NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÊT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


NGƯỜI PHẬT TƯ CAN BIẾT 
Tập 5 
(Chánh Pháp Của Đức Thế Tôn ) 


là b> 


(Đức Trưởng Lão dạy nhóm P.T Nguyên Thủy Bình Định) 


KINH SÁCH ĐẠO ĐỨC CỦA MỌI NGƯỜI 
(Các Nhóm Nguyên Thủy Bình Định& Đẳng Nai Sưu Tập) 


`. 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÊT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Thành Kính Tri Ấn 
Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc 
Người Đã Cho Phật Tử Chúng Con Cải 
Nhìn Chánh Kiến & Chỉ Dạy Cho Phật 
Tử Chúng Con, Đường Lỗi Tu Tập 
Đúng Theo Chánh Pháp Nguyên Thủy. 


(Đức Trưởng Lão dạy Phật Tử Nình Bình & Phật Tử Phú Yên tu tập) 


Lưu Ý : Kinh Sách Pháp Bảo Nên Ấn Tổng Truyền Bá Lưu 
Hành, Để Xây Dựng Đạo Đức Nhân Bản Giải Khổ Quân 
Sanh —- Nếu Thủ Giữ Hoặc Làm Rách Hư Là Tự Đoạn Mắt 
Hạt Giống Đạo Đức Giải Thoát Trong Những Kiếp Vị Lai!. 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


NỘI DUNG TRÍCH LỤC TẬP 5 Trang 
Thay lời đầu sách 5 

Lời di chúc cuỗi cùngcủa Đức Phật 9 

Bát Thánh Đạo 19 

Hộ trì chân lý 23 

Giác ngộ chân lý 27 

Tâm còn tham sân sỉ thì thuyếtpháp không đúng pháp 29 
Chứng đạt chân lý 33 

Pháp và luật của Đạo Sư 53 

Có phải toàn bộ giáo pháp của đạophật là chiếc bè...? 54 
Tánh biết 60 

Nhập tam thiền đã hết lậu hoặc chưa ? 63 

Tự tại sanh tứ 64 

Người giảng thiền thâm sâu đã vượt qua 5 ấm chưa ? 68 
Tam mình 69 

Tâm tí: 73 

Từ bỏ tâm tham 79 

Pháp môn tác ý 85 

Bốn pháp chứng đạt làm chủ sanh tử luân hồi 89 

Có cối trời không ? 94 

Chánh kiến 96 

Tính giác 98 

Thế giới siêu hình 100 

Tu tập có đối trợng 104 

Xú sạch 106 

Tâm như đất 108 

Độc cư T10 

Cái thấy, cái nghe ...không phải của con người 112 
Nhiếp phục thân tâm 117 

Bắn thân túc 124 

Không tánh 127 

Hành Pháp tứ niệm xứ 135 

Làm trụ trì nên cảnh giác 146 


XIN 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Phạm hạnh của Đức Phật 148 
Ái ngữ 151 
Kinh Phật mà hiểu sai nghĩa là một tai hại lớn 154 
Tâm thanh tịnh là nhờ ly dục ly ác pháp... 157 
Giới luật 166 
Đức hạnh làm người 168 
Lòng hiễu sinh 170 
Ngăn ác diệt ác pháp I72 
Bắt động tâm định 174 
Thọ Bát Quan Trai T78 
Làm chủ sống chết 182 
Phật tánh 186 
Những câu hỏi 188 
(HÉT TẬP NĂM-MỜI QUÍ PHẬT TỬ ĐỌC TẬP TIẾP THEO) 


nà MI | 


(Đức Trưởng Lão dạy Phật Tử Nam Định tu tập) 


sửf+ 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


TRÍCH LỜI PHẬT DẠY - NHỮNG CÁI KHÓ ĐƯỢC 
(NHƯNG HIỆN GIỜ NGƯỜI VIỆT CHÚNG TA LẠI CÓ ĐƯỢC) 


THAY LỜI ĐẦU SÁCH 
Kính thưa quí vị, 


«...Trên bước đường tu tập theo Phật Giáo để chứng đạt 
chân lí, mọi người tu hành đều phải lần lượt hành trì đúng 
theo qui trình này. Chúng ta hãy nghe đức Phật dạy: 
“Chúng con xin hỏi Tôn giả Gotama, trong sự lắng tai nghe 
pháp thì pháp nào được hành trì nhiều ?”. 


“Này Baharadwdja, trong sự lắng tai nghe pháp, thân cận 
giao thiệp được hành trì nhiều. Nếu không có thân cận giao 
thiệp thì không có lắng tai nghe pháp. Vì có thân cận giao 
thiệp nên có lắng tai nghe. Do vậy trong sự lắng tai nghe, 
thân cận giao thiệp được hành trì nhiều. ” 


Muốn lắng tai nghe pháp hành mà không thân cận giao 
thiệp thưa hỏi thì làm sao lắng tai nghe pháp được. Phải 
không các bạn? 


Cho nên sự thân cận giao thiệp với thiện hữu tri thức là 
điêu cân thiệt cho bước đường tu tập hành trì đề đạt đên 
mục đích chân lí cứu cánh là một điêu cân thiệt. 


Kính thưa các bạn! Trong đời tu hành của các bạn mà 
không có thiện hữu tri thức thân cận thì các bạn đã chịu 
thiệt thòi rất nhiều trên đường tu tập. Các bạn đừng nghĩ 
rằng cứ dựa vào kinh sách là các bạn biết cách thức tu 
tập. Hầu hết những danh từ trong kinh sách mà các bạn 
tự hiểu thì kiến giải ấy sẽ đưa các bạn vào chỗ chết, chỗ 
bệnh tật, điên khùng, loạn thần kinh v.v... Nếu không chết 
không bệnh tật thì các bạn tu hành chẳng tới đầu, chỉ sống 
trong tưởng mà thôi. Rồi đây các bạn cũng chạy theo danh 
lợi giông như người thế tục nhưng với chiếc áo tôn giáo. 


ấn 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Cho nên, thiện hữu tri thức là người đã tu tập xong. Còn 
những học giả dù họ có cấp bằng tiến sĩ Phật học mà tu 
hành chưa đến nơi đến chốn, họ vẫn là ác tri thức, sẽ 
hướng dẫn các bạn vào con đường phí công phí sức, uống 
phí một đời người, chỉ còn muợn sắc áo tôn giáo làm cuộc 
sống danh lợi, ngồi mát ăn bát vàng thì có nghĩa lý gì là 
một tu sĩ Phật giáo, có đức, có hạnh, có giới luật tỉnh 
nghiêm... 


Trong cuộc đời tu hành gặp được một bậc thiện hữu tri 
thức là khó, gặp được chánh pháp cao minh chỉ rõ chân lí 
của loài người cũng không phải dễ. Cho nên kinh Pháp Cú 
dạy: 


“Hạnh phúc thay đức Phật ra đời!” 
“Hạnh phúc thay giáo pháp cao mình!” 


Sanh đồng thời với một người tu chứng chân lí đâu phải 
dễ và gặp được họ là một hạnh phúc vô cùng to lớn. Phải 
không các bạn? Vì vậy đức Phật dạy: “Trong sự lắng tai 
nghe, thân cận giao thiệp được hành trì nhiều. 


Bấy giờ chúng ta hãy nghe đức Phật dạy tiếp: “Chứng con 
xin hỏi Tôn giá Gotama, trong sự thân cận giao thiệp, pháp 
nào được hành trì nhiều 2” 


“Này Bharadvdja, trong sự thân cận giao thiệp, đi đến gân 
được hành trì nhiều. Nếu không đi đến gắn thì không có 
thân cận giao thiệp. Và vì có sự đi đến gần nên có thân cận 
giao thiệp”. Cũng như quý Phật tử ở tận miền Bắc xa xôi 
hay có người còn ở xa hơn nữa, ở tận bên Mỹ, bên Úc, bên 
Đức, bên Pháp. Vậy mà họ phải về Việt Nam lên tận tỉnh 
Tây Ninh để tìm Thầy Thông Lạc thưa hỏi pháp tu hành. 
Đó là sự đi đến gần... 


Kính thưa các bạn! Lời đức Phật dạy không sai: “7rong 
sự thân cận giao thiệp, đi đên gân được hành trì nhiêu. ” 


-6- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Thường khi đức Phật thuyết một bài pháp xong thì các cư 
sĩ ca ngợi tán thán đức Phật bằng cách: “Sø môn GŒofama, 
thật vỉ diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vì diệu thay bạch Thế 
Tôn! Như người dựng đứng lại những gì đã quăng ngã 
xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ 
lạc hướng, dem đèn TIM, vào trong bóng tối để những di có 
mắt có thể thấy sắc”. 


Theo Thầy thiết nghĩ đức Phật đâu có pháp môn gì mới 
đâu? Ngài dám nói thẳng những cái sai cái đúng; Ngài 
dám bài bác chú thuật thần thông của ngoại đạo; Ngài 
dám bài bác cúng tế, cầu siêu, cầu an của ngoại đạo; Ngài 
dám bài bác 62 hệ tư tướng của ngoại đạo; Ngài dám bài 
bác thế giới siêu hình không có, chỉ là thế giới của tưởng 
tri. Cũng như bây giờ Thầy dựng lại những pháp môn øì 
của Phật mà Đại Thừa và ngoại đạo ném bỏ xuống, Thầy 
dựng lên, chứ Thầy đâu có pháp môn gì mới. Thầy cũng 
dám nói thắng như Phật, mặc dù Phật còn có một giáo 
đoàn rất đông đảo và có cả nhiều vua chúa ủng hộ, còn 
Thầy có một mình, không có thế lực, không tiền bạc chỉ có 
một tâm nguyện muốn đem lại lợi ích cho loài người trên 
hành tỉnh này, một nền đạo đức nhân bản - nhân quả Phật 
giáo mà mọi người sống không làm khô mình khổ người; 
và mọi người sông biết thương yêu nhau, thương yêu sự 
sống của muôn loài trên quả địa cầu này. Rồi đây. Thầy sẽ 
không còn một mình, mà có nhiều người, nhiều người 
khắp trên hành tỉnh này...” 


(Trích từ nguôn kinh sách Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc 
đã tu chứng biên soạn — Tu viện Chơn Như phổ biến.) 


Ghỉ Chú: Đức Phật dạy: Được thân người khó, gặp Phật ra đời 
khó, nghe được Chánh pháp của Phật khó, Sanh ra cùng thời với 
Minh Sư và gặp được bậc Minh Sư tu chứng triên khai Chánh 


si 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


pháp, hướng dẫn chúng ta tu tập cùng ngôn ngữ văn tự khỏi phải 
phiên dịch... lại càng khó hơn. Vậy mà những người Phật Tử ở 
Việt Nam chúng ta hiện giờ lại có được những phước duyên khó 
có đó... Thật là hy hữu diễm phúc thay cho Phật Tử Việt Nam phải 
không các bạn! 


Kính bạch Ti hây thương kính, chúng con các nhóm Nguyên Thủy 
ở Bình Định & Đồng Nai cùng nhau Trích Lục tiếp theo bộ sách 
“Người Phật Tử Cần Biết” quí giá này để phổ biễn rộng rãi xa 
tử khắp nơi “Thông suốt những gì cần thông suốt” trước khi “ 
pháp nhập thất tu tập”. Nhất là ở phần ba của bộ sách này km 
dựng lại đúng với (Chánh Pháp Của Đức Thế Tôn). Đã bị Đại 
Thừa ngoại đạo Bà La Môn đồng hóa ném bỏ. 


Vì muốn rạng rỡ Chánh Phật Pháp dựng lại nền đạo đức nhân 
bản — nhân quả, đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Chúng con xin 
Trích Lục tiếp tập 5 (phần Chánh Pháp của Đức Thế Tôn) từ 
những nguôn Pháp bảo, Pháp âm Đức Trưởng Lão đã khai thị, 
được Phật tử khắp nơi ra công phổ biến trên các trang Web: 

wwW.nguyenthuychonnhu.net , chonlac.org , tuvienchonnhu.com 
và những kinh sách Đức Trưỡng Lão biên soạn, nhà Xuất Bản 
Tôn Giáo đã liên kết với tu viện Chơn Như phát hành và phổ biến. 


Với lòng thành kính, chúng con kính xin Đức Bốn Sư Trưởng Lão 
Thích Thông Lạc, Bậc Thánh Tăng đương đại của nhân loại hoan 
hỷ chỉ dạy và có gì sơ sót kính xin Thây chỉ dạy để Phật tử chúng 
con có đủ thắng duyên tu hành đúng với Chánh Phật Pháp sớm 
làm chủ được 4 nỗi khổ: Sanh, già, bệnh, chết của kiếp làm người 
trong một đời này. 


Phật tử Chúng con xin thành kính lễ Thây ba lễ 
Qui Nhơn ngày 8-2-2009. 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Giới luật như chiếc chìa khóa để mở cửa thiên 
định, người tu sĩ cũng nh Hgười cw sĩ ftH tập 
thiên định mà không giữ gìn giới luật thì không 
bao giờ bước được vào cửa thiền định. 


Thiên định của Phật giáo chỉ giành cho những 
người giới luật nghiêm chỉnh. Xin các bạn lưu ÿ. 


LỜI DI CHÚC CUÓI CÙNG 
LỜI PHẬT DAY 


“Này Ananda, những ai sau khi Ta diệt dộ, tự mình là ngọn 
đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không 
nương tựa một gì khác, dùng Chúnh pháp làm ngọn đèn, 
dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương ta vào 
một pháp gì khác, những vị ây, này Ananda là những vị tôi 
thượng trong hàng Tỳ kheo của Ta, nếu những vị ấy tha 
thiết học hỏi. (Trường Bộ Kinh tập I trang 585 kinh Đại 
Bát Niết Bàn). 

CHÚ GIẢI: 


Trước khi nhập Đại Bát Niết Bàn đức Phật đã ân cần dạy 
bảo ông Ananda những điều cần thiết trên đây. Vậy chúng 
ta cứ theo lời dạy này mà tu tập không nương vào một 
người nào cả. 


Theo lời dạy trên đây chúng ta tu hành theo Phật giáo thì 
không nên nương tựa vào bất cứ một vị Phật nào, một vị 
Tổ Sư nào, mà hãy nương tựa vào chính mình, lấy mình 
làm ngọn đèn soi sáng cho chính mình đi, không nương 
tựa vào một gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương vào 
một pháp gì khác. Vậy Chánh pháp ở đây là pháp nào? 


Đối với những lời dạy trong kinh sách Nguyên Thủy thì 
Chánh pháp của Phật là Tứ Niệm Xứ. Cho nên, chúng ta 
nhận xét những lời dạy trong kinh sách Đại Thừa đều 
không phải là Chánh pháp, vì những pháp của họ không 
phải là pháp môn Tứ Niệm Xứ. Không phải là pháp môn 
Tứ Niệm Xứ, là không phải Phật thuyết mà đo các Tổ sau 
này biên soạn viết ra. Đó là một loại pháp môn cầu tha lực 
của ngoại đạo được cải cách theo thời đại cho thích hợp 
với sự mê tín của những người dân còn lạc hậu, của những 
người dân trình độ kiến thức từ các bộ lạc xa xưa đến 
ngày nay. Khi biên soạn ra những bộ kinh sách này các Tổ 
Sư khéo đặt cho giáo pháp của mình một cái tên thật là vĩ 
đại PHẬT GLÁO ĐẠI THỪ41 , còn Thiền Tông lại đặt cho giáo 
pháp của mình một cái tên thật là kinh khủng PHẬT GIÁO 
TÔI THƯỢNG THỪA. Tên pháp thì rất hay nhưng tu tập 
pháp thì chẳng có øì lợi ích thiết thực cụ thể chỉ toàn sông 
trong ảo tưởng, mơ mộng. 


Đoạn kinh trên có một cụm từ khiến cho các bạn nên lưu 
ý. Đó là, “dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh 
pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một pháp 
nào khác? ” 


Khi nói đến Chánh pháp thì Đại thừa cũng gọi pháp môn 
của mình là Chánh Pháp. Vậy chúng ta muôn biêt Chánh 
pháp như thê nào đúng và như thê nào sai đây? 


Kính thưa các bạn! Chánh pháp ở đây là một pháp duy 
nhất để đưa dắt con người đi đến cứu cánh hoàn toàn giải 
thoát, mà đức Phật khi còn sống Ngài đã xác định rõ ràng 
để các bạn không còn lầm lạc với tà pháp mà các nhà Đại 
Thừa khéo lồng vào giáo pháp của đức Phật. Giáo pháp 
của Đại Thừa gồm có: Nào là tụng niệm, cúng bái, câu 


-10- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


siêu, cầu an; nào là niệm Phật Di Đà cầu vãng sanh Cực 
Lạc; nào là niệm chú, bắt ấn hô phong hoán vũ; nào là 
ngồi thiền kiến tánh thành Phật; nào lạy hồng danh sám 
hối để tiêu trừ tai ách; nào Số Tức Quan; nào là Lục Diệu 
Pháp Môn, nào là Tham Công Án, Tham Thoại Đầu; nào 
là tu Nhĩ Căn Viên Thông, nào là biết vọng liền buông; 
nào là chẳng niệm thiện niệm ác bản lai diện mục hiện tiền 
v.v... Những pháp môn của Đại Thừa trên đây cũng làm 
chúng ta tối mắt, không biết chọn lựa pháp nào là Chánh 
pháp. Đứng trong rừng pháp môn của Đại Thừa chúng ta 
mù mịt, không biết đâu là pháp môn chân chánh, vì pháp 
môn nào Đại Thừa cũng gọi là đệ nhất pháp. 


Bây giờ các bạn hãy nghe Chánh pháp của đức Phật, Ngài 
đã dạy cho chúng ta trước giờ phút diệt độ tức là lời di 
chúc cuối cùng của Ngài.: “Wày Ananda, ở đời, vị Tỳ kheo 
đối với thân quán thân, tỉnh tấn tỉnh giác chánh niệm, 
nhiếp phục mọi tham ái, ưu bỉ trên đời, đối với các cảm 
thọ... đối với tâm... đối với các pháp, quán pháp tỉnh tấn 
tỉnh giác, chánh niệm nhiếp phục mọi tham ái, ưu bỉ trên 
đời. Này Ananda, như vậy vị Tỳ kheo tự mình là ngọn đèn 
cho chính mình, tự mình nương tựa cho chính mình, không 
nương tựa một gì khác, dùng Chúnh pháp làm ngọn đèn, 
dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa 
một gì khác”. 

Kính thưa các bạn! Đọc đoạn kinh này chắc các bạn có 
biết đức Phật đã dạy cho các bạn tu tập pháp môn øì 
không?. 


Trên đây là pháp môn Tứ Niệm Xứ đấy các bạn ạ! Nhưng 
các bạn nên lưu ý những từ mà đức Phật nhân mạnh như: 
I- Quan sát (thân, thọ, tâm, pháp) 
HỊ- Tỉnh tân 
IỊ- Tĩnh giác 


- 11 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


ITV- Chánh niệm 
V- Nhiêp phục mọi tham ái u bì trên đời. 


Trên đây có năm nhóm từ, các bạn có hiểu nghĩa và cách 
thức thực hành tu tập của năm nhóm từ này chưa? Các 
bạn hãy lắng nghe chúng tôi sẽ giải thích và chỉ dẫn cho 
các bạn hiểu nghĩa để các bạn thực hành mà không sai lạc. 
Vậy quán sát thân, thọ, tâm, pháp là gì? 


QUÁN SÁT có nghĩa là xem xét, tỉnh thức, không bị mờ mịt, 
mê mò, thây biêt rõ ràng từng sự kiện xảy ra không bỏ sót 
một việc nhỏ nhặt nào trên thân, thọ, tâm và pháp. 


THÂN là cơ thể của các bạn do đất, nước, gió, lửa hợp lại 
thành, goj là thân tứ đại. Bản chất của thân tứ đại là vô 
thường, là khổ, vô ngã, thường hoại diệt, mạng sống của 
thân chỉ có bảy, tám mươi năm hoặc 100 năm là cao. 


THỌ là các cảm thọ về thân là đau nhức, mỏi; về tâm là 
buôn phiên, râu lo thương ghét, giận hòn v.v... 


Thọ gồm có ba: 

Thọ Lạc 

Thọ khỗ 

Thọ bắt lạc, bất khổ. 


TÂM là sự hiểu biết, sự tư duy, là niệm khởi, là vọng tưởng, 
là sự suy tâm, là tâm tứ. 


PHÁP là â âm thỉnh, sắc tướng, là mọi sự việc xảy ra, là thời 
tiết nắng mưa gió bão, là đất, đá, núi, sông đều là pháp. 
ngay cả thân ngũ uẫn cũng gọi là pháp, mỗi hành động tu 
tập cũng gọi là pháp, lời giảng dạy của Phật trong các 
kinh sách cũng đều là pháp. Như vậy các bạn đã hiểu 
nghĩa các cụm từ này Vậy quán thân, thọ, tâm, pháp 
nghĩa là gì? 


-12- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


]- QUÁN THẦN, THỌ, TÂM, PHÁP có nghĩa là các bạn nên 
xem xét rất kỹ lưỡng về toàn thân, về các cảm thọ, về toàn 
tâm và về các pháp. Nói cho đúng nghĩa là các bạn theo 
dõi thân, thọ, tâm, pháp của các bạn đang hoạt đông theo 
nghiệp lực nhân quả. Nếu sự hoạt động ây bị tác đông làm 
khô các bạn và người khác thì các bạn ngăn và diệt, còn sự 
hoạt động ấy đem lại sự bình an cho các bạn và người 
khác thì các bạn hãy để nó hoạt động, chứ không phải 
ngăn diệt. Với việc làm này đức Phật gọi là tu tập Tứ 
Niệm Xứ. Tu tập Tứ Niêm Xứ là tu tập làm chủ sanh, già, 
bệnh, chết và chấm dứt luân hồi. Vậy các bạn hãy học và 
tu tập về các phần trên thân, thọ, tâm và pháp 


Thứ nhất: Quán thân có nghĩa là luôn luôn tỉnh giác trên 
thân, biết rõ thân có xảy ra những cảm thọ gì, ở đâu, chỗ 
nào trên thân, nhờ tỉnh giác như vậy các bạn sử dụng 
đúng pháp để nhiếp phục những cảm thọ ấy không còn tác 
động vào thân các bạn được nữa. 


Thứ hai: Quán các cảm thọ có nghĩa là tỉnh giác trên thân 
biết rõ thân đau bệnh gì, nhức mỏi chỗ nào, nhờ đó các 
bạn mới đối trị và nhiếp phục đấy lui chúng ra khỏi thân 
của các bạn bằng phương pháp như lý tác ý và an trú tâm 
trong thân hành nội hay thân hành ngoại. Đây là phương 
pháp làm chủ bệnh trong pháp môn Tứ Niệm Xứ chỉ có 
Phật giáo mới có mà thôi. 

Thứ ba: Quán tâm có nghĩa là xem rất kỹ về tâm, tâm 
đang động hay tâm đang tịnh, tâm đang tịnh là tâm thanh 
thản, an lạc và vô sự. Còn khi nào tâm mất thanh thản, an 
lạc và vô sự là tâm rơi vào hai trạng thái một là bị hôn 
trầm, thùy miên, vô ký, ngoan không; hai là tâm đang 
phóng dật, phóng niệm. 

Khi tâm rơi vào hôn trầm, thùy miên vô ký, ngoan không 
thì các bạn hãy nhớ giữ gìn giới luật cho nghiêm chỉnh 


s8 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


đừng để vi phạm những lỗi nhỏ nhặt nào và tu tập pháp 
môn Thân Hành Niệm. Nếu các bạn tu tập đúng như vậy 
thì hôn trầm, thùy miên, ngoan không sẽ không còn thăm 
các bạn nữa. Trong Định Niệm Hơi Thở có hai đề mục 
phá hôn trầm thùy miên vô ký tuyệt vời, đó là “Quán tâm 
định tỉnh tôi biết tôi hít vô, quán tâm định tỉnh tôi biết tôi 
thở ra”. Đề mục thứ hai: “Hứ vô đài tôi biết tôi hít vô dài, 
thở ra dài tôi biết tôi thở ra dài”. Khi vận dụng hơi thở dài 
tức là hơi thở chậm thì hôn trầm cũng không bén mảng 
đến thân tâm các bạn được. 


Thứ tư: Quán các pháp có nghĩa là xem xét rất kỹ về các 
pháp đang tác động vào thân tâm của các bạn, những 
pháp ấy làm cho thân tâm của các bạn bắt an, thì các bạn 
dùng pháp phòng hộ các căn. Khi phòng hộ các căn thì các 
pháp sẽ không xâm chiếm vào thân tâm của các bạn được. 
Trong định Niệm Hơi Thở có hai đề mục phòng hộ thân 
tâm của các bạn rất tuyệt vời, đó là: “4n fịnh thân hành 
tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra” và 
“4n tịnh tâm hành tôi biẾt tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi 
biết tôi thở ra” Hai đề mục trên đây muốn có kết quả tốt và 
hiệu nghiệm thì các bạn hãy siêng năng tu tập cho chứng 
đạt được sự an trú vào hơi thở. 


Trên đây là cách thức tu tập quan sát bốn chỗ thân, thọ, 
tâm và pháp trong pháp môn Tứ Niệm Xứ. 


Pháp môn Tứ Niệm Xứ khi tu tập các bạn nên nhớ: 
“Quán Thân thì các bạn đừng nghĩ lầm là chỉ có quán 
thân mà thôi. Do đó có một số trường thiền dạy tu Tứ 
Niệm Xứ lại cắt pháp môn Tứ Niệm Xứ ra bốn phần: Có 
trường thiền chuyên tu tập QUÁN THÂN; có trường thiền 
lại chuyên tu tập QUÁN THỌ; Có trường thiền chuyên tu 
tập QUÁN TÂM nhưng chưa có trường thiền chuyên tu tập 
QUÁN PHÁP. Đó là một sự sai lầm quá lớn. Trong kinh sách 


-14- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Nguyên Thủy chưa từng thấy Phật dạy tu tập Tứ Niệm Xứ 
phân chia thân, thọ, tâm, pháp kỳ lạ như vậy. Vì thế, các 
bạn nên hiểu: Nói quán thân chứ kỳ thực là quán bốn chỗ 
thân, thọ, tâm, pháp; cho nên nói quán thọ chứ kỳ thực là 
quán bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp; cho nên nói quán tâm 
chứ kỳ thực là quán bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp; cho nên 
nói quán pháp chứ kỳ thực là quán bốn chỗ thân, thọ, 
tâm, pháp. Có tu tập như vậy mới gọi là tu tập pháp môn 
Tứ Niệm Xứ. Còn tu tập từ phần là tu tập sai pháp! 


Các xứ Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông do các nhà học 
giả tu tập pháp môn Tứ Niệm Xứ một cách kỳ lạ mà chưa 
từng thấy có một bài kinh nào Phật dạy như vậy. Xin các 
bạn lưu ý đừng vội tin họ. Muốn tin thì phải tin đúng lời 
Phật dạy, vì các bạn là những người đệ tử Phật, chứ 
không phải đệ tử của ngoại đạo. Nếu các bạn tu sai lời 
Phật dạy, tu theo kiến giải của các sư thầy học giả là các 
bạn đã rơi vào ngoại đạo. 


2549 năm cách Phật thời gian quá xa, không người tu 
chứng, nên theo tưởng giải kiến thức của những nhà học 
giả rồi vẽ ra nhiều pháp tu tập mới mẻ khiến cho mọi 
người theo Phật giáo không biết đường nào tu tập cho 
đúng. 


Muốn tu tập đúng pháp không bị sai lầm, như đức Phật 
đã dạy: “Này các Tỳ kheo, ở đây, có kẻ phàm phu ít nghe, 
không được thấy các bậc Thánh, không thuân thục pháp 
các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không 
được thấy các bậc Chơn nhân, không thuần thục pháp các 
bậc Chơn nhân, không tu tập pháp các bậc Chơn nhân”. 


Do không gặp những bậc này nên tu hành sai pháp, như 
những kẻ vô văn phàm phu ít nghe, ít thây những bậc 
Thánh, những bậc Chơn nhân nên cứ dựa theo miệng lưỡi 


s4 z 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


của những ông thầy tu hành chưa chứng đạo. Vì vậy mà 
phí cả một đời người. 


II- TINH TÁN có nghĩa là siêng năng, cần cù tu tập. Cụm từ 
tỉnh tấn này các bạn phải hiểu là, hằng giò, hằng phút, 
hằng giây luôn luôn phải siêng năng quan sát 4 chỗ thân, 
thọ, tâm và pháp để xem xét sự động tịnh, sự thanh thản, 
an lạc và vô sự hay sự bất an, sự mắt thanh thản, an lạc và 
vô sự. Nếu khi thân tâm mắt thanh thản, an lạc và vô sự 
thì phải dùng pháp đấy lui những chướng ngại pháp đang 
tác động vào thân tâm, tức là phải khắc phục những tham 
ái, ưu bỉ, sầu khổ nơi tâm hoặc những cảm thọ đau nhức 
bệnh tật nơi thân. Nhưng khi tất cả những cảm thọ và các 
ác pháp do tâm không có khởi ra, thì nên cảnh giác những 
trạng thái sỉ mê hôn trầm, thùy miên sẽ tấn công. 


II- TỈNH GIÁC có nghĩa là tỉnh táo, biết rõ ràng, không bị 
lờ mờ, không ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hay 
trạng thái hôn trầm, thùy miên, vô ký, ngoan không vv... 
Tỉnh giác có nghĩa là thân và tâm phải tỉnh thức hoàn 
toàn, thân không uễ oải, lười biếng, tâm không mê mờ và 
không ở trạng thái lúc tỉnh lúc mê. Tỉnh giác là không có 
một chút xíu nào hôn trầm thùy miên trong thân tâm thì 
mới được gọi là tỉnh giác. Có tỉnh giác mới quan sát kỹ 
lưỡng, do quan sát kỹ lưỡng mới thấy được từ tâm niệm 
của mình vừa khởi lên là thấy liền và ngay đó biết cả niệm 
đó là ác pháp hay niệm thiện pháp, nó muốn gì? Làm gì? 
Mỗi niệm khởi lên đều không lọt qua sự quan sát của các 
bạn và như vậy mới có thể gọi là tỉnh giác, nhờ có tỉnh 
giác như vậy mới nhiếp phục được mọi tham ái, mọi ưu bỉ, 
mọi khô đau trên đời này. 


IV- CHÁNH NIỆM là niệm vô lậu. Niệm vô lậu tức là niệm 
thiện, niệm không làm khô mình, khô người và khô cả hai. 
Cho nên Chánh niệm gôm có: 


- 16- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


1- Thân hành niệm nội. Thân hành niệm nội là hơi thở. 
2- Thân hành niệm ngoại. Thân hành niệm ngoại là sự 
họat động của thân như: Đi, đứng, nằm, ngôi, nói, nín, 


dưa tay, duỗi chân, cúi đầu, liếc mắt, ngó nhìn làm tắt cả 
mọi công việc v.v... 


3- Thân tâm ở trạng thái bất động tâm có nghĩa là tất cả 
các ác pháp không tác động vào thân được tức là tâm ở 
trong trạng thái “Vô Tướng Tâm Định” hay nói cách khác 
là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Tâm lúc bấy giờ hoàn 
toàn không có dục lậu, hữu lậu và vô mỉnh lậu. Tâm 
không có dục lậu, hữu lậu và vô mỉnh lậu mới được gọi là 
tâm bắt động; mới được gọi là tâm thanh thản, an lạc và 
VÔ sự. 

Tất cả những niệm kể trên là niệm vô lậu. Niệm vô lậu 
chính là Chánh niệm. Trong kinh sách Nguyên thủy còn 
bảo Chánh Niệm là Tứ Niệm Xứ. 

V- NHIÊP PHỤC MỌI THAM ÁI, ƯU BI TRÊN ĐỜI , cụm từ này 
có nghĩa là làm cho mọi sự ham muốn, sầu khổ và bệnh tật 
khỗ đau trên cuộc đời này không còn nữa. 


Như vậy các bạn biết rằng năm cụm từ này là để chỉ cho 
một phương pháp làm chủ những sự đau khổ của kiếp 
người tức là làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt tái 
sanh luân hôi. 

Năm cụm từ này chính là phương pháp đức Phật dạy tu 
tập pháp môn Tứ Niệm Xứ trên Tứ Niệm Xứ của các bạn 
đấy. Bởi vậy pháp môn Tứ Niệm Xứ là một pháp môn 
tuyệt vời đệ nhất pháp làm chủ sanh, già, bệnh, chết một 
cách rõ ràng và cụ thể không còn có pháp môn nào hơn 
nữa. Cho nên đức Phật đã xác định thời gian tu tập Tứ 
Niệm Xứ, cuối cùng là 7 năm. 


- 1 7›= 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Một người có quyết tâm tu tập để làm chủ sự sống chết thì 
phải siêng năng tỉnh cân tu tập, không thê lười biêng mà 
tu tập pháp môn Tứ Niệm Xứ của Phật được. 


Vì lợi ích lớn như vậy, cho nên đức Phật nhắc đi nhắc lại 
pháp môn này nhiều lần cho đến khi sắp chết Ngài cũng 
không quên nhắc chúng ta lần cuối cùng: “Wày Ananda, ở 
đời vị Tỳ Kheo, đối với thân quán thân, tỉnh tấn tỉnh giác, 
chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bỉ trên đời,; đối với 
các cảm thọ...đối với tâm... đối với các pháp, tỉnh tấn, tỉnh 
giác, Chánh niệm nhiếp phục mọi tham ái, ưu bỉ trên đời. 
Này Ananda, như vậy vị Tỳ Kheo tự mình là ngọn đèn cho 
Chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương 
tụa một gì khác, dùng Chúnh pháp làm ngọn đèn, dùng 
Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì 
khác. ” Nhớ lời lời dạy này chúng ta phải siêng năng, tỉnh 
cần tu tập Tứ Niệm Xứ không biết mỏi mệt, cho nên phải 
thường xuyên quan sát thân, thọ, tâm và các pháp. Phải 
nhớ luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải tỉnh giác Chánh 
niệm khi đi, khi đứng, khi năm, khi ngồi đều luôn hộ trì và 
bảo vệ thân, tâm không cho một chướng ngại pháp nào tác 
động vào được thân tâm của mình. Và hành động tu tập 
như vậy chính là chúng ta dùng Chánh pháp là ngọn đèn, 
dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa vững chắc cho 
mình. Tuy bài pháp ngắn ngủi nhưng rất đầy đủ ý nghĩa 
giải thoát của Phật giáo. Pháp hành rất cụ thể và rõ ràng. 
Hành tới đâu được lợi ích tới đó. Siêng năng hành nhiều 
giải thoát nhiều; hành ít giải thoát ít. Nếu thực hành trọn 
đủ 12 tiếng đồng hồ NHÁT DẠ HIẺN, thì ngay đó là chứng 
đạo, là thành tựu viên mãn con đường tu tập làm lợi ích 
cho mình, cho người . 


Kính thưa các bạn! Pháp môn Tứ Niệm Xứ này tu tập có 
kêt quả thiêt thực cụ thê như vậy, nên đức Phật mới dám 
tuyên bô thời gian bảy ngày, bảy tháng, bảy năm, nêu mọi 


-18- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


người ai cũng tu hành đúng phương cách như Phật đã chỉ 
dạy ở trên thì chắc chắn trăm người sẽ chứng đạt cả trăm 
người. Nhưng tiếc thay! Pháp thì thật là tuyệt vời mà con 
người không dám buông bỏ dục lạc thế gian; không dám 
buông bỏ những ác pháp. Vì thế mà con người đành phải 
trôi lăn trong lục đạo, thọ biết bao nhiêu là đau khổ. Cho 
nên nước mắt của chúng sanh nhiều hơn nước biến là vậy, 
nhưng vì mải mê dục lạc không thấy các pháp là vô 
thường, là khổ đau, là vô ngã. Trên đời này không có một 
vật gì thường hằng vĩnh viễn. Thế mà mọi người không 
chịu buông bỏ, cứ mãi ôm ấp cho đến ngày ra đi trở về với 
lòng đất lạnh. Còn có những øì đâu? Còn mang theo được 
những øì đâu? 


“Buông xuống đi! Hãy buông xuống đi ! 

Chớ giữ làm chỉ có ích gì. 

Thở ra chăng lại còn chỉ nữa. 

Vạn sự vô thường buông xuông đi ! 
Xin các bạn nghe lời dạy của đức Phật: 

“Các pháp vô thường 

Là pháp sinh diệt 

Sinh diệt diệt rồi 

Tịch điệt là vui” 
Bài kệ này có nghĩa là các bạn hãy buông xuống hết, 
buông xuông hết thì các bạn sẽ an vui tức là hêt khô đau. 


Hết khỗ đau là hạnh phúc lắm các bạn ạ! 


BÁT THÁNH ĐẠO. 
LỜI PHẬT DẠY 
“Này Subhadda, trong pháp luật nào không có Bát Thánh 
Đạo, thời ở đáy không có đệ nhất Sa Môn, ở đấy không có 


-10- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


đệ nhị Sa Môn, cũng không có đệ tam Sa Môn, cũng không 
có đệ tứ Sa Môn. Này subhadda trong pháp luật nào có Bát 
Thánh Đạo thời ở đấy có đệ nhất Sa Môn, cũng có đệ tam 
$a Môn, cũng có đệ tứ Sa Môn. Những hệ thống ngoại đạo 
khác đều không Sa Môn. Này suhadda, nếu những vị Tỳ 
kheo này sống chân chánh, thời đại này không vắng những 
vị 4A La Hán. (Kinh Trường Bộ tập I trang 659 kinh Đại 
Bát Niết Bàn). 

CHÚ GIẢI: 


Lời di chúc cuối cùng này đã xác định Chánh pháp của 
đức Phật là Bát Chánh Đạo, ngoài Bát Chánh Đạo ra thì 
không có pháp môn được gọi là giáo pháp của đức Phật. 
Bởi vì Bát Chánh Đạo là một chân lý trong bốn chân lý 
của Phật giáo. 

Như các bạn đã biết chúng tôi đã xác định Bát Chánh Đạo 
là tám lớp học của Phật giáo được chia theo ba cấp Giới, 
Định Tuệ. Như vậy Bát Chánh Đạo là chương trình giáo 
dục đào tạo đạo đức nhân bản - nhân quả cho mỗi người 
để biến cuộc sống thế gian này thành cõi Cực Lạc, Thiên 
Đường. Cho nên đức Phật dạy người đệ tử cuối cùng của 
mình trước giờ nhập Niết Bàn là bài pháp này. 

Tất cả giáo pháp của ngoại đạo ngay cả kinh sách Đại 
Thừa và Thiền Tông cũng không có Bát Thánh Đạo, thậm 
chí còn có Tâm Kinh Bát Nhã dạy: KHÔNG CÓ KHÔ, TẬP, 
DIỆT, ĐẠO (Vô khỗ, tập, diệt, đạo). Cho nên hằng ngày 
trong các chùa thường tụng kinh “Vô khổ, tập, diệt, đạo”, 
Ngược kinh sách Nguyên Thủy dạy: “Nếu pháp luật nào 
không có Bát Thánh Đạo là không có Sa Môn đệ nhất, đệ 
nhị, đệ tam và đệ tứ.” Như vậy pháp và luật của Đại Thừa 
và Thiền Tông không có Bát Chánh Đạo nên nó không 
phải là giáo pháp của Phật giáo. Chỉ một đoạn kinh cũng 
đủ xác định kinh sách Đại Thừa không phải là kinh sách 


-20- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


của Phật giáo. Kinh sách Đại Thừa là kinh của Bà La Môn 
mạo nhận là kinh sách Phật chứ thực chât của nó nắm gọn 
trong những bộ kinh Vệ Đà. 


Kinh sách Nguyên Thủy phần đông trong những bài kinh 
như thế này đã xác định và phân biệt rõ ràng pháp nào 
của Phật và pháp của ngoại đạo, không thể lẫn lộn nhau 
được. Như đã nói ở trên giáo pháp của Phật là một 
chương trình giáo dục đào tạo những bậc A La Hán, chứ 
không phải là những ngôn thuyết suông như kinh sách Đại 
Thừa. Cho nên người nào đã tu học theo Phật giáo Nguyên 
Thủy đúng theo chương trình Bát Chánh Đạo thì không 
bao giờ bị Đại Thừa và Thiền Tông lừa đảo được. 


Theo chúng tôi khuyên mọi người tu học theo Phật giáo 
thì nên dựa vào Bát Chánh Đạo và phải được sự hướng 
dẫn của một bậc Thầy đã tu chứng quả A La Hán, thì con 
đường tu tập sẽ được dễ dàng hơn, không còn khó khăn và 
sợ bị lừa đảo tu sai lệch vào pháp môn của ngoại đạo. 


Chúng tôi ước nguyện ngày mai sẽ có chương trình giảng 
dạy trong tám lớp học này thành lập và mở cửa đón nhận 
những người con thân thương của Phật giáo về tu học. 
Chừng đó Phật giáo mới được chấn chỉnh hoàn toàn, tà 
pháp không xen lẫn vào kinh sách của Phật được nữa. Đó 
là ước vọng của chúng tôi, nhưng ngày mai có thành tựu 
được hay không là do phước của chúng sanh, riêng chúng 
tôi sẽ có gắng làm hết sức mình để đền đáp ơn muôn một 
của đức Phật 


Bát Chánh Đạo là chân lý của loài người, là phương pháp 
triển khai cuộc sống trên thế gian trở thành cảnh giới 
Thiên Đàng, Cực Lạc v.v... là chương trình giáo dục đào 
tạo đạo đức nhân bản - nhân quả của con người để trở 
thành những bậc A La Hán (vô lậu) hoàn toàn. 


Kà?J= 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Bởi vậy Bát Chánh Đạo là báu vật vô giá nhất của loài 
người. Khi năm anh em Kiều Trần Như được nghe Phật 
thuyết bài pháp này lần đâu tiên. Khi nghe xong cả năm 
người đều trở thành những bậc pháp nhãn thanh tinh. có 
nghĩa là các Ngài đã thâu rõ các pháp trên thể gian này 
như thật không còn một sự hiểu lầm lạc nào cả, không còn 
có một tôn giáo nào, một giáo pháp nào lừa đảo các Ngài 
được. Bao nhiêu kiến chấp những pháp môn của ngoại 
đạo từ xa xưa như kinh Vệ Đà các Ngài đều ném bỏ xuống 
hết. Vì thế, các Ngài mới được gọi là chứng pháp nhãn 
thanh tỉnh. 

Kính thưa các bạn! Chúng tôi đã vạch cái sai của Đại 
Thừa và Thiền Tông có chứng cứ lời Phật dạy hẳn hoi, để 
dựng lại giáo pháp đúng của Phật. Đó là Bát Chánh Đạo. 
Một chương trình giáo dục đào tạo những bậc A La Hán. 
Thế mà các bạn chưa chịu nhận ra sao? Hôm nay, đoạn 
kinh này lời di chúc cuối cùng của đức Phật: “Trong giáo 
pháp và giới luật nào không có Bát Chánh Đạo thì không có 
$a Môn”. Lời xác định này rõ ràng không còn ai chối cãi 
được. Lời dạy trên có nghĩa là trong giáo pháp và giới luật 
nào không có Bát Chánh Đạo là không có đệ tử của Ta. 


Chữ Sa Môn có nghĩa là những người tu theo Phật giáo. 
Khác với Bà La Môn là những người tu theo ngoại đạo. 


Trong đoạn kinh này Sa Môn chỉ cho những người đệ tử 
của Phật, chứ không phải Sa Môn giành riêng cho tu sĩ, 
các bạn đừng hiểu sai, nên hiểu chữ Sa Môn là chỉ chung 
trong giới đệ tử của Phật. Chúng đệ tử của Phật gồm có: 


Cư sĩ nam Sa Môn thứ nhất 
Cư sĩ nữ Sa Môn thứ hai 

Tu sĩ nam Tăng Sa Môn thứ ba 
Tu sĩ nữ Ni Sa Môn thứ tư 


S0 ° 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Từ xưa đến nay người ta hiểu hai chữ Sa Môn là những 
chữ giành riêng cho giới tu sĩ (Tăng, Ni). Nhưng trong 
đoạn kinh này đã xác định chương trình tu học Bát Chánh 
Đạo mới có Sa Môn thứ nhất, thứ nhì, thứ ba và thứ tư, 
như vậy Sa Môn là chỉ cho những người đệ tử của Phật, 
do đó giáo pháp và giới luật nào có Bát Chánh Đạo thì mới 
có đệ tử của Phật còn giáo pháp và giới luật nào không có 
Bát Chánh Đạo là không có đệ tử của Phật. Như vậy giáo 
pháp Mật tông, Tịnh Độ tông, Pháp Hoa tông, Thiền tông 
có Bát Chánh Đạo không? Hoàn toàn không. Phải không 
các bạn? 


Cho nên, giáo pháp và giới luật của Đại Thừa và Thiền 
Tông đều không có nằm trong chương trình Bát Chánh 
Đạo thì làm sao gọi là giáo pháp của đức Phật được. 
Chính nó là giáo pháp của kinh sách Vệ Đà. 

Tóm lại, bài kinh này đã xác định giáo pháp của Phật là 
giáo pháp Bát Chánh Đạo rẤt rõ ràng. Vậy mong các bạn 
hãy suy ngẫm đúng đắn, đừng: để rơi vào tà kiến của các 
Tổ Sư, đừng có chấp những kiến giải của Đại Thừa, nó sẽ 
dẫn các bạn đi vào con đường sai lầm. Uống phí cả một 
đời tu theo Phật giáo mà không nếm được mùi vị giải 
thoát của Phật giáo, Thật là đáng thương. 


HỘ TRÌ CHÂN LÍ 
LỜI PHẬT DAY 


“Thưa Tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào là hộ trì chân 
lí? Cho đến mức độ nào chân lí hộ trì? chúng con xin hỏi 
Tôn giả Gotama về hộ trì chân lí.” (Kinh Trung Bộ tập II 
Trang 227 Kinh Canki.) 


Kh 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


CHÚ GIẢI: 


Kính thưa các bạn! Bất cứ một tôn giáo nào, khi các bạn 
muốn đến với tôn giáo ấy thì lòng tin của các bạn là trước 
tiên, khi có lòng tin thì các bạn mới siêng năng thực hành 
giáo pháp của tôn giáo đó. Thực hành giáo pháp đó gọi là 
hộ trì chân lí, nhưng khi hộ trì chân lí mà các bạn chưa 
giác ngộ và chưa chứng đạt chân lí đó thì các bạn không 
nên vội kết luận một chiều: “Cử đây là sự thật, ngoài ra là 
sai lầm ” Bởi vì các bạn là những người đang tu tập giáo 
pháp đó chứ chưa phải là người tu chứng đạo. 


Cho nên đoạn kinh trên đây do một vị Bà La Môn hỏi 
Phật: “Cho đến mức độ nào người tín đồ hộ trì chân lí hay 
nói cách khác chân lí được hộ trì”. Ö đây các bạn nên lưu 
ý: “Cho đến mức độ nào người tín đồ hộ trì chân lí”. Lời 
Ta này có nghĩa là các bạn phải hiểu biết về chân lí ở mức 
độ phải thông suốt như thật. Nếu sự hiểu biết của các bạn 
chưa thông suốt chân lí như thật mà vội tu tập là các bạn 
tu tập không đúng pháp, lòng tin của các bạn là tin mù 
quáng, Tin mù quáng mà các bạn tu tập thì cũng chỉ hoài 
công vô ích mà thôi. Khi các bạn đã ngộ được chân lí, thì 
sự tu tập của các bạn là do lòng tin không mù quáng, lòng 
tin chân thật. Từ lòng tin chân thật mà tu tập, đó là các 
bạn hộ trì chân lí hay nói cách khác là chân lí được hộ trì. 
Chân lí còn đang hộ trì thì sự tu hành của các bạn chưa 
chứng đạt chân 1í, chưa chứng đạt chân lí thì các bạn 
không được quyền kết luận: “Chỉ đây là sự thật, ngoài ra 
đều sai lầm °. 


Câu này dạy rất rõ người tu chưa chứng đạo thì không có 
quyền nói pháp mình đúng nói pháp người khác sai. Các 
bạn có hiểu chưa? 

Ví du: Đức Phật là người đã tu tập giác ngộ và chúng đạt 
chân lí, nên Người có quyên kêt luận: “Cử đáy là sự thật, 


S7 Ảc 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


ngoài ra điều là sai lắm”. Thầy Thông Lạc cũng vậy, là 
người đã làm chủ được sanh, già, bệnh, chết và chứng ngộ 
được chân lí. Người có quyên nói: “Đây là giáo pháp 
Nguyên Thủy của Phật là đúng, là sự thật; còn giáo pháp 
Đại Thừa và Thiền Đông Độ là sai lầm, không đúng chánh 
pháp. là giáo pháp của ngoại đạo lừa đảo mọi người. 


Chúng ta hãy đọc kỹ đoạn kinh này, đức Phật đã dạy: 
“Này Bharadvdja, nếu người nào có lòng tin và nói: “đây là 
lòng tin của tôi”, người ây là người hộ trì chân lí, nhưng 
người ấy không được kết luận một chiều: “Chỉ đây là sự 
thật ngoài ra đều là sai lẫm . 


Đoạn kinh trên đức Phật đã xác định rõ ràng: Chỉ mới có 
lòng tin tu tập giáo pháp thì các bạn không được quyền 
nói đúng, nói sai giáo pháp của ai cả. Vì nói đúng, nói sai 
là các bạn sai. Trên đây là người mới có lòng tin và chưa 
chắc lòng tin đó đã đúng. Người mới có lòng tin thì sự tu 
tập chỉ ở giai đoạn hộ trì chân lí bằng lòng tin của mình 
mà thôi, chưa có sâu xa. 


Khi các bạn đến chùa nghe thuyết giảng, các bạn phải suy 
tư cân nhắc mọi lý lẽ để tìm hiểu chân lí mà các bạn cân 
phải hiểu. Khi tìm hiểu chân lí Ấy có đồng một quan điểm 
với các bạn không? Nếu thấy chân lí đó đồng một quan 
điểm với các bạn thì các bạn nói: “Tôi chấp nhận chân lí 
này, vì nó có đồng một quan điểm với tôi, tôi sẽ hộ trì chân lí 
này”. Khi các bạn tìm hiểu và chấp nhận tu theo chân lí 
này đồng một quan điểm thì các bạn không được kết luận 
một chiều như trong kinh đã dạy: “ch đây là sự thật ngoài 
ra là sai lầm °. 


Trên đây là giai đoạn 2 hộ trì chân lí bằng nghe thuyết 
giảng, tuỳ văn cùng một quan điêm. Nhưng ở đây chưa 
phải là giác ngộ chân lí. 


-25- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Những điều chúng tôi chú giải trên đây là đức Phật đã 
dạy: “Này Bharadvdja, nếu có người có lòng tùy hỉ....; nếu 
có người có lòng tùy căn...., nỄu có người có sự cân phúc: 
suy tư các lý do...; nếu có người chấp nhận một xin điểm 
và nói: “Đây là sự chấp nhận quan điểm của tôi” người ấy 
hộ trì chân lí nhưng người ấy không đi đến kết luận một 
chiều: “đây là sự thật, ngoài ra là sai lầm”. Cho đến như 
vậy này Bharadvdja, là hộ trì chân lí chúng tôi chủ trương 
hộ trì chân lí nhưng ở đây chưa phải sự giác ngộ chân 
LAI Diên 
Tóm lại hộ trì chân lí có 5 điều cần phải thông hiểu: 

Tín (lòng tin) 

Tùy hỉ hợp ý 

Tùy văn (nghe thuyết giảng) 

Cân nhắc suy tư các lý do. 

Chấp nhận cùng quan điểm. 


Người mới tu tập còn nằm trong năm điều này tức là đang 
hộ trì chân lí, chứ không phải giác ngộ chân lí mà cũng 
chưa chứng đạt chân lí. Chưa chứng đạt chân lí thì không 
được kết luận vội vàng cho pháp môn của mình đang tu 
tập là đúng mà các pháp môn khác là sai. Chừng nào 
chứng đạt được chân lí thì mới cho rằng: “Cử có đây là sự 
thật, ngoài ra là sai lầm °. 


Tóm lại lòng tin do giác ngộ chân lí; do tùy hỷ hợp ý; do 
nghe thuyết giảng đồng quan điểm; do cân nhắc suy tư các 
lý do; do chấp nhận đồng quan điểm mà hộ trì chân lí thì 
không được quyền nói: “Chỉ có đây là sự thật, ngoài ra là 
sai lâm ”. Dù năm điều trên đây là để các bạn có lòng tin 
mà hộ trì chân lí, nhưng các bạn chưa giác ngộ chân lí, 
nên sự tu tập của các bạn chưa chắc đã đạt được chân lí. 
Chỉ khi nào các bạn gặp được một bậc thầy tâm đoạn dứt 
tham, sân, sỉ. Người ấy khai ngộ cho các bạn thì chừng ấy 


- 26 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


các bạn mới giác ngộ chân lí. Giác ngộ chân lí các bạn tu 
tập mới chứng đạt chân lí. Chỉ khi nào chứng đạt được 
chân lí thì các bạn mới được quyên nói câu trên đây. 


GIÁC NGỘ CHÂN LÍ 
LỜI PHÂT DAY 


“Thưa Tôn giả Gotama. Cho đến mức độ nào là giác ngộ 
chân lí? chúng con xin hỏi Tôn giả (ofama vê giác ngộ 
chân lí”. (Kinh Trung Bộ tập II kinh Canki trang 728) 
CHÚ GIẢI: 

Giác ngộ chân lí tức là hiểu rõ chân lí. Vậy chân lí ở đây là 
øì? 

Đoạn kinh trên đây do Bà La Môn Bharadvaja hỏi đức 
Phật muôn giác ngộ chân lí phải làm sao? 


Theo Phật giáo Nguyên Thủy thì chân lí không phải ở đâu 
xa mà ở tại nơi tâm con người. Nếu một người còn tâm 
tham, sân, sỉ mà không biết mình còn tâm tham, sân, sỉ là 
người ấy chưa ngộ chân lí. Người giác ngộ chân lí là người 
biết rõ tâm có tham, biết tâm có tham, tâm có sân biết tâm 
có sân, tâm có sỉ biết tâm có sỉ. Người biết như vậy là 
người đã giác ngộ chân lí. 

Người giác ngộ chân lí là người ngay trên bốn chỗ thân, 
thọ, tâm và pháp mà nhiếp phục các ác pháp và ly các dục. 
Nhờ có ly dục ly ác pháp trên bốn chỗ thân, thọ, tâm và 
pháp là họ chứng đạt được chân lí. 


Người chưa giác ngộ chân lí, nên nghe ai nói gì hợp với 
quan điểm của mình là tin ngay liền. Tin một cách mù 
quáng vì thế bỏ hết cả cuộc đời đi theo tôn giáo mà chẳng 
có lợi ích gì và sự tu hành cũng chẳng đến đâu cả. Các bạn 


ST 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


có thấy mọi người tín ngưỡng tôn giáo với lòng tin mù 
quáng không? 


Các Thầy Đại Thừa tin mù _quáng theo kinh sách Đại 
thừa, cả cuộc đời của quý Thầy chỉ chạy theo danh và lợi 
để rồi chết trong đau khỗ và bệnh tật, chẳng có nếm được 
mùi vị giải thoát. 


Đây, các bạn hãy nghe đức Phật dạy mà suy ngẫm lại các 
Thầy Đại Thừa: “Này Bharadvdaja, Tỳ kheo sống gân một 
làng hay một thị trấn. Một gia chủ hay con trai của một gia 
chủ đi đến vị ấy và tìm hiểu vị ấy trong ba pháp, tức là tham 
pháp, sân pháp và sỉ pháp. Người này nghĩ rằng: “Không 
hiểu vị Tôn giả ấy có còn tham ái hay không? Do những 
tham ái này, tâm vị ấy bị chỉ phối dầu không biết vẫn nói: 
“Tôi biết”, dầu không thấy vẫn nói: “Tôi thấy” hay xui 
khiến người khác có những hành động khiến người ấy 
không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài” Đoạn kinh 
này đã xác định rõ ràng. Nếu xét thấy vị Tỳ kheo nào còn 
bị tham pháp, sân pháp, sỉ pháp thì người ấy chưa chứng 
đạt chân lí. Người chưa chứng đạt chân lí chỉ là người mới 
hộ trì chân lí. Người mới hộ trì chân lí mà nói người này 
sai, người kia đúng là người mù mắt mà nói mầu sắc. 


Cho nên vẫn đề tu tập theo Phật giáo hành giả phải giác 
ngộ chân lí. Nhưng giác ngộ chân lí cũng chưa được quyên 
nói: “Chỉ đây là sự thật, ngoài ra là sai lâm °. 


Người chưa giác ngộ chân lí giống như các Thầy Đại thừa 
không biết, không thấy vẫn nói thấy biết để lừa đảo dạy 
người khác tu tập khiến cho người khác phí công sức, tốn 
tiền bạc mà chắng được sự an vui lợi ích gì: “Do những 
tham ái này, tâm vị ấy bị chỉ phối dầu không biết vẫn nói: 
“Tôi biết”, dầu không thấy vẫn nói: “Tôi thấy” hay xui 
khiến người khác có những hành động khiến người ấy 


-28- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


không được hạnh phúc”, Bài kinh này dạy rất đúng tâm lý 
của các thầy Đại Thừa. Phái không các bạn? 


Tu hành chưa đến đâu. chỉ ở trên kinh sách thuyết giảng 
chữ nghĩa. tâm còn tham. sân. sỉ mà nói “tôi thấy, tôi biết” 
Thật là lừa đảo người khác, toàn là nói vọng ngữ. Cho nên 
bảo sao khi các vị chết phải chiu bệnh tật khổ đau vô 
cùng. 

Những bài kinh trên đây là đức Phật cảnh cáo các Thầy 
giảng pháp khi tu hành chưa chứng đạt chân lí mà dạy 
người khác tu thì chẳng đem lợi ích cho ai cả. Mong các 
bạn hiểu cho. 


TÂM CÒN THAM, SÂN, SI 
THÌ THUYÉT PHÁP KHÔNG ĐÚNG PHÁP 


LỜI PHÂT DAY 


“Tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu khó thấy, khó 
chứng tịch tịnh, thù thắng, vượt ngoài luận lí suông, tế nhị 
được người trí chấp nhận, pháp ấy không thể do một người 
có lòng tham, lòng sân, lòng sỉ khéo thuyết giảng được? Sau 
khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch không có những 
tham, sân, sỉ pháp, người này sinh lòng tỉn đối với vị ấy. Với 
lòng tin sanh, người này đến gân, khi đến gần, thân cận 
giao thiệp, do thân cận giao thiệp, nên lắng nghe, người ấy 
nghe pháp, liền thọ trì pháp, rồi tìm hiểu ý nghĩa các pháp 
được thọ trì, trong khi tìm hiểu ý nghĩa, các pháp được 
hoan hỉ chấp nhận. Khi các pháp được hoan hỉ chấp nhận, 
ưóc muốn sinh khi ước muốn sinh. Liền cỗ gắng, sau khi cố 
gắng liền cân nhắc, sau khi cân nhắc người ấy tính cẩn ”. 

Trong khi tỉnh cần người ấy tự thân chứng ngộ tôi thượng 
chân lí, và khi thể nhập chân lí ấy với trí tuệ, người ây thấy. 
“Trong khi tỉnh cần người ấy tự thân chứng ngộ tôi thượng 


-20 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


chân lí, và khi thể nhập chân lí ấy với trí tuệ, người ấy thấy. 
Cho đến mức độ này là sự giác ngộ chân lí, cho đến mức độ 
này, chân lý được giác ngộ và cho đến mức độ này, chúng 
tôi chủ trương sự giác ngộ chân lí, nhưng như vậy chưa 
phải là chứng đạt chân lí”. (Kinh Trung Bộ tập II kinh 
Canki trang 731.) 

CHÚ GIẢI: 


Kính thưa các bạn! Khi chúng ta muốn nghe một vị thầy 
thuyết pháp thì phải tìm hiểu vị Thầy đó tâm còn tham, 
sân, sỉ hay không? Nếu một vị Thầy đó tâm còn tham, sân, 
sỉ mà thuyết pháp thì phần nhiều họ là những người nhai 
lại bã mía của người khác, hoặc của người xưa, họ không 
thể giảng những pháp thâm sâu, khó thấy, khó chứng, tịch 
tịnh, thù thắng vượt ngoài luận lí suông, tế nhị thực tế, cụ 
thể không trừu tượng, không ảo giác vv... 


Khi xem xét một vị Thầy như vậy thì chúng ta không đủ 
lòng tin với họ, họ chưa đủ trình độ dạy tu tập, chưa xứng 
đáng làm thây của chúng ta. 


Kính thưa các bạn! Hiện giờ các bạn xét qua các Thầy Đại 
Thừa, các vị Thiền Sư Đông Độ, các bạn có thấy họ hết 
tham, sân, sỉ chưa? Chính họ cũng không biết pháp nào tu 
tập hết tâm tham, sân, sỉ; chính họ cũng không giác ngộ 
được chân lí ly tham, sân, sỉ; chính họ cũng không nhận ra 
được chân lí tham, sân, sỉ, thì làm sao họ hộ trì chân lí và 
biết lấy giáo pháp gì mà hộ trì. 

Nếu các bạn bảo rằng: Chân lí là Trí Tuệ Bát Nhã, Phật 
tánh, Chân không, Tánh không, Bản lai diện mục, Cực 
lạc, Tây Phương v.v... Thì chúng tôi e rằng đó là chân lí 
ảo. 

Xin thưa cùng các bạn! Các bạn có biết chân lí của đạo 
Phật là gì không? Các bạn hãy nghiên cứu Tứ Diệu Đế mà 


-30- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


xem thì biết ngay liền. Chân lí đầu tiên của đạo Phật các 
bạn có biết không? Đó là tâm tham, sân, sỉ của các bạn. 
Các bạn có biết không? Nếu tâm các bạn có tham là biết 
tâm có tham, tâm không tham là biết tâm không tham đó 
là các bạn giác ngộ chân lí. Tâm có tham các bạn không 
biết tâm có tham là các bạn chưa ngộ chân lí. Ngộ chân lí 
không phải khó. Phải không các bạn? Chân lí là một sự 
thật của con người. Cho nên tâm tham, sân, sỉ là chân lí 
không ai có thể phủ nhận được. Ngoài tâm tham, sân, sỉ đi 
tìm chân lí thì không có các bạn ạ! 


Cho nên, một vị Thầy tâm còn tham. sân, sỉ mà thuyết 

giảng dạy đạo cho người khác tu tập (thì làm sao người ta 

tu tập được. Thuyết giảng theo kiêu nghĩa lý suông, không 
có một chút kinh nghiêm trong tu tập. thì làm sao người 
khác biết đâu mà tu tập cho hết tham sân. sỉ? 


Bởi vậy trong đoạn kinh này dạy rất rõ ràng: “Người kia 
lại xem xét thêm vị ấy về các pháp tham, sân, sỉ do những 
tham, sân, sỉ pháp này, tâm của vị ấy bị chỉ phối đến nỗi dầu 
không biết vẫn nói. “Tôi biết”, dầu không thấy vẫn nói “Tôi 
thấy”, hay xui khiến người khác có những hành động tu 
hành, khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ 
lâu dài”. 

Đấy các bạn thấy chưa? Một người tâm còn tham, sân, sỉ 
mà dạy người tu hành thì đức Phật không chấp nhận, cho 
đó là những người lừa đảo. 


Còn xét thấy người ấy tâm hết tham, sân, sỉ mà thuyết 
giảng thì những bài thuyết giảng của họ thâm sâu, khó 
thấy, khó chứng, tịch tịnh, thù thắng, vượt ngoài lí luận 
suông, tế nhị, thực tế, cụ thể, rõ ràng. Khi được nghe 
người ấy thuyết giảng thì sinh lòng tin pháp, tin một cách 
tuyệt đối. 


Sử] „ 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Ở đây chúng ta thấy rõ ràng đức Phật dạy phải tìm một vị 
Thầy tâm không còn tham pháp, sân pháp, sỉ pháp, phải 
gần gũi vị Thầy đó thưa hỏi và thọ trì những pháp mà vị 
Thầy đó đã tu tập tâm không còn tham pháp, sân pháp và 
sỉ pháp. Đó là sự giác ngộ chân lí và như vậy là chân lí 
được giác ngộ cho nên ở đây mới giác ngộ đúng chân lí, 
ngoài tham pháp, sân pháp, sỉ pháp mà giác ngộ chân lí 
thì không bao giò có chân lí mà giác ngộ. 

Do thấu hiểu bài kinh này nên chúng ta biết rất rõ là kinh 
sách Đại Thừa không đúng lời Phật dạy, vì chân lí của 
kinh sách Đại Thừa không phải là chân lí của con người 
mà là chân lí ảo tưởng. Chân lí ảo tưởng là không phải 
chân lí. Cho nên kinh sách Đại thừa không có chân lí. 
Muốn giác ngộ chân lí không phải khó, vì chân lí không ở 
đâu xa mà ở ngay trong mỗi người. Như bài kinh trên đã 
dạy chỉ cần thân cận với một vị thầy chứng đạt chân lí, thì 
chúng (ta sẽ giác ngộ chân lí dễ dàng. Khi giác ngộ được 
chân lí thì không bao giờ bị ngoại đạo lừa đảo bằng câu: 
“Chỉ đây là sự thật ngoài ra là sai lầm °. 


Cho nên người giác ngộ chân lí thì không bao giờ còn thối 
chuyển trên đường tu tập, chỉ còn chứng đạt chân lí nữa 
mà thôi. 

Tóm lại muốn giác ngộ chân lí thì chỉ cần thân cận với một 
vị Thầy tâm không còn tham, sân, sỉ. Vị ấy sẽ chỉ dạy cho 
các bạn giác ngộ chân lí và hướng dẫn cho các bạn biết 
cách hộ trì và chứng đạt chân lí một cách dễ dàng không 
có khó khăn, không sợ lạc vào tà pháp. 


+ 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


CHỨNG ĐẠT CHÂN LÍ 
LỜI PHẬT DAY 


“Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama là chứng đạt chân 
lí, cho đến như vậy chân lí được chứng đạt, và cho đến như 
vậy, chúng con thấy chứng đạt chân lí. Nhưng trong sự 
chứng đạt chân lí. Thưa Tôn giá ŒGotama, pháp nào được 
hành trì nhiều? Chúng con xin hỏi Tôn giả Gotama, trong 
sự chứng đạt chân lí, pháp nào được hành trì nhiều?” 
(Kinh Trung Bộ tập II trang732 kinh Canki). 

CHÚ GIẢI: 


Muốn chứng đạt chân lí tức là muốn tâm thanh tịnh 
không còn một chút tham pháp, sân pháp, sỉ pháp thì phải 
theo lời Phật dạy trong kinh Canki này mà thực hành thì 
mới có kết quả như ý nguyện. 


Sau khi được đức Phật giảng trạch cho chúng ta biết: Cho 
đến như thế nào là hộ trì chân lí; cho đến như thế nào 
chân lí được hộ trì; cho đến như thế nào giác ngộ được 
chân lí; cho đến như thế nào chân lí được giác ngộ. Khi 
thông suốt những lời dạy này Bà La Môn Bharadvaja mới 
hỏi Phật: Cho đến như thế nào chứng đạt được chân lí, 
cho đến như thế nào chân lí được chứng đạt. Muốn chứng 
đạt chân lí pháp nào hành trì nhiều. 


Đọc bài kinh Canki này ta thấy một giá trị thực hành rất 
cao. Đức Phật dạy rất rõ ràng và tỉ mỉ, khi đọc bài pháp 
này chúng ta sẽ không lầm lạc tà pháp của ngoại đạo Đại 
Thừa nữa. 


Bởi vì loài người chỉ có một chân lí chứ không bao giờ có 
hai ba chân lí. Một chân lí chia làm 4 nhánh gọi là Tứ 
Diệu Đê. 


là cà 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Tứ Diệu Đề là 4 nhánh chân lí của đạo Phật để xác định 
một kiêp người. 

Nhánh chân lí thứ nhất là “K# bé”. Khổ để tức là tâm 
tham, sân, sỉ. 


Nhánh chân lí thứ hai là “7P ĐÉ” Tập đế tức là tâm 
tham ái 


Nhánh chân lí thứ ba là “Đ/£7 ĐÉ”. Diệt để là trong tâm 
hêt tham ái. 


Nhánh chân lí thứ tư là “b0 ĐÐÉ”. Muốn hết tham ái 
(tham. sân, sĩ,) thì phải có một chương trình đào tạo giáo 
dục đó là “Đ4Ø ĐÉ”. Đạo để còn gọi là Bát Chánh Đạo. 
Bát Chánh Đạo tức là 8 lớp học được chia ra trong 3 cấp 
GIỚI, ĐỊNH, TUỆ. 


Người nào giác ngộ chân lí là phải giác ngộ “TÚ DIỆU ĐÉ”. 
Giác ngộ Tứ Diệu Đề mới được gọi là giác ngộ chân lí. 

Còn chưa giác ngộ chân lí, mới hộ trì chân lí, và chân lí 
được hộ trì thì coi chừng phải cẩn thận để không rơi vào 
tà đạo của ngoại đạo như trong kinh Canki đức Phật đã 
dạy: Người hộ trì chân lí và chân lí được họ hộ trì là người 
mới đặt lòng tin nhưng lòng tin ấy dễ bị mù quáng vì họ 
chưa giác ngộ được chân lí. Chưa giác ngộ được chân lí 
mà bảo đây là chân pháp còn tất cả đều là sai pháp thì quá 
nông nỗi. 

Người giác ngộ được chân lí là để tu tập cho mình, chứ 
không phải giác ngộ được chân lí rồi đem ra bài bác giáo 
pháp của người khác: “Cử đáy là sự thật ngoài ra là sai 
lâm ” Tu tập chừng nào chứng đạt được chân lí, khi chứng 
đạt được chân lí mới dám bảo: “Đây là chân pháp còn tất 
cả đều là sai lẫm”. Đó là lời khuyên của đức Phật cho nên 


x3 + 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


người mới giác ngộ chân lí cũng không được nói. “Đáy !à 
chánh pháp, còn tất cả đêu sai lãm” như trên đã dạy. 


Tại sao chúng tôi nhắc nhở câu này rất nhiều? Vì ở đời có 
nhiều người tu hành chẳng tới đâu, lợi dụng kiến thức học 
hỏi, cấp bằng, chỉ dùng ba tấc lưỡi chê người này, mạ 
nhục, mạt sát người khác. Nhưng không nhìn lại mình là 
con số không? 


Đọc kinh sách Nguyên Thủy đức Phật dạy chúng ta rất 
cần thận và kỹ lưỡng, từng H, từng chút, thế mà chúng ta 
không lưu ý, không chịu hiểu cho rõ ràng những lời Phật 
dạy, vội cho răng Phật dạy: “Không được nói tôn giáo 
mình đúng, tôn giáo khác sai pháp môn mình đúng pháp 
môn người khác sai” 


Trong kinh sách Phật thường dạy người mới tu: “?háy lỗi 
mình không được thấy lỗi người”. Còn người tu chứng đạt 
chân lí thấy cái sai của các tôn giáo khác, đang lừa đảo 
lường gạt mọi người mà không dám nói là người hèn nhát, 
là xua nịnh vv... 


Cho nên muốn nói một điều gì tốt thì mình hãy xem mình 
có làm điều tốt được chưa? Nếu mình làm chưa tốt được 
mà nói ra, đó là mình làm trò cười cho mọi người. Mình 
như đống rác bẩn mà nói kẻ khác bẩn là tự mình đưa 
mình xuống vực thắm. Thường người nói xấu để hạ kẻ 
khác là có ý tỏ ra nâng cao mình là người tốt. Nhưng 
không ngờ mình nói xấu kẻ khác, người hiểu biết, có đạo 
đức nhân bản sẽ đánh giá ngược lại kẻ nói xấu người khác 
là người xấu. 

Vì thế, đức Phật thường dạy: “7i hấy lỗi mình đừng thấy lỗi 
người” kẻ nói xấu người khác là kẻ xấu ác. Người xâu ác 


là người không tốt, chúng ta không nên tin tướng, thân 
cận và gân gũi những người nói xâu người khác. 


33 < 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Khi đọc kinh sách Phật các bạn đừng đọc một bài kinh mà 
hãy đọc toàn bộ tạng kinh thì các bạn mới hiểu được ý 
Phật, nếu chỉ đọc một hai bài kinh hay một đoạn kinh thì 
chắc chắn các bạn không hiểu ý Phật. Nhất là các bạn 
chưa tu chứng đạo thì sự hiểu biết kinh sách của Phật 
hoàn toàn không đúng nghĩa. Đối với kinh sách Phật 
người tu chứng đạo mới giảng giải nỗi nghĩa lý thâm sâu 
của nó như Phật đã dạy: “Tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy 
thâm sâu khó thấy, khó chứng tịch tịnh, thù thắng, vượt 
ngoài luận lí suông, tế nhị được người trí chấp nhận, pháp 
ấy không thể do một người có lòng tham, lòng sân, lòng sỉ 
khéo thuyết giảng được? Như trong bài kinh này dạy: Nếu 
tâm tham, sân, sỉ còn đủ thì làm sao các bạn hiểu được 
kinh sách Phật. Không hiểu mà cắt nghĩa một đoạn kinh 
đưa ra vội vàng lên án người khác sai bằng những lời Phật 
dạy như thế này, như thế khác, để mạ lị mạt sát người 
khác khi mình còn cả một trời tham, sân, sỉ. Những hành 
động như vậy các bạn có biết không? Đó chính là các bạn 
đã phỉ báng Phật pháp. Hiểu thì phải hiểu cho tận nguồn 
sốc còn không hiểu thì thôi chứ đừng đọc ba bốn bài kinh 
mà xem mình là hiểu kinh sách Phật thì các bạn quá nông 
nỗi. 


Cho nên khi đọc kinh sách Phật phải đọc toàn bộ những 
lời Phật dạy như trên đã nói, đừng đọc một hai bài kinh 
mà vội cho Phật dạy như thế này, như thế khác, và như 
vậy chứng tỏ các bạn không bao giờ hiểu kinh sách. Các 
nhà học giả không tu chứng chân lí mà thuyết giảng kinh 
sách Phật thì sự thuyết giảng ấy sai lệch nghĩa lí cách xa 
ngàn dậm khiến cho Phật giáo suy đổi, chánh pháp của 
Phật bị dìm mắt, chính là những nhà học giả không tu 
hành, chưa chứng đạo, nên Phật giáo mới ra nông nỗi 
ngày hôm nay. Cho nên từ khi có kinh sách Phật giáo Đại 
Thừa thì chương trình giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản 


- 36- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


- nhân quả đã bị đánh mắt, Bát Chánh Đạo không còn là 8 
lớp học của Phật giáo nữa mà đã biến tám lớp học của 
Phật giáo (Bát Chánh Đạo) thành một bài pháp Bát 
Chánh Đạo. Thật là sai!. 


Xét qua những kiến giải của các Thầy Tổ Đại Thừa, họ 
đều là những người dò dẫm theo lối mòn tưởng giải của 
nhau, giỗng như một chuỗi người mù, người đầu không 
thấy, người giữa cũng không thấy và người cuối cũng 
không thấy mà cứ bảo nhau: “Đây là chánh pháp, còn tất 
cả đầu sai lâm” Rồi xúm nhau hộ trì và bảo vệ những chân 
lí ảo tưởng ấy. Thật là tội nghiệp, nhưng hễ ai đụng chạm 
đến kinh sách Đại Thừa thì sân hận dữ tợn dùng mọi 
phương tiện thủ đoạn để hạ kẻ đó cho bằng được. 


Theo như lời đức Phật dạy: Muốn chứng đạt chân lí thì 
phải siêng năng tu tập, không siêng. năng tu tập thì không 
thể chứng đạt chân lí. Đó là một điều chắc chăn, giác ngộ 
chân lí chỉ là mới hiểu rõ chân lí, chứ chưa thâm nhập vào 
chân lí. Chưa thâm nhập vào chân lí thì cũng giống như 
một người đứng nhìn cái bánh, chứ chưa ăn thì làm sao 
biết được bánh ngon, đở, ngọt, bùi, mặn, lạt, cay, đắng 
VÀ VTT 


Vậy chúng ta hãy nghe đức Phật dạy: “Trong sự chứng đạt 
chân lí này Bharaduja, tỉnh cần được hành trì nhiều. Nếu 
không tỉnh cần chân lí thì không thể chứng đạt chân lí. Do 
vậy trong sự chứng đạt chân lí tỉnh cần được hành trì 
nhiều ”. 

Kính thưa các bạn! Khi chúng ta giác ngộ được chân lí mà 
không siêng tu tập thì cũng như con chim học nói tiếng 
người chẳng có ích lợi gì các bạn ạ? 


Phần đông người ta chưa giác ngộ chân lí. Chỉ nghe người 
khác nói chân lí một cách mơ hô, không rõ ràng, không cụ 


Ki 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


thể, chỉ lí luận suông: “Đây là chân lí còn tất cả cái khác 
đều sai lắm ”. Rồi cứ theo đó mà hộ trì chân lí, bảo vệ chân 
lí, nhưng không ngờ lòng tin ấy thiếu căn cứ vững chắc 
nên trở thành lòng tin mù quáng và sự siêng năng tu tập 
trở thành phí công vô ích. 


Bởi vậy, loài người chỉ có bốn chân lí, ngoài ra không còn 
có một chân lý nào khác nữa. Bốn chân lí ấy gọi là “7Ứ 
ĐIỆU ĐÉ” Chúng tôi xin nhắc lại để các bạn nhớ: Bốn chân 
lí này do một con người như bao nhiêu con người đã tu 
hành làm chủ sanh tử luân hồi. Lần đầu tiên Người đã dạy 
cho loài người biết rõ bốn chân lí này. Đó là Đức Phật 
Thích Ca Mâu N¡. 


1- KHÔ ĐÉ là chân lí thứ nhất, tức là tâm tham, sân, sỉ. 
Tâm tham, sân, sỉ là con người ai mà không có. Do tâm 
tham, sân, sỉ mà con người đau khổ. Người giác ngộ được 
tâm tham, sân, sỉ là khổ đau, đó là người giác ngộ được 
chân lí thứ nhất 


2- TẠP ĐÉ là chân lí thứ hai tức là nguyên nhân sinh ra 
tâm tham, sân, sỉ, đó là 47 DỤC, ái dục tức là lòng ham 
muốn. Làm người ai mà không có lòng ham muốn. Do tâm 
ham muốn mà sinh ra tâm tham, sân, sỉ nên phải chịu 
nhiều khổ đau. Người giác ngộ được lòng 447 DỤC là khổ 
đau, là người giác ngộ chân lí thứ hai. 


$- DIỆT ĐÉ là chân lí thứ ba. Chân lí thứ ba là một trạng 
thái tâm không còn tham, sân, sỉ, tức là trạng thái bất 
động tâm trước các ác pháp và các cảm thọ. Chính là tâm 
thanh thản, an lạc và vô sự. Người giác ngộ được trạng 
thái tâm này là người giác ngộ chân lí thứ ba. 

4- ĐẠO ĐÉ là chân lí thứ tư. Chân lí thứ tư là chương trình 
giáo dục đào tạo những bậc tâm vô lậu (A La Hán), có tám 
lớp học và ba cấp. Người giác ngộ được chương trình giáo 


21 38.~ 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


dục đào tạo những bậc tâm vô lậu (A La Hán), có tám lớp 
học và ba câp là người giác ngộ được chân lí thứ tư. 


Khi giác ngộ được bốn chân lí thì phải siêng năng tu tập, 
muốn siêng năng tu tập thì phải cân nhắc kỹ lưỡng những 
lời đức Phật đã dạy: “7rong sự tỉnh cần, này Bharadvaya 
sự cân nhắc được hành trì nhiều. Nếu không cân nhắc thì 
không thể tỉnh cần chân lí. Nếu có cân nhắc sẽ có tỉnh cần: 
Do vậy trong sự tỉnh cần, cân nhắc được hành trì nhiều °. 


Danh từ cân nhắc còn có nghĩa là xem xét cần thận, kỹ 
lưỡng từng tâm niệm của mình. Cho nên khi siêng năng tu 
tập thì phải tu tập kỹ lưỡng, tu cho có chất lượng, chứ 
không phải tu chơi. Luôn luôn phải để ý xem kết quả 
trong sự tu tập có đạt được chất lượng tốt hay không? 
Càng tu tập kỹ lưỡng tức là càng cân nhắc từ hành động 
tỉnh giác tu tập để ngăn, diệt ác pháp và các dục, thì cần 
phải phân biệt thấy rõ Chánh niệm hay Tà niệm sinh 
khởi. Cho nên kinh dạy: Trong sự siêng năng tu tập thì 
cân nhắc được hành trì nhiều có nghĩa là cùng siêng năng 
tu tập thì sự tu tập kỹ lưỡng phải kỹ lưỡng. nhiều hơn. 
Càng tu tập kỹ lưỡng nhiều là siêng nắng nhiều. Đến đây 
các bạn đã hiểu câu này rồi chứ? Tu tập kỹ lưỡng là siêng 
năng, nhưng siêng năng hộ trì không đúng chân lí, là phí 
công, tốn sức và như vậy là lòng tin mù quáng. Lòng tin 
mù quáng mà tu tập thì không được gọi là chân lí được hộ 
trì. 


Con người ngày nay đang bị những tôn giáo lừa gạt, tin 
một cách mù quáng không biết đó có thật hay không thật, 
cứ cúi đầu đảnh lễ tôn trọng cung kính một đắng thần 
Thánh siêu hình mà không căn cứ vào sự thật cụ thể rõ 
ràng, có khi còn dám hy sinh cả thân mạng vì tôn giáo của 
mình, tức là hộ trì chân lí một cách vô lí, một cách cuồng 


-309- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


tín, làm một con vật hy sinh cho tôn giáo mà chẳng có lợi 
ích cho mình, cho người. 


Còn đức Phật dạy muốn siêng năng tu tập một pháp môn 
nào thì phải cân nhắc kỹ lưỡng về chân lí của mình muốn 
theo tu, xem có đúng như thật hay không thật hay nó chỉ 
là một chân lí ảo tưởng. Nếu chân lí đúng như thật là phải 
KHÔ, TẬP, DIỆT, ĐẠO, ngoài ra thì con người không được 
gọi những cái khác là chân lí, vì ngoài ra bốn chân lí khổ, 
tập, diệt, đạo con người không còn có những chân lí nào 
khác nữa. 


Cho nên siêng năng tu tập chưa đủ mà hãy cân nhắc kỹ 
lưỡng thì sự tu tập mới chín chắn mới không sai pháp. 
Các bạn có hiểu chưa? Đức Phật rất cần thận dạy chúng 
ta tu tập từng li từng tí một, thế mà chúng (ta không chịu 
lắng nghe cho kỹ những lời dạy này, thì rất uông cho 
những lời dạy của Phật 


Kính thưa các bạn! Muốn tu tập cho có kết quả tốt đẹp thì 
các bạn hãy nghe đức Phật dạy tiếp: “Trong sự cân nhắc, 
thưa Tôn giả GŒGotama pháp nào được hành trì nhiều? 
Chúng con xin hỏi Tôn giả GŒGotama, trong sự cân nhắc 
pháp môn nào được hành trì nhiều?” 


“Trong sự cân nhắc, này Bharadvaya cỗ gắng được hành trì 
nhiều. Nếu không cố gắng thì không có cân nhắc. Nhưng 
nếu có cô găng thì có cân nhắc, do vậy trong sự cân nhắc 
thì cô gắng được hành trì nhiều ”. 

Các bạn có nghe đức Phật dạy không? “Trong sự cân nhắc 
thì sự cỗ gắng được hành trì nhiều”. Nếu tu tập kỹ lưỡng 
mà không có gắng thì làm sao tu tập kỹ lưỡng được, Phải 
không các bạn?. 


- 40 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Bấy giờ chúng tôi xin nhắc lại các bạn một lần nữa và các 
bạn cũng nên lưu ý kỹ. Nếu không giác ngộ chân lí mà tu 
tập là tu mù, tu theo kiểu Đại Thừa và Thiên Tông. 


Cho nên, trước khi tu tập là phải giác ngộ chân lí của loài 
người. Muốn giác ngộ chân lí của loài người là phải tìm 
một vị Thầy tâm không ‹ còn tham pháp, sân pháp, sỉ pháp. 
Khi thân cận gần vị Thầy ấy ta mới giác ngộ được chân lí 
khỗ đế, tập đề, diệt đề và đạo đế. Khi giác ngộ được bốn 
chân lí các bạn phải siêng năng tu tập, nhưng siêng năng 
phải đúng cách (Chánh tỉnh tấn) còn siêng năng không 
đúng cách (Tà tỉnh tấn) là tu tập lấy có, tu tập không kỹ 
lưỡng, tu tập không cân nhắc từng hành động, từng hơi 
thở, từng tâm niệm, từng ác pháp, từng hoàn cảnh vv... Tu 
tập như vậy thì không bao giờ có kết quả; tu tập như vậy 
rất phí công, uống sức. Xin các bạn hiểu cho. 


Nếu cân nhắc kỹ lưỡng từng hành động thân, miệng, và ý 
của mình mà không có cô găng thì làm sao cân nhắc kỹ 
lưỡng được. Phải không các bạn? Cho nên Phật dạy: “Do 
vậy trong sự cân nhắc, thì cỗ gắng được hành trì nhiều °. 


Trong sự tu tập các bạn nên theo từng thứ tự phương 
pháp và từng mỗi hành động mà đức Phật đã dạy ở đây, 
thì sự tu tập của các bạn mới không uống công, mới có kết 
quả tốt đẹp. 


Bấy giờ chúng ta nghe tiếp Phật dạy: “Trong sự cỗ gắng, 
Tôn giả Œ@otama, pháp nào được hành trì nhiêu 2” 


“Trong sự cỗ gắng, này BharadVdja ước muốn được hành 
trì nhiều, nếu ÓC muôn đối với chân lí ấy không khởi lên 
thì không có cô gắng. Vì ước muốn có khởi lên nên cô 
gắng; do vậy trong sự cô gắng ước muốn được hành trì 
nhiều. ” 


_#fÏ< 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Như vậy khi chúng ta giác ngộ được chân lí, biết rõ đời 
sống của con người chỉ là một chuỗi dài khổ đau, vì thế sự 
ước muốn thoát ra khói mọi sự khổ đau của kiếp làm 
người, càng nung nấu trong lòng càng lớn, càng nhiều thì 
sự cô găng càng nhiệt tâm, nhiệt tình hơn, càng có gắng 
hơn nhiều thì sự tu tập lại cân nhắc kỹ lưỡng nhiều hơn. 
Nhờ đó mà kết quả càng ngày lại thấy rõ ràng hơn. Tham 
pháp, sân pháp, sỉ pháp bị muội lượt một cách cụ thể, rõ 
ràng. 


Cho nên ước muốn ra khỏi nhà sanh tử, làm chủ bốn sự 
đau khổ của kiếp người là một ước muốn chân chánh, chứ 
không phải ước muốn chạy theo dục lạc thế gian ăn ngủ 
phi thời, sống theo thế tục chùa to Phật lớn. Vì muốn giải 
thoát nên sự ước muốn buông xả các ác pháp và các dục, 
đó là sự ước muốn chân chánh. 


Ước muốn chấm dứt luân hồi, làm chủ sanh, già, bệnh, 
chết mà không vui mừng hoan hỉ sao? Mà không chấp 
nhận pháp tu hành đó sao? Đó là những ước muốn chân 
chánh, nhờ có những ước muốn này mà chúng ta mới 
siêng năng tu tập và cân nhắc kỹ lưỡng được. Các bạn 
thấy có đúng như vậy không? 


Trong cuộc đời tu hành của chúng ta không ai mà không 
có ước muốn mong cầu ra khỏi nhà sanh tử, làm chủ mọi 
sự đau khổ của kiếp người. Đi từ tôn giáo này, đến tôn 
giáo khác, tu từ pháp môn này đến pháp môn khác, mà 
kết quả trong mơ hồ, ảo tưởng, không có chút nào thực tế, 
do đó nỗi đau đớn của người quyết tâm tu hành tìm cầu sự 
giải thoát thì đau khỗ biết dường nào. Nhưng khi nhận ra 
được pháp tu tập trực tiếp làm chủ sanh, già, bệnh, chết, 
và chấm dứt luân hồi thì nỗi vui mừng không sao kế hết 
được. Cho nên ở đây Phật dạy: “7rong ước muốn hoan hí 
chấp nhận pháp được hành trì nhiều. ” 


-42- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Trong cuộc đời tu hành, chúng ta chấp nhận xả bỏ của cải, 
tài sản, vật chất, nhà cửa, vợ con, anh em, chị em, cha mẹ 
và tất cả những người thân quyến thuộc v.v... chỉ còn lại 
một đời sống không nhà cửa, không gia đình, ngày đi xin 
ăn với ba y, một bát. Do ước muốn tỉnh cần buông xả như 
vậy, nên cuộc sống giải thoát càng thấy rõ rệt. Bấy giờ sức 
làm chủ thân tâm càng lúc càng hiệu quả hơn. 


Bấy giờ chúng ta nghe tiếp đức Phật dạy: “Chứng con 
muôn hỏi Tôn giả ŒGofama trong sự tóc muôn pháp nào 
được hành trì nhiêu ?” 


“Này Bharadvdja, trong sự uóc muốn hoan hỉ chấp nhận 
pháp được hành trì nhiều. Nếu không hoan hỉ chấp nhận 
pháp thì ước muốn không khởi lên. Vì có hoan hí chấp 
nhận pháp nên óc muôn khởi lên, do vậy trong ước muôn 
hoan hỷ chấp nhận pháp được hành trì nhiều. ” 


Ước muốn ra khỏi nhà sanh tử, nên phải chịu khó ôm 
pháp tu hành với tâm thích thú hoan hỉ. Do thích thú hoan 
hỷ mới chấp nhận pháp từ đó mới chịu khó tu tập, cố gắng 
xả từng niệm ác, từng chướng ngại trong thân tâm của 
mình. Xả các ác pháp và những chướng ngại trong thân 
tâm của mình đâu phải là một việc dễ làm. Nói được còn 
việc buông xả không phải một ngày một bữa mà thành tựu 
được. 


Những điều Phật đã dạy trên đây là cả một kinh nghiêm 
tu hành của đức Phật trong suốt đời sông tu hành của 
Nøài rất thực tế và cụ thể. Khi đọc đến những đoạn kinh 
này, người nào có thực hành mới thấy đây là những lời 
tâm huyết của đức Phật đang trải dài trên những trang 
giấy bằng máu và nước mắt tu hành của mình để thành 
Chánh giác. 


„ii iv 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Trong ước muốn nếu không có lòng hoan hỉ chấp nhận 
pháp thì làm sao có ước muôn được. Phải không các bạn? 
Lòng vui mừng chấp nhận pháp là vì phải hiểu rõ giá trị 
pháp thì sự ước muôn mới càng mãnh liệt hơn. 


Bấy giờ chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy tiếp: 
“Chúng con hỏi Tôn giả Gofama, trong sự hoan hỉ chấp 
nhận pháp, pháp nào được hành trì nhiêu ?” 


“Này Bharadvdja, trong sự hoạn hỉ chấp nhận pháp, tìm 
hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều. Nếu không tìm hiểu ý 
nghĩa thì không hoan hỉ chấp nhận pháp, và vì có tìm hiểu ý 
nghĩa nên có sự chấp nhận pháp, do vậy trong sự hoan hỉ 
chấp nhận pháp, tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều °. 


Người muốn tu theo Phật giáo không được tin mù quáng 
như tín đồ các tôn giáo khác chỉ tin vào giáo điều mặc khải 
của một đắng thiêng liêng vô hình, truyền qua như kẻ lên 
đồng nhập xác hoặc là cơ bút tin theo những lối truyền 
dạy như vậy là mù quáng, tin mà không căn cứ vào chỗ 
nào vững chắc, không thực tế, không rõ ràng, lòng tin như 
vậy dễ bị những người khác lợi dụng tôn giáo lừa đảo làm 
tiền, làm danh và còn lợi dụng sắc dục nữa. 


Đối với đức Phật, Ngài dạy rất kỹ lưỡng, trước khi chấp 
nhận tin vào một pháp nào thì phải tìm hiểu ý nghĩa của 
pháp môn đó. Khi tìm hiểu ý nghĩa của pháp đó xong, thì 
chúng ta mới thông suốt chân lí của pháp đó. Thông suốt 
chân lí của pháp đó tức là chúng ta giác ngộ chân lí như 
trong kinh Canki đã dạy: “Vậy frong những hoan hỉ chấp 
nhận pháp, tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều °. 


Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy tiếp: “Chúng con 
xin hỏi Tôn giá Gotama, trong sự tìm hiểu ý nghĩa pháp nào 
được hành trì nhiêu ”. 


- 44 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


“Trong sự tìm hiểu ý nghĩa, này Bharadvdja, thọ trì pháp 
được hành trì nhiều. Nếu không có thọ trì pháp thì không 
tìm hiểu ý nghĩa và vì có thọ trì pháp, nên có tìm hiểu ý 
nghĩa, do vậy trong sự tìm hiểu ý nghĩa, thọ trì pháp được 
hành trì nhiều. ” 


Kính thưa các bạn! Thọ trì pháp nghĩa là gì? Thọ trì pháp 
nghĩa là tu tập thực hành theo đúng pháp đã dạy; bởi vì 
muôn tu tập thực hành pháp mà không có tìm hiểu ý 
nghĩa của pháp thì làm sao thực hành pháp được. Phải 
không các bạn? 


Vì thế, ở đây đức Phật đã dạy tìm hiểu ý nghĩa của pháp là 
phải song hành với sự tu tập hành trì, nhờ có tu tập hành 
trì thì sự tìm hiểu ý nghĩa mới thâm sâu, mới cụ thể, rõ 
ràng. Người chỉ tìm hiểu ý nghĩa pháp mà không có hành 
trì tu tập thì sự tìm hiểu ây cạn cợt giông như các nhà học 
giả, nhiều khi lọt vào tưởng giải, khiến cho sự hiểu biết 
lệch lạc sai lầm. Do sự hiểu biết sai lầm mà biên soạn viết 
ra những kinh sách để lại cho đời, giết bao nhiêu thế hệ và 
những kinh sách ấy đã dìm mắt chánh pháp của đức Phật. 


Phần nhiều kinh sách Đại Thừa do thiếu sự hành trì nên 
tưởng giải chỗ bất động tâm KHÔNG TÁNH mà lại hiểu là 
TÁNH KHÔNG, CHÂN KHÔNG DIỆU HỮU, PHẬT TÁNH, thật là 
tìm hiểu nghĩa lý một cách sai lầm quá lớn. Chính kinh 
sách Đại Thừa không hiểu chân lí của Phật giáo tức là 
không giác ngộ chân lí của Phật giáo “KHÔ, TẠP, DIỆT, 
ĐẠO” mà lại giác ngộ PHẬT TÁNH, CHÂN KHÔNG, TRÍ TUỆ 
BÁT NHÃ hoặc CÕI CỰC LẠC TÂY PHƯƠNG vwv... Thật là một 
điều giác ngộ sai lầm, vì thế các Thầy Đại Thừa tu tập 
sống phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới, tu tập nhiều loại 
định tưởng. Cho nên chết trên giường bệnh, chết trong 
đau khổ, chỉ khéo dùng từ lừa đảo thu thần nhập diệt hoặc 
thị hiện một vài thần thông tưởng hoặc biết ngày giờ chết 


-45- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


hoặc một vài hành động ảo tưởng khiến cho những người 
nhẹ dạ non lòng không hiêu biệt về thiên tướng nên cho 
các Sư Thây đã tu chứng đạo. 


Bấy giờ các bạn nghe tiếp đức Phật dạy: “Trong sự thọ trì 
pháp, chúng con xin hỏi Tôn giá Gotama pháp nào được 
hành trì nhiều ?” 


“Này Bharadwdja, trong sự hành trì pháp, nghe pháp được 
hành trì nhiều nếu không nghe pháp thì không có thọ trì 
pháp. Và do có nghe pháp nên có thọ trì pháp: do vậy trong 
sự hành trì pháp, nghe pháp được hành trì nhiều °. 


Những lời dạy trên đây các bạn có lưu ý không? Chỉ thực 
hành pháp mà không chịu thưa hỏi cặn kế thì các bạn sẽ 
gặp nhiều khó khăn xảy ra trong khi đang tu tập. Lúc bấy 
giờ các bạn sẽ đến một vị Thầy đã chứng đạo, vị ấy sẽ chỉ 
dạy cách thức vượt qua những chướng ngại khó khăn đó. 


Vì thế muốn hành trì tu tập thì phải nghe nhiều như trong 
kinh đã dạy, nếu không thưa hỏi và nghe nhiều thì sự tu 
tập sẽ không tiến bộ. Cho nên trong sự hành trì pháp nghe 
nhiều là một điều lợi ích lớn cho bước đường tu tập. Vì có 
nghe nhiều tu tập mới không sai pháp. Vì thế khi bắt đầu 
hành trì các bạn phải thưa hỏi một vị thầy đã tu tập xong, 
các bạn sẽ được nghe rất nhiều kinh nghiệm bổ ích trong 
sự tu tập của vị Thầy ấy. Vì thế đức Phật dạy: “Trong sự 
thọ trì pháp, nghe nhiều được hành trì nhiều. ” 


Bấy giờ chúng ta lắng nghe đức Phật dạy tiếp: “Chứng con 
xin hỏi Tôn giá GŒofama, trong sự nghe pháp, pháp nào 
được hành trì nhiêu 2 ” 

“Này Bharadvdja, trong sự nghe pháp lắng tai được hành 
trì nhiều”. 


- 46 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Lời dạy này chắc chắn ai cũng hiểu, cũng biết, vì nghe 
pháp thì phải lắng tai nghe, nêu không lắng tai nghe thì 
làm sao hiểu được. Mà không hiểu được pháp thì làm sao 
thọ trì, cho nên lắng tai nghe có nghĩa là nghe rất kỹ, nghe 
không bỏ sót một nghĩa nào, một kinh nghiệm nào, nghe 
chăm chú. 


Trước khi hành trì pháp thì phải lắng nghe rất kỹ những 
pháp hành, những hành động tu tập nhờ có lăng nghe kỹ 
nên mới không tu tập sai pháp. 


Trên đây là những bước tu tập để chứng đạt chân lí, mà 
mọi người tu hành phải lần lượt hành trì đúng theo qui 
trình này. Bấy giờ chúng ta hãy nghe đức Phật dạy: 
“Chúng con xin hỏi Tôn giả Gotama, trong sự lắng tai nghe 
pháp thì pháp nào được hành trì nhiều ?”. 


“Này Baharadvdja, trong sự lắng tai nghe pháp, thân cận 
giao thiệp được hành trì nhiều. Nếu không có thân cận giao 
thiệp thì không có lắng tai nghe pháp. Vì có thân cận giao 
thiệp nên có lắng tai nghe. Do vậy trong sự lắng tai nghe, 
thân cận giao thiệp được hành trì nhiều. ” 


Muốn lắng tai nghe pháp hành mà không thân cận giao 
thiệp thưa hỏi thì làm sao lắng tai nghe pháp được. Phải 
không các bạn? 


Cho nên sự thân cận giao thiệp với thiện hữu tri thức là 
điêu cân thiệt cho bước đường tu tập hành trì đề đạt đên 
mục đích chân lí cứu cánh là một điêu cân thiệt. 


Kính thưa các bạn! Trong đời tu hành của các bạn mà 
không có thiện hữu tri thức thân cận thì các bạn đã chịu 
thiệt thòi rất nhiều trên đường tu tập. Các bạn đừng nghĩ 
rằng cứ dựa vào kinh sách là các bạn biết cách thức tu 
tập. Hầu hết những danh từ trong kinh sách mà các bạn 
tự hiểu thì kiến giải ấy sẽ đưa các bạn vào chỗ chết, chỗ 


-_47- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


bệnh tật, điên khùng, loạn thần kinh v.v... Nếu không chết 
không bệnh tật thì các bạn tu hành chẳng tới đâu, chỉ sống 
trong tưởng mà thôi. Rồi đây các bạn cũng chạy theo danh 
lợi giống như người thế tục nhưng với chiếc áo tôn giáo. 


Cho nên, thiện hữu tri thức là người đã tu tập xong. Còn 
những học giả dù họ có cấp bằng tiến sĩ Phật học mà tu 
hành chưa đến nơi đến chốn, họ vẫn là ác tri thức, sẽ 
hướng dẫn các bạn vào con đường phí công phí sức, uống 
phí một đời người, chỉ còn muợn sắc áo tôn giáo làm cuộc 
sống danh lợi, ngồi mát ăn bát vàng thì có nghĩa lý gì là 
một tu sĩ Phật giáo, có đức, có hạnh, có giới luật tỉnh 
nghiêm... 


Trong cuộc đời tu hành gặp được một bậc thiện hữu tri 
thức là khó, gặp được chánh pháp cao mỉnh chỉ rõ chân lí 
của loài người cũng không phải dễ. Cho nên kinh Pháp Cú 
dạy: 


“Hạnh phúc thay đức Phật ra đời!” 
“Hạnh phúc thay giáo pháp cao mình!” 


Sanh đồng thời với một người tu chứng chân lí đâu phải 
dễ và gặp được họ là một hạnh phúc vô cùng to lớn. Phải 
không các bạn? Do vậy đức Phật dạy: “7rong sự lắng tai 
nghe, thân cận giao thiệp được hành trì nhiều. ” 


Bấy giờ chúng ta hãy nghe đức Phật dạy tiếp: “Chứng con 
xin hỏi Tôn giả Gotama, trong sự thân cận giao thiệp, pháp 
nào được hành trì nhiều 2” 


“Này Bharadvdja, trong sự thân cận giao thiệp, đi đến gần 
được hành trì nhiều. Nếu không đi đến gân thì không có 
thân cận giao thiệp. Và vì có sự đi đến gần nên có thân cận 
giao thiệp”. Cũng như quý Phật tử ở tận miền Bắc xa xôi 
hay có người còn ở xa hơn nữa, ở tận bên Mỹ, bên Úc, bên 
Đức, bên Pháp. Vậy mà họ phải về Việt Nam lên tận tỉnh 


-48- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Tây Ninh để tìm Thầy thưa hỏi pháp tu hành. Đó là sự đi 
đên gân. 


Kính thưa các bạn! Lời đức Phật dạy không sai: “7rong 
sự thân cận giao thiệp, đi đên gân được hành trì nhiêu. ” 


Bởi vậy những lời Phật dạy rất cụ thể, thiết thực, không có 
bày vẽ những điều mơ hồ trừu tượng như kinh sách Đại 
Thừa và Thiền Tông. Chính đức Phật là người đã dạy cho 
con người bốn chân lí lần đầu tiên trên thế gian này, chưa 
bao giờ có một tôn giáo nào có bốn chân lí này. Bài kinh 
ấy khéo nhắc nhở chúng ta phải đặt trọn lòng tin nơi chân 
lí của loài người, ngoài chân lí này ra thì không còn có một 
chân lí nào khác nữa. Nhưng nếu nói được lời này, thì 
phải chứng đạt chân lí này. Khi chứng đạt được những 
chân lí này thì mới dám tuyên bố: “Chỉ đây là sự thật, 
ngoài ra đều sai lầm ”. 


Chúng ta hãy nghe tiếp đức Phật dạy: “Chứng con xin hỏi 
Tôn giá Gotama, trong sự đi đến gân, pháp nào được hành 
trì nhiều 2” 


“Này Bharadvdja, trong sự đi đến gần lòng tin được hành 
trì nhiều. Nếu lòng tin không sinh thì không đi đến gắn. Và 
vì lòng tin sinh nên có đi đến gẩn; do vậy trong sự đi đến 
gân, lòng tin được hành trì nhiều. ” 


Đọc đến lời dạy cuối cùng này chúng ta thấy lời dạy của 
đức Phật rất cân nhắc kỹ lưỡng tuyệt vời, chứ không phải 
như quý Phật tử thời nay, cứ nghe ai nói gì thì tỉn ngay 
liền, chỉ cần gắn nhãn hiệu Phật thuyết là tin, nhưng ngoài 
nhãn hiệu Phật thuyết trong ấy toàn là thứ đồ giả mạo. 


Kính thưa các bạn! Lòng tin như thế nào là tin đúng 
(chánh tín)? Lòng tin như thê nào là tỉn sai (tà tín)? 


- 40 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Ở đây chúng ta nghe đức Phật đã dạy rõ ràng: Phải tìm 
một vị Thầy, tâm không còn tham pháp, sân pháp, sỉ 
pháp. tức là giới luật phải nghiêm chỉnh, tâm phải bất 
động trước các pháp và các cảm thọ. Đời sống phải ba y 
một bát, thiểu dục tri túc, sống không nhà cửa, không gia 
đình vv... 


Những lời dạy trong kinh này đem ra làm tiêu chuẩn xét 
duyệt lại các tu sĩ Phật giáo hiện nay thì họ chưa đủ tiêu 
chuẩn cho quý phật tử tin tướng là vị thiện hữu tri thức 
của mình. Họ không phải là người hướng dẫn các bạn đi 
trên con đường tu tập giải thoát; họ chỉ được lời nói trên 
ngôn ngữ, còn sự sống hằng ngày và hành động đạo đức 
đầu có khác gì người thế tục, cũng chùa to, Phật lớn, cũng 
ăn uống ngủ nghỉ phi thời v.v...Những hành động sông 
này cũng đủ tố cáo họ, tâm còn đầy dẫy tham pháp, sân 
pháp và sỉ pháp, nghi pháp, mạn pháp. 


Đối với những vị Thầy tâm còn như vậy làm sao quý phật 
tử có lòng tin nơi họ được. Nếu quý Phật tử có lòng tin nơi 
họ như vậy thì quí Phật tử là những người tin mù quáng 
không theo lời Phật dạy. 


Tại sao đức Phật đã dạy rõ như vậy, mà quý Phật tử vôi 
tin những người Thầy như vậy, họ chỉ là những học giả, 
giỏi chắp vá nhiêu tư tưởng Đông Tây triết học, đạo học, y 
học và khoa học, vật lý học v.v... còn tu hành chắng ra øì. 
Lỗi sông của họ có gì hơn quý Phật tử ở chỗ nào? Hay họ 
chỉ hơn quí Phật tử là chỗ học tập, nghiên cứu kinh tạng. 
Do chỗ học tập, nghiên cứu kinh tạng họ chỉ nói được chứ 
thực hành đúng như pháp thì họ chưa làm được. Chưa 
làm được có xứng đáng gì cho quý Phật tử tôn kính là 
thây? 


Bài kinh này đã xác định cho các bạn thấy lòng tin mù 
quáng của các vị Bà La Môn ngày xưa, ngu sỉ hộ trì một 


- 50- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


chân lí ảo tưởng. Vì lòng tin mù quáng hộ trì chân lí 
không căn cứ vào chỗ nào vững chắc, chỉ tin là tin theo 
những người íu tập chưa đạt được những øì giải thoát. Tin 
chỉ biết tin theo lời Thầy Tổ nói từ người trước đến người 
sau đều tu hành chưa chứng đạt chân lí chỉ hô hào lường 
gạt người khác: “Cử đáy là sự thật, còn ngoài ra là sai 
lầm . 

Hiện giờ kinh sách Đại Thừa cũng chủ trương như vậy, 
cho những lời Phật dạy là Tiểu thừa, là ngoại đạo, cắm tín 
đồ không được đọc và không được tu theo (giới cắm Bồ 
Tát). Có một số Phật tử không hiểu rõ ý Phật dạy, nên dựa 
vào bài kinh Canki này cho Thầy Thông Lạc chê kinh Đại 
Thừa sai là Thầy Thông Lạc sai, Có lẽ quý Phật tử không 
đọc hết bài kinh hoặc đã đọc hết mà không hiểu nghĩa, nên 
vội vàng chỉ trích Thầy Thông Lạc bằng câu: “Cử có Thầy 
Thông Lạc là đúng, còn ngoài ra là sai lắm”, Nếu Thầy 
Thông Lạc tu hành chứng đạt chân lí mà nói câu này là 
đúng, còn Thầy Thông Lạc tu hành chưa chứng đạt chân 
lí mà nói câu này là sai lầm. 

Kính thưa các bạn! Trong kinh sách Nguyên Thủy Phật 
thường dạy cho người mới tu: “Thấy lỗi mình đừng thấy 
lỗi người” nhưng khi đã tu chứng đạt chân lí mà thấy cái 
sai của người khác không dám nói là người hèn nhát, là 
người xua nịnh vv... như trên đã nói. 


Trong bài kinh này đức Phật cũng dạy khi chúng ta là 
người mới hộ trì chân lí và chân lí được chúng ta hộ trì thì 
đừng nên nói: “Cứ có đây là sự thật còn ngoài ra đều là sai 
lầm.” Câu này ám chỉ nói về những vị Bà La Môn tin mù 
quáng. Còn ở đây đức Phật dạy chúng ta muốn có lòng tin 
thì phải xét duyệt một vị Thầy dạy đạo, giới Luật có 
nghiêm chỉnh không? Tức là sống có li dục li ác pháp 
không? Có chứng đạt được chân lí chưa?. Nếu một vị 


-51- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Thầy sống không li dục li ác pháp, tâm chưa hết tham, 
sân, sỉ thì chúng ta không nên tin lời dạy của họ. Họ là 
người nói láo, dù họ giảng kinh nào chúng ta cũng không 
nên nghe. Trừ ra họ được một vị Thầy đã chứng đạt được 
chân lí, hướng dẫn họ thuyết giảng theo kết quả trong 
khuôn khổ tu tập và được dạy những gì được nghe vị 
Thầy đã chứng đạt chân lí dạy. 


Để tóm lại bài kinh này chúng ta lắng nghe đức Phật dạy: 
“Chúng con đã hỏi Tôn giả Gotama về hộ trì chân lí. Tôn 
giả Gotama đã trả lời về hộ trì chân lí, chúng con tùy hỉ và 
chấp nhận, và do vậy chúng con hoan hỉ. Chúng con đã hỏi 
Tôn giả Gotama về giác ngộ chân lí. Tôn giả Gotama đã trả 
lời về giác ngộ chân lí, chúng con đã tùy hỉ và chấp nhận. 
Do vậy chúng con hoan hí Chúng con đã hỏi Tôn giá 
Gotarna về chứng đạt chân lí. Tôn giả Gotama đã trả lời về 
chứng đạt chân lí, chúng con tùy hỉ và chấp nhận do vậy 
chúng con hoan hứ. Trong sự chứng đạt chân lí, chúng con 
hỏi Tôn giả GŒGotama về pháp nào được hành trì nhiều. 
Trong sự chứng đạt chân lí Tôn gia Œ@otama đã trả lời pháp 
nào được hành trì nhiều chúng con tùy hỉ và chấp nhận, do 
vậy chúng con hoan hỉ. Chúng con hỏi Tôn giả Gotama về 
bắt cứ một điều gì. Tôn giả Gotama đã trả lời các điều ấy, 
chúng con tùy hỉ và chấp nhận; do vậy chúng con hoan hỉ. 
Thưa Tôn giả GŒGotama, xưa kia chúng con biết (sự phân 
biệt) như sau: “Và ai là những Sa Môn trọc đầu tiện nô, 
hắc nô, sanh từ gót chân của Phạm thiên? Và ai là những 
người hiểu biết Chánh pháp. Thật sự Tôn giả Gotama đã 
làm sống dậy nơi lòng con ái kính Sa Môn đối với Sa Môn, 
lòng tin kính Sa Môn đối với Sa Môn. Thật vi diệu thay Tôn 
giả Gotama! Thật vì diệu thay Tôn giả @otama 1...” 


Đoạn kinh trên đây tóm lượt với ý nghĩa rất đầy đủ để 
chọn cho mình một vị Thây xứng đáng là một bậc thiện 
hữu tri thức hướng dân trên đường tu tập giải thoát quá 


-52- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


tuyệt vời, Là người Phật tử phải biết chọn cho mình một 
vị Thầy xứng đáng đừng đụng đâu tôn kính đó là không 
đúng. Cho nên ở đây đức Phật đã chỉ thẳng và vạch trần 
bộ mặt thật của những người tu sai pháp dùng tôn giáo 
lừa đảo người. 


Lời kết luận của cư sĩ Bà La Môn Bharadvaja đã nói lên 
được ý nghĩa sâu sắc về một vị Thầy đáng ái kính, đáng 
tin kính: “Thật sự Tôn giả Gotama đã làm sống dậy nơi 
lòng con ái kính Sa Môn đối với Sa Môn, lòng tin kính Sa 
Môn đối với Sa Môn. Thật vì diệu thay Tôn giả Gotama! 
Thật vì diệu thay Tôn giá Gofama !...” Còn ngược lại với 
những vị Thầy nào không được ái kính và tin kính như 
trong đoạn kinh này đã dạy: “Và ai là những Sa Môn trọc 
đầu, tiện nô, hắc nô, sanh từ gót chân của Phạm thiên?” 
Đoạn kinh này đức Phật dùng những danh từ rất nặng, để 
chỉ cho những người tu chưa chứng chân lí mà vội ra làm 
Thầy dạy người tu tập: “Sư Môn Trọc Đầu, tiện nô, hắc nô, 
sanh từ gót chân của Phạm thiên”. Các Thầy Đại Thừa 
hiện giờ không thể còn che dấu ai được sự lừa đảo và giả 
dối của các Ngài về giới luật và tu tập. Nếu Phật tử nào đã 
đọc bài kinh này thì sẽ phát hiện rõ ràng: Đâu mới là pháp 
chân chánh, và đâu mới là pháp sai lầm; đâu là thiện hữu 
và đâu không phải là thiện hữu. Đó chính là lời xác định 
của đức Phật, của những người đã tu chứng đạt chân lí, 
còn ngoài ra những người tu chưa chứng đạt chân lí thì 
không được nói câu này. 


PHÁP VÀ LUẬT LÀ VỊ ĐẠO SƯ 
LỜI PHẬT DẠY 


“Này Ananda, nếu trong các Ngươi có người nghĩ rằng: 
“Lời nói của bậc Đạo sự không còn nữa, chúng ta không có 
Đạo sư. Này Ananda, chớ có những tw tưởng như vậy. Này 


+3 .< 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Ananda, pháp và giới luật Ta đã giảng dạy và trình bày, sau 
khi Ta diệt độ chính pháp và giới luật đây sẽ là Đạo Sư của 
các Ngươi”. (Trường Bộ Kinh tập I trang 662 kinh Đại 
Bát Niệt Bàn). 

CHÚ GIẢI: 


Lời di chúc trên đây là một lời tâm huyết nhất của đức 
Phật đối với các đệ tử của mình. Lời di chúc này muôn đời 
muôn kiếp, bao nhiêu thế hệ về sau, nếu ai còn theo Phật 
giáo tu hành thì lời di chúc này phải mãi mãi được ghỉ 
khắc trong tâm “GIỚI LUẬT VÀ GIÁO PHÁP LÀ THẢY CỦA 
CHÚNG TA”. Cho nên lúc nào chúng ta cũng có bậc Đạo Sư 
chỉ dạy tu hành không sợ sai đường lạc lối. Bậc Đạo Sư ấy 
không bao giờ có tưởng giải, kiến giải làm sai lệch giáo 
pháp của Phật; bậc Đạo Sư ấy là Bát Chánh Đạo. Bát 
Chánh Đạo là kim chỉ Nam. Như đoạn kinh trên đức Phật 
đã dạy: “Giáo pháp và giới luật nào có Bát Chánh Đạo mới 
là giáo pháp và giới luật của Ta, còn ngoài ra là không 
phải”. 

Bởi vậy Bát Chánh Đạo là chương trình giáo dục đào tạo 
những bậc A La Hán, đó là bậc Đạo Sư của bao nhiêu thế 
hệ con người về sau. 


CÓ PHÁI TOÀN BỘ GIÁO PHÁP CỦA ĐẠO PHẬT 
LÀ CHIẾC BÈ SANG SÔNG KHÔNG? 
LỜI PHẬT DẠY 
“Chự Tỳ kheo ta sẽ giảng pháp cho các Ông ví như chiếc bè 
là để vượt đưa qua không phải để nắm giữ lấy. Hãy nghe và 


khéo tác ý Ta sẽ giảng”. (kinh Trung Bộ tập I trang 305 
kinh Ví Dụ Con Răn). 


- 54 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


CHÚ GIẢI: 


Kinh sách Đại Thừa thường cho giáo pháp của Phật như 
chiếc bè sang sông, như ngón tay chỉ mặt trăng. Nhưng sự 
hiểu biết giáo pháp tu hành của đạo Phật như vậy là hiểu 
biết không đúng, quá sai lệch. 


Trong kinh Trung Bộ tập I trang 305 kinh Ví Dụ Con Rắn 
đức Phật có dạy: “Cu Tỳ kheo Ta sẽ giảng pháp cho các 
ông ví như chiếc bè để vượt đưa qua, Tông phải để nắm 
giữ lấy. Hãy nghe và khéo tác ý Ta sẽ giảng”. 


Với những lời dạy này chúng ta phải hiểu cho đúng nghĩa, 
nếu không hiểu đúng nghĩa chúng ta dựa vào lời dạy này 
là chúng ta đã tự phỉ báng giáo lý của Phật. Từ xưa tới 
nay các vị Tổ Sư Đại Thừa tu hành chưa tới nơi tới chốn, 
cứ dựa vào những lời dạy này mà bảo rằng: “Giáo pháp 
của đức Phật như chiếc bè qua sông, như ngón tay chỉ mặt 
trăng” hoặc dùng câu: “Chánh pháp còn phải bỏ huống là 
phi pháp”. 

Các bạn đừng dựa vào những lời dạy này khi chưa hiểu 
nghĩa rõ ràng, chưa biết ý Phật muốn nói gì, mà vội sử 
dụng những lời dạy đó cho là toàn bộ giáo pháp của Phật 
là chiếc bè sang sông, là các bạn đã để lộ sự vô minh, ngu 
dốt của mình đối với giáo pháp của Phật. Các bạn chỉ là 
con chỉm học nói tiếng người. Khi nào các bạn tu chứng 
đạo, các bạn mới đủ trí hiểu biết những lời dạy của Phật, 
còn bây giờ xin các bạn hãy dựa cột mà nghe. 

Kính thưa các bạn! Giáo lý của Phật là chương trình giáo 
dục đào tạo đạo đức nhân bản — nhân quả sống không làm 
khô mình khỗ người thì không thể nào gọi là chiếc bè sang 
sông hay ngón tay chỉ mặt trăng được. 

Ví dụ: Các bạn là một người chưa biết chữ, các bạn không 
đọc sách báo được. Bắt đầu các bạn vào học lớp một được 


-55- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


thầy và cô giáo chỉ dạy từng chữ cái phụ âm, nguyên âm, 
rôi ráp lại thành vần, đọc lại thành chữ. Sau một năm học 
chữ như vậy, bấy giờ các bạn đã đọc được sách báo. Đọc 
được sách báo các bạn bảo rằng những chữ các bạn đã 
học được, đó là chiếc bè sang sông, nên các bạn ném bỏ, 
không dùng những chữ đó nữa. Như vậy các bạn sẽ không 
đọc sách báo và trở về đời sống mù chữ như trước. Vậy 
giáo pháp của Phật có lợi ích gì cho các bạn, tu tập làm gì 
cho mất công rốt cuộc rồi cũng ném bỏ. Cho nên những 
câu: “Giáo pháp của đức Phật như chiếc bè qua sông” là 
“Ngón tay chỉ mặt trăng” là “Chánh pháp còn phải bỏ 
huỗng là phi pháp”. Chưa chứng đạo mà hiểu nghĩa những 
lời này thì các bạn chẳng hiểu øì cả. 


Những chữ vần đó sau thời gian học tập đã thấm nhuần 
trong các bạn, do thầm nhuân trong các bạn, nên các bạn 
mới đọc và việt lưu loát. Các bạn có biêt chưa? 


Các bạn mới bước chân vào đạo Phật thì giới luật là giáo 
pháp đầu tiên mà các bạn cần phải tu học. Phật giáo lấy 
giới luật làm đức hạnh cho Tăng, Ñi và nam, nữ cư sĩ Phật 
tử. Phật giáo có ba cấp học rất rõ ràng: “GIỚI, ĐỊNH, TUỆ”. 
Như vậy các bạn đã biết giới luật là Phạm hạnh, là thiện 
pháp, là đức hạnh của con người. 


Ví dụ: Giới luật dạy các bạn đừng trộm cướp, tham lam, 
đừng tà dâm, đừng vọng ngữ, đừng uống rượu vv...Các 
bạn cho những giới luật là chiếc bè, là ngón tay chỉ mặt 
trăng, cho nên khi đang tu hành, ngồi thiền, niệm Phật, 
tụng kinh, bái sám v.v... thì các bạn giữ gìn giới luật 
nghiêm nhặt. Khi hết giờ tu hành, ngồi thiền, niệm Phật, 
tụng kinh, bái sám thì các bạn bỏ giới luật, do bỏ giới thì 
các bạn phạm giới. Người tu sĩ hay người cư sĩ phạm giới 
thì sống không có đạo đức và như vậy cung cách sông của 
các bạn không còn ai kính mến. 


- 56 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Nhưng các bạn cho những giới luật này là chiếc bè sang 
sông, khi các bạn tu chứng đạo thì các bạn không cần giữ 
giới luật nữa, từ đó bỏ nó như ném bồ chiếc bè. 

Khi ném bỏ giới luật thì các bạn sẽ trở thành những người 
đầu trộm, đuôi cướp, những người nói láo, những người 
không chung thủy, những người ác giết hại chúng sanh 
gây án mạng giết người, những người rượu chè say sưa 
nằm đường ngủ bụi, ăn uống phi thời. 


Thưa các bạn! Những người tu chứng đạo mà còn sống 
phi đạo đức như vậy thì họ có khác gì những kẻ phàm phu 
tục tử, phải không các bạn? Các bạn có nhớ không: Một 
Tế Công Hoà Thượng (Trung Hoa); một thượng sĩ Tuệ 
Trung (Việt Nam) đều là những người được gọi là tu 
chứng đạo, nhưng sống phi giới luật, chỉ lừa bịp người một 
vài thần thông tưởng mà được mọi người cho là chứng 
đạo, thì thật là đau xót cho Phật giáo. Phật giáo không có 
những loại người chứng đạo như vậy xin các bạn lưu ý 
cảnh giác những hạng người lừa đảo này. 


Giới luật là đạo đức, là thiện pháp, vì th người tu sĩ và cư 
sĩ phải thâm nhập giới luật, giới luật là mình, mình là giới 
luật, có như vậy mới được gọi là ly dục ly ác pháp; mới 
được gọi là ngăn ác diệt ác pháp; mới được gọi là sinh 
thiện tăng trưởng thiện pháp; mới được gọi là các pháp ác 
không nên làm, nên làm các pháp thiện. 


Khi thâm nhập như vậy mới được gọi là nhập lưu. Nếu 
các bạn xem giới luật là chiếc bè sang sông thì các bạn sẽ 
ném bỏ giới luật và ném bỏ như vậy tâm các bạn sẽ không 
bao giờ bất động. Nếu tâm không bắt động thì làm sao các 
bạn gọi là nhập lưu được. Vhập lưu tức là các bạn nhập 
vào giới luật đấy các bạn ạ! Giới luật là các bạn, các bạn là 
giới luật, chừng đó các bạn mới được gọi là vào dòng 
Thánh. Cho nên giới luật của Phật được xem là chiếc bè, 


-_57- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


ngón tay chỉ mặt trăng là các bạn đã hiểu sai lầm. Các bạn 
hấy ném bỏ những tư tưởng này mà từ lâu đã chịu ảnh 
hưởng tư tưởng Đại Thừa một cách tai hại. 


Kính thưa các bạn! Những giáo pháp nào của Phật được 
gọi là chiếc bè sang sông? Kinh Ví Dụ Con Rắn đã dạy: 
“Này các Tỳ kheo có sáu xứ. Thế nào là sáu? Ở đây, này các 
Tỳ kheo, có kẻ vô văn phàm phu, không ải đến yết kiến các 
bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc Thánh, không 
tu tập pháp các bậc Thánh, không đi đến yết kiến các bậc 
Chơn nhơn, không thuần thục pháp các bậc Chơn nhơn, 
không tu tập pháp các bậc Chơn nhơn, xem SÁC PHÁP: “Cái 
này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi” Xem 
THỌ... TƯỞNG... HÀNH... THÚC...” (kinh Ví Dụ Con Rắn 307) 
Bài kinh dạy trên đây thuộc về pháp gì các bạn có biết 
không? Đó là Định Vô Lậu. Định Vô Lậu là một pháp môn 
trong những pháp môn mà đức Phật cho là chiếc bè sang 
sông, gồm có như: Định Vô Lậu, Định Chánh Niệm Tỉnh 
Giác, Định Niệm Hơi Thở, Thân Hành Niệm. 


Ví dụ: khi thân các bạn đau nhức ở đầu hay ở chân, lúc 
bấy giờ các bạn muốn cho đầu hay chân đừng đau nhức 
thì các bạn dùng đề mục thứ năm của Định Niệm Hơi Thở 
mà tác ý: “4n tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân 
hành tôi biết tôi thở ra”. Khi an trú hơi thở như vậy thì 
cảm thọ nơi chân và đầu của các bạn đang đau nhức khổ 
sở bỗng hết đau vì tâm các bạn đã an trú được trong hơi 
thở. Lúc bấy giờ đầu và chân của các bạn không còn đau 
nhức nữa, thì các bạn xả hơi thở ra và không tác ý an tịnh 
nữa. Khi xả pháp Hơi Thở ra mà đầu và chân của các bạn 
không còn đau nhức, lúc bấy giờ các bạn sống thanh thản, 
an lạc và vô sự đó là các bạn đã sang sông và các bạn đã 
bỏ luôn chiếc bè. Như vậy pháp môn Định Niệm Hơi Thở 
là chiếc bè. 


-_58- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Còn pháp môn ở bài kinh trên đây là Định Vô Lậu, thuộc 
đề tài quán vô lậu “QUÁN THÂN NGŨ UẤN VÔ NGÃ”. Khi tư 
duy quán xét tâm vô lậu không còn chấp ngã thì các bạn 
không còn tư duy nữa. Khi tâm các bạn không còn chấp 
ngã: “1à fa, là của ta, là bản ngã của ta...” thì pháp môn vô 
lậu không còn dùng nữa. Không còn dùng nữa, cho nên 
đức Phật cho nó là chiếc bè sang sông. 


Các pháp môn từ ĐJNH NIỆM HƠI THỞ... ĐỊNH VÔ LẬU, ĐỊNH 
SÁNG SUỐT, ĐỊNH CHÁNH NIỆM TÍNH GIÁC cho đến TỨ NIỆM 
XỨ, vv... đều là những pháp môn thuộc về chiếc bè sang 
sông; còn những pháp không phải chiếc bè sang sông, đó 
là TỨ VÔ LƯỢNG TÂM, TÚ BẮT HOẠI TỊNH, và GIỚI LUẠẬT. 


Kính thưa các bạn! Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa 
cột mà nghe, chứ đừng bắt chước các Tổ Sư Đại Thừa và 
Thiền Tông tu chưa chứng đạt chân lí, không thông hiểu 
mà cho tất cả giáo pháp của Phật là chiếc bè sang sông, là 
ngón tay chỉ mặt trăng thì thật là nông nỗi, nếu có người 
tu chứng đạt chân lí thì họ sẽ biết rõ các Tổ sư tu hành 
chưa tới đâu và những kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông 
sẽ không còn giá trị đối với tín đồ Phật giáo. 

Kính thưa các bạn! Kinh sách Phật giáo Nguyên Thủy 
muốn hiểu thấu suốt nghĩa lý của nó, chỉ có những người 
tu chứng đạt chân lí như đã nói ở trên. Còn những người 
tu chưa chứng đạt mà nghiên cứu kinh sách Phật để hiểu 
biết, thì sự hiểu biết đó sẽ trở thành sự hiểu biết của tà 
pháp ngoại đạo. 


Cho nên kinh sách phát triển của Đại Thừa là kinh sách 
của những người tu chưa chứng đạt chân lí biên soạn viết 
ra thành ra kinh sách. Tuy gốc nó từ kinh sách Nguyên 
Thủy của Phật giáo, nhưng khi kiến giải tưởng giải thành 
nhánh lá, nhưng lại nhánh lá của ngoại đạo. Chính giáo lí 
những nhánh lá này đã diệt mất nền đạo đức nhân bản - 


-50- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


nhân quả của loài người. Vì thế đạo Phật có tên mà đạo 
đức thì không còn nữa. Thật đáng tiệc thay! Thật đáng 
tiếc thay!!! 


TÁNH BIẾT 
LỜI PHẬT DAY 


“Này Vaccha, những di nói nhự sau: “Sa Môn Gotdma là 
bậc nhất thiết trí, là bậc nhất thiết kiến. Ngài tự cho là có trì 
kiến hoàn toàn: “Khi Ta đi, khi Ta đứng, khi Ta ngôi và khi 
Ta thức, trì kiến luôn luôn tôn tại, lên tục”. Thì đây là nói 
về Ta không đúng với điều đã nói, họ đã vu khống Ta với 
điều không thực hư ngụy” (kinh Trung Bộ tập II trang 309 
kinh Ba Minh Vacchagota) 

CHÚ GIẢI: 


Đọc đoạn kinh này chúng ta thấy đức Phật đã xác định rất 
rõ ràng, Ngài phủ nhận kinh sách Đại Thừa nói những 
điều không đúng sự thật, nói trong ảo tưởng. Kinh sách 
Đại Thừa đều cho Phật là bậc nhất thiết trí, là bậc nhất 
thiết kiến và nhất là tánh biết, tánh thấy, tánh nghe 
thường hằng bất biến (tri kiến luôn tồn tại). Ở đây đức 
Phật cho rắng người nào nói Phật như vậy là nói không 
đúng, là vu khống Phật với điều không thực, hư ngụy. 


Đối với đạo Phật mà nói Phật tánh, tánh thấy, tánh nghe, 
tánh biết là nói những điều không thực, hư ngụy, là nói 
không đúng chân lí, là nói chuyện trong mơ mộng không 
cụ thể, rõ ràng. Cho nên hiện giờ mọi người vô minh bị 
lừa đảo bằng những danh từ rất kêu, Chân Không, Tánh 
không, Bản Lai Diện Mục Hiện Tiền, Ưng Vô Sở Trụ Nhi 
Sanh Kỳ Tâm, Trí Tuệ Bát Nhã Ba La Mật, Phật tánh, 
Tánh Thấy, Tánh Biết, Tánh Nghe. vv... 


Đọc đoạn kinh Vacchagota này chúng ta xác định kinh 
Thủ Lăng Nghiêm, Kinh Đại Bát Nhã, kinh Lăng Già Tâm 


- 60 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Án, kinh Pháp Hoa v.v...Toàn là những loại kinh tưởng 
của các Tổ biên soạn viết ra, chứ không phải Phật thuyết. 
Những kinh sách này chịu ảnh hưởng tư tưởng của giáo 
pháp Vệ Đà kinh. Kinh này do tưởng giải của các tổ sư Bà 
La Môn biên soạn viết. Vì thế mà kinh Nguyên Thuỷ vạch 
ra những cái sai để chỉ cho chúng ta biết rõ sự lừa đảo của 
kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ. 


Làm gì trong mỗi chúng sanh lại có Phật tánh. Chúng 
sanh được sanh ra là do các duyên hợp thành theo qui luật 
của nhân quả nghiệp lực thiện ác. Cho nên đủ duyên hợp 
là có, mà hết duyên thì tan rã không còn có một vật gì thì 
làm sao có Phật tánh trong đó được. Vì vô minh mọi người 
sống trong ảo tưởng, sông trong ác pháp thọ nhiều đau 
khô quá sợ hãi, nên nuôi hy vọng sông trong tưởng và 
tưởng rằng: “Tát cả chúng sanh đều có Phật tánh.” Muốn 
cho mọi người tin theo nên dựng ra Tánh thấy, Tánh 
nghe, Tánh biết. 


Danh từ Phật tánh đã khiến cho bao nhiêu thế hệ về sau 
đều sống trong ảo tưởng, ai cũng cho mình có Phật tánh. 
Nhưng có ai biết chúng sanh được sinh ra từ nhân quả, do 
các duyên hợp lại như trên đã nói thì làm sao có Phật tánh 
được. Phải không các bạn? Được sinh ra từ nhân quả là 
do vô minh. Vô minh làm sao gọi là tánh giác được? Thật 
ra các Tổ sư Đại Thừa tu tập sai pháp, ức chế tâm, không 
niệm khởi rơi vào các định tưởng, mười tám loại tưởng 
xuất hiện, trong đó có pháp tưởng. Từ đó mà tưởng ra 
Phật tánh còn cho Phật tánh là tánh giác. Cho nên biên 
soạn ra kinh sách như: Kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh 
Pháp Hoa, Kinh Kim Cang Bát Nhã, Kinh Lăng Già v.v... 
Trong những kinh ấy dựng lên Phật tánh rồi gán cho Phật 
thuyết. Đoạn kinh Ba Minh Vacchagota này đã xác định 
sự mạo nhận Phật thuyết kinh Thủ Lăng Nghiêm, để lừa 
đảo Phật tử. 


si Ï t6 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Cho nên Phật dạy: Đừng có tin! Đừng có tin!!! Vậy mà 
mọi người vẫn cứ tin, tin một cách mù quáng, thật là sai 
lầm. Phật thường nhắc nhở chúng ta hãy tin những gì là 
có lợi ích cho mình, cho người, và không làm khổ mình, 
khô người thì mới tin. 


Đức phật cũng thường nhắc nhở pháp môn nào có Bát 
Chánh Đạo mới là pháp môn chân chánh. Vậy Phật tánh, 
tánh thấy tánh nghe, tánh biết làm sao là chương trình 
giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản -nhân quả sống không 
làm khổ mình, khỗ người được?. 


Kính thưa các bạn! Từ bao thế kỷ nay các Tổ đã lừa đảo 
với người tu chưa chứng đạo, chứ người tu chứng thì làm 
sao lừa đảo họ được. Bởi vì người tu chứng là người đã có 
Tứ Thần Túc và đầy đủ Tam Minh, cho nên thời gian nào 
họ cũng đều thông suốt, chuyện gì xảy ra trong tương lai 
và quá khứ không còn che dấu họ được, cho nên Phật dạy: 
“Ông phải giải thích: “Sa Môn Gotama là bậc có ba mình” 
thì này Vaccha, Ông mới là người nói về Thế Tôn với điều 
không thực, mới giải thích về Thế Tôn đúng pháp và tuỳ 
pháp, và mới có một đồng pháp hành nào nói lời đúng pháp 
có thể lấy cớ để quở trách. Này Vaccha, khi nào Ta muôn, 
Ta sẽ nhớ đến nhiều đời quá khứ cùng với các nét đại 
cương và các chỉ tiẾt. Này Vaccha, nếu Ta muốn, với thiên 
nhãn thuân tịnh, siêu nhân Ta thấy sự sống chết của chúng 
sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đế kẻ thô xấu, 
người may mắn kẻ bất hạnh... đều do hạnh nghiệp của họ. 
Này Vaccha, với sự đoạn diệt các lậu hoặc. Ta ngay trong 
hiện tại, tự mình với thượng trí chứng ngộ, chứng đạt và an 
trú, vô lậu tâm giải thoát, tHỆ giải thoát. Và với sự giải 
thích: “Sa môn ŒGotama là bậc có ba mình: Này Vaccha, 
người ấy mới là người nói về Thế Tôn đúng với điều đã 
được nói, mới không vu khống Thế Tôn với điều không 
thực, mới giải thích về Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp, và 


-62- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


mới không có một vị đồng hành pháp nào nói lời đúng pháp 
có thể láy cớ đê quở trách.” (Kinh Trung Bộ tập II trang 
310 kinh Ba Minh Vaccha). 


Đoạn kinh trên đây đã xác định rõ ràng: Nói đúng Phật là 
phải giải thích Tam Minh mới gọi Phật có Tam minh (Sa 
Môn Gotama là bậc có Tam Minh), chứ không được nói 
Phật là tánh thấy, tánh biết, tánh nghe, hay là Phật tánh, 
tánh giác bậc nhất thiết trí, bậc nhất thiết kiến và tri kiến 
luôn luôn tồn tại liên tục. 


Kính thưa các bạn! Bấy giờ các bạn đã hiểu Phật giáo cái 
gì đúng và cái gì sai, cái gì của Phật, cái gì không phải của 
Phật. Tùy các bạn chọn lấy cho mình một lối đi cho thích 
hợp. còn riêng chúng tôi khi nói Đại Thừa sai là chúng tôi 
đều có căn cứ vào lời Phật dạy, chứ không phải tự bịa ra 
nói Đại Thừa sai, xin các bạn hiểu cho. 


Bởi vì trong kinh đã xác định rõ ràng: ““Khử Ta đi, khi Ta 
đứng, khi Ta ngôi và khi Ta thức, trỉ kiến luôn luôn tổn tại, 
liên tục”. Thì đây là nói về Ta không đúng với điều đã nói, 
họ đã vụ khống Ta với điều không thực, hư ngụy”. (kinh 
Trung Bộ tập II trang 309 kinh Ba Minh Vacchagota). 
Tóm lại đoạn kinh này không đủ để chứng minh kinh sách 
Đại Thừa sai sao? Từ đây về sau kinh sách Đại Thừa 
không còn giá trị như xưa kia nữa. Khi những bài kinh 
Nguyên Thủy này làm sáng tỏ thì kinh sách Đại thừa và 
Thiền Tông mắt giá trị không còn ai tin nó là kinh sách 
của Phật nữa. 


NHẬP TAM THIÊN CÓ HÉT LẬU HOẶC CHƯA ? 


Hỏi: Kính thưa Thây! Khi một vị Tỳ Kheo nhập được Tam 
Thiên có thê hêt lậu hoặc chưa (không còn tham, sân, sú) 


-63- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Đáp: Trong kinh Phật dạy một vị Tỳ Kheo nhập được 
Tam Thiền mới đoạn dứt năm hạ phần kiết sử còn năm 
thượng phần kiết sử chưa đoạn, vì thế lậu hoặc chưa hết. 
Một người nhập Tam thiền mà chưa có Tứ Thần Túc là 
người nhập Tam thiền của ngoại đạo riêng kinh nghiệm 
bản thân của Thầy, một vị Tỳ Kheo nhập được Sơ Thiền 
là ly được “mw dục”, còn nhập được Tam Thiền là ly 
được “đưởng dục”, tuy gốc lậu hoặc chưa quét sạch, nhưng 
cũng tìm thấy sự an ôn bất động của tâm. Chỉ khi nào 
chứng Lậu tận minh thì lậu hoặc mới thật sạch, chừng đó 
mới chấm dứt được sự tái sanh luân hồi. 


Khi nhập Tứ Thiền nơi đây có hai ngõ diệt sạch lậu hoặc, 
một ngõ đi về Tam Minh và một ngõ đi về Diệt thọ tưởng 
định, nếu đi về ngõ Diệt thọ tưởng định thì thân tâm như 
cây đá, thân giống như người chết nhưng không hoại diệt, 
nhờ từ trường định của diệt thọ bảo vệ thì trong lúc nhập 
Diệt Thọ Tưởng Định không có lậu hoặc. 


Đi ngõ Tam Minh thì thân tâm giống như người sống bình 
thường nhưng bất động trước các ác pháp, tâm luôn lúc 
nào cũng thanh tịnh và thanh thản, an lạc, vô sự. Sống, 
chết, bệnh, đau là việc vô thường của nhân quả không tác 
động được thân tâm họ. Họ sống một đời sống còn lại 
những ngày an vui tuyệt vời. 


TỰ TẠI SANH TỬ 
LỜI PHẬT DẠY 
“Này các Tỳ kheo, Tỳ kheo có đây đủ tín, đây đủ giới, dây 
đủ văn, đây đủ thí, đây đủ trí tuệ. Vị ấy nghĩ: “Mong răng 
với sự đoạn trừ các lậu hoặc, với thắng trí Ta chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại tâm giải thoát vô 
lậu?” 


- 64 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Vị ấy với sự đoạn trừ các lậu hoặc, với thắng trí chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại tâm giải thoát, tHỆ 
giải thoát vô lậu. Này các Tỳ kheo, các Tỳ kheo này không 
sinh ra một nơi nào, không sinh ra một chỗ nào”. (Kinh 
Trung Bộ tập LIII trang 289 kinh Đại Hành Sanh). 

CHÚ GIẢI: 


Kinh Đại Hành Sanh là một bài kinh mà đức Phật đã xác 
định vị trí thế đứng vững chắc giáo pháp của mình là sự 
an trú trong hiện tại tâm giải thoát, tuệ giải vô lậu. Mục 
đích giải thoát là phải tu tập đến chỗ tâm vô lậu này thì 
không còn tái sanh, dù bất cứ nơi đâu. Cho nên đường lối 
của đạo Phật đã xác định rõ ràng khi đạt đến mục đích 
này không sanh nơi nào, không có chỗ nào để tái sanh. 


Bài kinh này xác định rõ đạo Phật không có cảnh giới nào 
để sinh: “Tỳ kheo này không sinh một nơi nào, không sinh 
ra một chỗ nào?” Như vậy cảnh giới Niết Bàn, Cực Lạc, 
Phật tánh không phải là chỗ của Phật đến. 


Trong kinh Đại Hành Sanh đức Phật đã đưa ra từ cõi 
người làm vua chúa cho đến 33 cõi Trời, không có cõi nào 
là chỗ đức Phật đến. Chỗ đức Phật đến chỉ là nơi tâm vô 
lậu. Chỗ tâm vô lậu là chỗ bất sanh, bắt diệt: “Mong rằng 
với sự đoạn tận các lậu hoặc” Như vậy rõ ràng những gì 
kinh sách Đại Thừa xây dựng lên mọi cảnh giới đều không 
đúng nơi đức Phật đến. 

Nếu người có trí một chút đọc đoạn kinh này là biết rõ 
mình tu đến đâu, còn tái sanh hay đã hết tái sanh. Và còn 
tái sanh về đâu, nơi đâu, đều biết rõ ràng. 

Tâm nguyện của người tu sĩ Phật giáo không cầu về cõi 
Cực Lạc Tây Phương, Niết Bàn, hay kiến tánh thành Phật, 
hoặc trở về với bản thể Chân Như. Mục đích của người tu 


-Ó65- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


sĩ Phật giáo là phải chứng đạt được tâm vô lậu. Vậy tâm 
vô lậu là gì? 

Tâm vô lậu là tâm không còn khỗ đau phiền não, lo lắng, 
sợ hãi, tức giận, than khóc v.v...Tâm vô lậu là tâm bất 
động trước các ác pháp và các cảm thọ. Là tâm không làm 
khỗ mình, khổ người và khổ cả hai, là tâm không còn dục 
lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Vì thế, sự tu tập của đạo Phật 
rất rõ ràng là nhắm vào chỗ đoạn diệt tất cả các lậu hoặc, 
đem lại sự thanh thản, an lạc và vô sự cho một thân tâm 
giải thoát. 

Đối tượng sự tu tập giải thoát của Phật giáo là tâm lậu 
hoặc, tâm lậu hoặc sạch là các bạn đã tu tập xong, chứ 
không phải đợi kiến tánh thành Phật hoặc chứng quả vị 
này quả vị khác. hoặc sinh về cõi này, cõi kia hoặc nhập 
vào bản thể vạn hữu. 


Kính thưa các bạn! Tất cả những quả vị từ xưa đến nay 
trong các kinh sách Đại Thừa đã xây dựng, đó là những 
cảnh giới không thực tế, mơ hồ, trừu tượng, ảo giác để lừa 
đảo mọi người. 


Còn mục đích của đạo Phật xác định rất rõ ràng và cụ thể. 
Hôm nay chúng tôi xin xác quyết rõ ràng để các bạn tu tập 
cho cụ thể không còn hiểu biết một cách mơ hồ, và không 
còn sống trong những cảm giác ảo tưởng cõi này, cõi kia 
nữa. 


Kính thưa các bạn! Các bạn có biết tâm vô lậu là gì 
không? Khi nào người ta chê bạn, nói xấu, mạ lị, mạt sát, 
chửi mắng bạn, mà tâm bạn vẫn thản nhiên không buồn 
giận hờn, không oán ghét vv... đó là tâm vô lậu. 


Khi nào bạn không thương, không ghét một người. nào, 
không sợ hãi, lo lắng sông luôn luôn thanh thắn, an ồn và 
không có một chướng ngại gì trong tâm các bạn, đó là tâm 


- 66 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


vô lậu. Khi nào tâm các bạn không còn tham muốn một 
vật gì, dù đó là một món ăn rất ngon, rất thích khẩu của 
các bạn, nhưng các bạn cũng thản nhiên không thèm, 
không ham thích muốn ăn. Có thì ăn, không có ăn thì thôi, 
đó là tâm vô lậu. 

Khi nào các bạn thấy sự lười biếng, hôn trầm, thùy miên 
không còn tấn công các bạn khi các bạn muốn thức dù bất 
cứ giờ nào, các bạn cũng đều tỉnh thức, đó là tâm vô lậu 
của các bạn. 


Khi nào tất cả mọi cảm thọ đến với bạn mà tâm bạn 
không lo, không sợ hãi thì đó là tâm vô lậu. 


Khi nào tất cả mọi pháp làm động khiến tâm các bạn bất 
an, nhưng các bạn vần thản nhiên, với tâm thanh thắn, an 
lạc và vô sự thì đó là tâm vô lậu. 


Khi nào các bạn nhận xét thấy rõ ràng tâm mình được 
như vậy là các bạn đã tu xong, tức là các bạn đã chứng đạt 
chân lí, nếu còn chưa được như vậy thì các bạn phải tác ý 
để tâm các bạn bất động, tức là các bạn còn đang hộ trì 
chân lí, đó là các bạn còn tu tập. Như vậy chỗ tu tập còn 
hay đã xong là các bạn đều biết rất rõ ràng. 


Tâm vô lậu bắt động là chỗ các bạn an trú trong khi các 
bạn còn sống cũng như lúc các bạn đã chết. Tâm hữu lậu 
chưa bắt động là không phải chỗ các bạn an trú. Mà nếu 
các bạn an trú nơi đó thì các bạn phải chịu nhiều đau khổ. 
Muốn không an trú chỗ tâm hữu lậu thì các bạn phải tu 
tập nhiều nữa. 

Như vậy chỗ tu tập để chứng đạt chân lí của Phật giáo 
không phải khó khăn, chỉ có tu tập đúng pháp thì tâm lậu 
hoặc sẽ được diệt sạch. Tâm diệt sạch lậu hoặc là chỗ an 
trú của Phật. Xin các bạn lưu ý những lời dạy này. 


- 67 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


NGƯỜI GIẢNG THIÊN THÂM SÂU 
ĐÃ VƯỢT QUA NĂM ẨM CHƯA? 


Hỏi: Kính thưa Thây! Một vị Tỳ Kheo thuyết giảng thiền rất 
thâm sâu, tâm vượt năm âm tường tận, có phải vị ấy đã trải 
qua kinh nghiệm tu mà nói lên ? 


Đáp: Một vị Tỳ Kheo nhập Tam Thiền không thể vượt 
qua năm âm được, chỉ có nhập Diệt thọ tưởng định mới 
vượt qua năm ầm. 


Một vị Tỳ Kheo thuyết giảng thiền rất thâm sâu về lý, 
nhưng không trải qua kinh nghiệm tu hành mà nói lên, 
nên phần nhiều lạc vào tưởng pháp do tưởng tuệ. Sự giảng 
kinh thuyết pháp rất hay, nhưng xét cho cùng chỉ là một lý 
thuyết suông ở đầu môi chót lưỡi, nên pháp hành tu tập 
không thông, tu tập sai pháp, không có kết quả. Vì thế họ 
chưa bao giờ nhập định được. 


Trong kinh sách Phật có dạy sáu loại tưởng: Sắc, thanh, 
hương. vị, xúc, pháp tưởng, người tu thiền định lạc vào 
định tưởng, pháp tưởng triển khai, luận thiền, luận đạo 
rất là thâm sâu về lý, nhưng pháp hành không vững. 
(Thiếu kinh nghiệm bản thân chỉ vay mượn trong kinh 
sách nói hoặc tưởng theo chữ nghĩa giảng dạy ra có khi 
đúng nhưng cũng có khi sai). Những øì của các nhà học 
giả giảng ra theo tưởng giải thì không thể nào tu tập được 
vì thiếu kinh nghiệm tu. 

Thiền Đông Độ và kinh sách Đại Thừa đều do tưởng giải 
của người xưa nên chúng ta tu tập không đưa đến kết quả 
rốt ráo được, định cũng không ra định, tuệ cũng không ra 


tuệ, cuối cùng chỉ trở thành một trò hý luận, chứ chẳng 
thây có ai làm chủ sanh. øià, bệnh, chết cụ thể. 


-68- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Bởi vì, các thiền sư thời đại của chúng ta nói nhiều, mà 
bệnh đau thì đi năm nhà thương, bác sĩ trị, thì thử hỏi làm 
sao chúng ta tin miệng họ được. 


Người tu thiền Đông Độ sống vì danh, vì lợi nên luôn luôn 
tranh luận hơn thua và còn dùng những danh từ nói xấu 
kẻ khác, trong khi đó tu hành chỉ có hình thức mà chẳng 
có ai nhập định làm chủ sanh, già, bệnh, chết được. 


Xưa, đức Phật từng đã nhắc nhớ chúng ta: “Đừng có tin... 
đừng có tin... mà hãy tin những øì chúng ta thực hiện có 
lợi ích không làm khổ mình khỗ người”. Cho nên người ta 
thuyết giảng hay chưa hẳn họ đã làm được hay. 


TAM MINH 


Hỏi: Kính thưa Thây! Trong băng Thây phủ nhận không có 
Lục Thông và Tam Minh. Qua suốt giáo án chúng con 
ngâm hiểu Thây có được những điều ấy. Tại sao Thây 
không nhận để nó là linh hôn, là niềm tin vững chắc của 
giao án? Con nhớ Phật còn báo: Ta đã chứng được Tam 
Minh, lậu tận ta đã hết. 


Đáp: Thầy phủ nhận Tam Minh, Lục Thông là vì thần 
thông không phải là mục đích tu hành giải thoát của đạo 
Phật. Một người tu hành làm chủ được sự sống chết và 
chấm dứt luân hồi thì Tam Minh, Lục Thông họ phải đầy 
đủ, nhưng vì nó không phải mục đích, nếu dùng nó thì 
người ta đến với đạo Phật sẽ sai mục đích, mà đã sai mục 
đích thì không bao giờ làm chủ sanh, øià, bệnh, chết được. 
Nếu không làm chủ sanh, già, bệnh, chết được thì Tam 
Minh, Lục Thông cũng chẳng bao giờ có, và nếu có thì 
cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. 


-60- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Phật là đắng giáo chủ, Ngài tuyên bố thần thông như vậy 
là để đối phó với ngoại đạo. Các đệ tử của Ngài không 
được tuyên bố như vậy. Kinh Đại Thừa dạy: “Còn thấy 
mình chứng quả 4 La Hán là chưa chứng quả A La Hán” 
Đó là lối lý luận lừa đảo của Đại Thừa che đậy khi tu hành 
chưa đến nơi đến chốn. Còn Phật giáo Nguyên Thủy tu 
đến đâu chứng đến đấy, tâm có tham thì biết tâm có tham, 
tâm không tham thì biết tâm không tham; tâm có sân thì 
biết tâm có sân; tâm không sân thì biết tâm không sân; 
tâm có Tam Minh, Lục Thông thì biết tâm có Tam Minh, 
Lục Thông; tâm không có Tam Minh, Lục Thông thì biết 
tâm không có Tam Minh, Lục Thông. Và biết sử dụng 
đúng thời, không bị lợi danh làm mờ tâm trí, do đó Thầy 
phủ nhận không tự xưng mình có Tam Minh, Lục Thông 
mà chỉ biết có sự giải thoát mà thôi. 

Thầy không dụ dỗ người theo Thầy tu hành bằng thần 
thông, ai thấy con đường tu hành của Thầy là phương 
pháp sống đạo đức giải thoát không làm khổ mình khổ 
người thì theo, còn không muốn sống đạo đức nhân bản - 
nhân quả thì Thầy không ép, không mời, không lôi cuốn 
bằng những kinh sách nói láo, bằng sự mê tín, bằng bùa 
chú thần thông, v.v... 

Trên đường tu tập thiền đỉnh để đi đến sự cứu cánh thì 


phải đi ngang qua Lục Thông Tam Minh nên biết nó rõ 
ràng nhưng không phải vì tu đề chứng nó. Nó không phải 
là mục đích đê chúng ta chứng, mục đích tu chứng là tâm 
bât đông. 

Xay lúa, có gạo và trẫu, gạo chúng ta lấy, trấu chúng ta 
bỏ. 

Thần thông ví như vỏ trấu còn tâm bất động là gạo, cho 
nên tu tập theo Phật giáo tâm không được tham đắm thân 
thông, còn tham đắm thân thông là không bao giờ tâm ly 


s70 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


dục ly ác pháp được, tâm không ly dục ly ác pháp thì 
không bao giờ nhập chánh định được mà không nhập 
được chánh định thì không bao giờ có Lục Thông, Tam 
Minh. 


Người chưa ly dục ly ác pháp mà nhập được định đó là tà 
định vì thê họ có Ngũ Thông chứ không được Lục Thông, 
Tam Minh như người tâm ly dục ly ác pháp. 


Người tâm chưa ly dục ly ác pháp dù họ có Ngũ Thông, có 
nhập định đề lại nhục thân, nhưng không làm chủ sanh, 
già, bệnh, chêt và chầm dứt luân hôi được. 


Thần thông không phải cốt tủy và niềm tin của đạo Phật. 
Vì Thây tu hành có thân thông nhưng Thây xem nó là một 
trò ảo thuật đê dê lừa đảo người khác. 


Xưa, ông thân của Thầy là một tu sĩ Mật Tông, ông lên núi 
Bà Đen và sang núi Cậu tu luyện thân thông rất linh diệu 
và mâu nhiệm, ông đã truyền lại cho Thầy tất cả mật chú, 
nhưng Thây không phải là kẻ lừa đảo và ác độc, nên Thây 
quyết tâm đi tìm đường tu tập giải thoát ra khỏi mọi sự 
đau khô của kiếp làm người. 

Chung quanh chùa nơi Thầy đang ở lúc bấy giờ toàn là 
một hàng rào tre, đến mùa măng mọc người chung quanh 
xóm nghèo khô lén vào cắt trộm măng, ông thân Thầy 
dùng bùa chú yếm, khiến cho người vào đến ranh giới 
chùa là bất động đứng như trời trồng, ông thân của Thầy 
chỉ còn. ra bắt và khuyên không nên trộm cắp, nếu còn 
trộm cắp măng thì ông thân Thầy sẽ đưa đến làng xã, 
khiến cho người ta quá sợ. 

Bùa chú của ngoại đạo mà còn mầu nhiệm như vậy huống 
là tâm ly dục ly ác pháp, thanh tịnh hoàn toàn thì sự mầu 
nhiệm của tâm không thể lường được, vì thế người tu sĩ 
Phật giáo đi tu không cầu mong Lục Thông Tam Minh mà 


slỀc 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


vẫn có đầy đủ Lục Thông Tam Minh, không tu luyện Lục 
Thông Tam Minh mà vẫn có Lục Thông Tam Minh đầy 
đủ. 

Người đi tu theo Phật giáo mà còn có tâm cầu Lục Thông 
Tam Minh thì đã tu sai đường. Hãy xa lìa và đoạn trừ tâm 
đó mà chỉ cố gắng tu tập sống một đời sống ly dục ly ác 
pháp. thì nơi đó là Niết Bàn, là hạnh phúc, là sự giải thoát 
của một kiếp làm người, là đạo đức không làm khỗ mình 
khỗ người. Thế là đủ lắm rồi có còn mong muốn những 
điều gì hơn. Phải không con? 


Cho nên, Thầy biết đủ thứ thần thông, nhưng Thầy không 
chấp nhận thần thông và thế giới siêu hình, luôn luôn lúc 
nào Thầy cũng muốn đem lại cho con người một nền đạo 
đức nhân bản - nhân quả sống không làm khổ mình khổ 
người, đó là một sự lợi ích thiết thực, còn thần thông chỉ là 
một trò lừa đảo, làm khô người. Chẳng hạn như ông thân 
của Thây, nêu ông thân của Thầy vắng mặt, không có ở 
chùa thì các con nghĩ sao? Khi người trộm cắp măng này 
bị bùa chú bắt cứng mình thì họ sẽ khổ biết dường nào! 


Trên cuộc đời này, con có thấy những người tu hành có 
thần thông, đem lại hạnh phúc gì cho con người chưa? 
Hay chỉ là những người có thần thông luôn luôn làm việc 
bắt chánh, làm khỗ đau người “2iÈn mắt tật mang”. 


Nếu Thầy không giải thích cho các con rõ, mà nhận mình 
có thần thông là Thầy đã phỉ báng Phật giáo, là Thầy đã 
hại Phật giáo. Vì Phật giáo không phải là những tôn giáo 
tu tập để có thần thông, dùng thần thông cám dỗ người 
theo đạo mình, mà Phật giáo là tôn giáo tu tập làm ích lợi 
cho mình, cho người. 


Cán /0/ 5 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Thầy không lấy thần thông cám dỗ các con theo Phật giáo, 
mà chỉ lẫy đạo đức dạy các con đối xử với nhau, để không 
làm khô mình khô người đó là các con thoát khô. 

Các con nên hiểu, có thần thông là không có đạo đức, có 
đạo đức là không thực hiện thần thông. Ai muốn tu theo 
Thầy để cầu sống một đời sống không làm khổ mình khổ 
người, để tâm hôn được thanh thản an lạc và vô sự thì 
theo, bằng cầu thần thông thì đi tìm nơi khác mà tu, chứ ở 
đây Thầy chẳng có thần thông để dạy. 


TÀM TỨ 
Hỏi: Xin Thấy giảng rõ thêm tầm, tứ. Cách diệt tằm tứ? 


Đáp: Tầm là suy tư, suy nghĩ; tứ là ý tứ, tác ý ra. TẦm tứ 
có hai loại: 


1- Tầm tứ ác. 
2- Tâm tứ thiện. 


Muốn diệt tầm tứ, ta phải diệt tầm tứ ác trước. 


1- Diệt tầm tứ ác, ta phải tu tập phòng hộ sáu căn, thiểu 
dục tri túc, ăn ngủ không được phi thời, tu Định Chánh 
Niệm Tỉnh Giác, tu Định Vô Lậu (ly dục ly ác pháp). Tu 
tập Tứ Chánh Cần ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiện, tăng 
trưởng thiện pháp. 


2- Diệt tầm tứ thiện, ta phải tu Định Niệm Hơi Thở, định 
diệt tầm giữ tứ, tu tập pháp hướng tâm, tu tập định diệt 
tứ. 

Tóm lại tẦm tứ là sự tác ý và sự tư duy, suy nghĩ của ý 
thức. Con nên đọc thêm bài kinh Song Tầm và An Trú 
Tầm, thì mới rõ nghĩa tầm tứ một cách cụ thể hơn, mà 
đức Phật đã chỉ dạy một cách tường tận trên bước đường 


„in 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


hành thiền theo Phật giáo. Chính Ngài cũng nhờ sự tu tập 
này mà thành Chánh giác. 


Muốn diệt tầm tứ, chỉ có Tứ Thần Túc thì diệt tầm tứ rất 
dễ dàng, ngoài Tứ Thân Túc diệt tâm tứ rât khó khăn. 


“Chw Tỳ Kheco, trước khi Ta giác ngộ, khi chưa thành 
Chánh Giác và còn là Bà T1, út, Ta suy nghĩa như sau: “Ta 
sống suy tư và chia hai suy tầm. Chư Tỳ Kheo, phàm có dục 
tầm nào, (Dục tầm là lòng ham muốn khởi lên trong ta, bất 
cứ một sự ham muốn điều gì đều là dục tầm) ”. 


Ví dụ: Chúng ta đang tu tập giữ gìn tâm không phóng dật, 
thì bỗng dưng khởi niệm thần thông, nêu tu tập có thân 
thông mình sẽ phóng hào quang hoặc tịnh chỉ hơi thở cho 
phóng viên báo chí, truyền thanh, truyền hình biết, để 
loan tin thì chắc chắn người ta sẽ theo đạo Phật nhiều và 
như vậy chúng ta sẽ chấn hưng Phật giáo rất nhanh. 
Những niệm khởi như vậy gọi là dục tầm. Sân tầm nào, 
(Sân tầm là lòng tức giận khởi lên trong ta) Hại tầm, (Hại 
tầm là lòng nham hiểm, độc ác khới lên tìm cách này cách 
nọ để nói xấu người khác, hoặc tìm mưu cách hãm hại 
khiến cho người khác đau khổ, khiến cho người khác mắt 
uy tín, khiến cho tín đồ không còn theo tu tập, khiến cho 
người khác mắt nghề nghiệp đói khỗ v.v...) 


“Ta phân thành phân thứ nhất; phàm có ly dục tầm nào (ly 
dục tâm là lìa lòng ham muốn) Vô sân tầm nào, (Vô sân tâm 
là tâm không còn giận hờn) Vô hại tầm nào (Vô hại tầm 
nào là tâm không còn mưu đồ tính toán hại người, nói xấu 
người) Ta phân làm phân thứ hai. Chư Tỳ Kheo, rồi Ta 
sống không phóng dật, nhiệt tâm tỉnh cần. Khi dục tầm 
khởi lên, Ta tuệ tri: “Dục tầm này khởi lên nơi Ta và dục 
tầm này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả 
hai, diệt trí tuệ, dự phần vào phiền não, không đưa đễn Niết 
Bàn. Chư Tỳ Kheo khi Ta suy tư: “Dục tằm này đưa đến tự 


ST: 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Xà dục tầm này được biến mắt. Chư TÌ  Kheo khi Ta suy 

w: “Dục tầm đưa đến hại người, dục tầm được biễn mắt. 
ty Tỳ Kheo khi Ta suy tư: “Dục tâm đưa đến hại cả hai, 
dục tầm được biến mất. Chư Tỳ Kheo khi Ta suy tư: “Dục 
tâm diệt trí tuệ, dự phân vào phiền não, không đưa đến Niết 
Bàn, dục tầm được biến mắt. Chư Tỳ Kheo, như vậy Ta tiếp 
tục trừ bỏ, xả ly và đoạn tận dục tằm, sân tầm, hại tầm °. 


Qua đoạn kinh này chúng ta xét thấy một phương pháp tu 
thiền định rất thực tế của đạo Phật. Ở đây chúng ta không 
thấy đức Phật dạy ngồi thiền, nhiếp tâm bằng cách này, 
cách khác mà chỉ dạy chúng ta cách thức tư duy, suy nghĩ 
về lòng ham muốn của mình, xem coÏ lòng ham muôn của 
mình có còn ham muôn cái øì không. Nếu còn thì Đức 
Phật gọi là “Dục Tầm”, nếu thấy lòng mình không còn có 
ham muốn thì đức Phật gọi đó là “Ly Dục Tầm”, nếu 
chúng ta còn dục tầm thì đức Phật dạy chúng ta quán xét 
dục tâm, dục tầm sẽ đưa đến tự hại ta, hại người và hại cả 
hai. Bởi vì còn dục tầm sẽ làm khỗố mình, khổ người và 
khổ tất cả chúng sanh, do hiểu biết như vậy ta liền xa lìa 
dục tầm, nhờ có xa lìa dục tầm ta mới thấy được tâm 
thanh thản, an lạc và vô sự; tâm thanh thản. an lạc và vô 
sự là tâm ly dục ly ác pháp: tầm ly dục ly ác pháp là tâm 
nhập Sơ Thiên; (âm nhập Sơ Thiên là tâm lìa tham. sân, 
sỉ; tâm lìa tham sân. sỉ là tâm thanh tịnh: (âm thanh tỉnh 
ây là thiên định của đạo Phật. 
Như vậy bài Kinh Song Tầm là bài kinh dạy chúng ta tu 
thiền định của đạo Phật. 


Chúng ta nên đọc thêm một bài kinh nữa, đó là bài kinh 
An Trú Tâm. Bài kinh Song Tâm đức Phật dạy chúng ta 
lựa chọn tâm thiện, loại trừ tâm ác ra khỏi tâm. 

Qua bài kinh này chúng ta đã biết cách lựa chọn tầm 
thiện, nhưng chưa biệt cách sông trong tâm thiện, vì thê 


S6 & 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


đến bài kinh An Trú Tầm, đức Phật dạy chúng ta cách 
thức tu tập để được an trú trong tầm thiện, đó là một 
phương pháp rất đặc biệt của Phật giáo trong việc nhập 
định, mà không có một giáo pháp nào của ngoại đạo có 
được. 


“Chư Tỳ Kheo, Tỳ Kheo muốn thực hiện tu tăng thượng 
tâm cân phải thường thường tác ý năm tướng. Thê nào là 
năm ?” 


“Tỳ Kheo y cứ tướng nào, tác ý tướng nào, các ác bất thiện 
tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến sỉ sanh 
khởi, thời này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ấy cần phải tác ý một 
tướng khác liên hệ đến thiện không phải tướng kia. Nhờ tác 
ý một tướng khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia, 
thì các ác bắt thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên 
hệ đến sỉ được diệt trừ, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ 
chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm định tỉnh °. 

Đây là phương pháp thứ nhất mà Đức Phật dạy: Khi 
trong thân, thọ, tâm, pháp của chúng ta có ác pháp xâm 
chiếm. thì phải tác ý một tướng khác tướng ác đó, tức là 
một tướng thiện. tướng thiện là một tướng đi ngược lại với 
tướng ác đó. Nhờ có tác ý một tướng thiện đôi trị lại tướng 
ác đó, nên tướng ác đó bị đoạn trừ và tiêu diệt, lúc bây giờ 
tâm chúng ta mới đấy lùi chướng ngại pháp, tức là ngăn 
ác, diệt ác pháp để tâm được an trú trong tầm thiện, để 
được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tỉnh tức là nhập định. 


“Chự Tỳ Kheo, Nếu Tỳ Kheo ấy tác ý một tướng khác với 
tướng kia, liên hệ đến thiện mà các ác bất thiện tầm liên hệ 
đến dục, liên hệ đến sẵn, liên hệ đến sỉ vẫn khởi lên. Thời 
này chự Tỳ Kheo, Tỳ Khéo ấy cần phải quan sát các Hguy 
hiểm của những tầm ấy: “Đây là những tầm bất thiện, đây 
là những tầm có tội, đây là những tâm: có khổ báo. Nhờ 
quan sát các nguy hiểm của những tâm ấy, các ác bắt thiện 


-716 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến sỉ được trừ 
diệt, đi đên diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm 
được an trú an tịnh, nhát tâm định tỉnh”. 


Đây là phương pháp thứ hai, dùng quán tư duy để ngăn ác 
diệt ác pháp, để tâm được an trú trong tâm thiện, tức là 
an trú trong định. Một người tu thiền định để tìm sự giải 
thoát, thì không thể thiếu phương pháp tu tập này được. 


“Chư Tỳ Kho, nếu Tỳ Kheo ấy trong khi quán sát các nguy 
hiểm của những tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến 
dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến sỉ vẫn còn khởi lên, thời 
này chư Tỳ Kheo, Tỳ Khéo ấy cần phải không ức niệm, 
không tác ý những tầm ấy. Nhờ không ức niệm, không tác ý 
các tâm ấy, các ác bắt thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến 
sân, liên hệ đến sỉ được diệt trừ, đi đến diệt vong. Nhờ chính 
diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định 
tỉnh”. 

Đây là phương pháp thứ ba, để an trú trong tầm thiện, tức 
là ngăn ác diệt ác pháp, để tâm ly dục ly ác pháp nhập bất 
động tâm (Sơ thiền), do ly dục tầm mới được tầm tứ thiện, 
mới được nhất tâm, định tỉnh. Phương pháp tu tập này 
cũng giống như người không muôn nhìn thấy các sắc pháp 
nên nhắm mắt hoặc nhìn chỗ khác. (phòng hộ các căn 
không để tâm phóng dật). 


“Chư Tỳ Kho, nếu Tỳ Kheo ấy trong khi không ức niệm, 
không tác ý các tầm ấy, các ác bắt thiện tầm liên hệ đến dục, 
lên hệ sân, liên hệ đến sỉ vẫn khởi lên. Chư Tỳ Kheo, vị Tỳ 
Kheo ấy cần phải tác ý đến hành tướng các tầm và sự an trú 
các tâm. Nhờ tác ý đến hành tướng các tằm và sự an trú các 
tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, đến sân, đến sỉ 
được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tỉnh”. 


S7 0. 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Đây là phương pháp thứ tư, để an trú trong tầm thiện 
bằng cách tác ý các hành trong thân và giảm các hành dần 
để đi đến an trú, an tịnh, nhất tâm, định tỉnh, nhờ có an 
trú, an tịnh, nhất tâm, định tỉnh thì tâm mới không phóng 
dật, tâm không phóng dật thì tâm mới ly dục, ly ác pháp 
dễ dàng. Phương pháp ngăn ác diệt ác pháp này, tu tập có 
hiệu quả hay không, là do đặc tướng của mỗi hành giả. 


Pháp này được xem là pháp môn tu tập trong Thân Hành 
Niệm để an trú tầm thiện và rất có hiệu quả khi một người 
có nhiệt tâm tu hành. 

“Chư Tỳ Kho, nếu Tỳ Kheo ấy trong khi tác ý đến hành 
tướng các tâm và sự an trú các tầm, các ác bắt thiện tằm 
liên hệ đến dục, đến sân, đến sỉ vẫn khởi lên, thời chư Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo phải nghiễn răng, dán chặt lưỡi lên nóc 
họng. Lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm đánh bại tâm. 
Nhờ nghiễn răng dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế 
ngự tâm, nhiếp phục tâm đánh bại tâm, các ác bắt thiện tầm 
liên hệ đến dục, liên hệ đến sân và sỉ được trừ diệt, đi đến 
điệt vong”. 


Đây là phương pháp thứ năm, của pháp an trú tầm thiện 
cũng là phương pháp cuối cùng trong khi chiến đấu với 
các ác bất thiện pháp. 


Phương pháp này chúng tôi thường gọi là niệm lực hay là 
pháp gom tâm vào tụ điểm để nhẫn nhục trước các ác bất 
thiện pháp, để diệt trừ tâm loạn động, để diệt trừ tâm sỉ 
mê ham ngủ nghỉ (hôn trầm thùy miên vô ký), để diệt trừ 
tâm tham dục, để diệt trừ tâm đang tức giận, để diệt trừ 
tâm đang khi thân bị bệnh khổ, v.v... Phương pháp này là 
phương pháp chống trả lại các ác pháp rất mãnh liệt để 
tận diệt cho bằng được các ác bất thiện pháp. 


SG c 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Tóm lại, trong năm phương pháp tu tập để an trú tầm 
thiện, đức Phật đã trao cho chúng ta tât cả kinh nghiệm tu 
hành đê đưa đên chỗ tâm không phóng dật. 


Năm phương pháp an trú tầm là năm phương pháp dùng 
để ngăn ác diệt ác pháp tuyệt vời, mà một người tu tập 
phải luôn luôn sống với pháp môn này như hơi thở mà 
chúng ta đang thở, nếu hơi thở dừng thì chúng ta ra người 
thiên cỗ, còn pháp môn này rời khỏi chúng ta thì chúng ta 
sống trong hỏa ngục cũng như người chết chưa chôn. 


Trên đường về xứ Phật, đức Phật đã trang bị cho chúng ta 
đủ mọi thứ cần thiết để vượt qua những đoạn đường gian 
nan khốn khổ và nguy hiểm, nếu chúng ta bền chí, kiên 
cường, dũng cảm thì chắc chắn sẽ đến nơi, đến chốn an 
toàn. 


TỪ BỎ TÂM THAM 
LỜI PHẬT DAY 


“Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán 
nói đến, và tôi đã được nghe: “Này các Tỳ kheo, hãy từ bỏ 
một pháp. Ta bảo đảm cho các Ngươi không có tái sanh. 
Thế nào là một pháp? Tham này, các Tỳ kheo! Là một pháp 
các Ngươi hãy từ bỏ Ta báo đảm cho các Người không đi tái 
sanh.” (Kinh Thuyết Như Vậy trang 413 Chương I Tập 
Một Pháp). 

CHÚ GIẢI: 


Kính thưa các bạn! Đọc qua lời Phật dạy trên đây chúng 
ta có đặt trọn lòng tin nơi lời này dạy hay không? 

Riêng chúng tôi khi tu tập Thiền Đông Độ bị bế tắc, không 
biệt đường tiên tới nữa, nên đọc được lời dạy này chúng 
tôi nỗ lực hắng ngày tu tập với câu tác ý: “Tâm nhự đất ly 


- 70 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


tham, sân, sL cho thật sạch, ` vì tâm tham, sân, sỉ là dc pháp, 
là đau khổ”. Khi tác ý mỗi lần như vậy nếu có điều gì 


khiến tâm khởi lên tham, sân, sỉ là chúng tôi quyết định 
dừng lại một cách kiên cường dũng mãnh, không để một 
phút giây tham, sân, sỉ trong tâm mình tác động. Do đặt 
trọn niềm tin nơi những lời Phật dạy, vì thế, chúng tôi 
nhiếp phục tâm mình một cách dễ dàng, không có khó 
khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức. 


Trong lời dạy này chỉ cần có “#ừ bỏ £âm tham ” là chấm dứt 
tái sanh luân hôi. Nhớ lời dạy này, nhât là lời dạy ây có cả 
sự quả quyết của đức Phật: “7z bảo đảm cho các Ngươi”. 


Vì thế, s sáu tháng trời chúng tôi chuyên cần tu tập từ bỏ 
tâm tham. sân. sỉ, đúng pháp như lý tác ý. thể là chúng tôi 
đã thành tựu đạo giải thoát, làm chủ sanh tử, chấm dút 
luân hôi như lời đức Phật đã bảo đảm. 

Bởi vậy bài kinh này lẫy tên là. (Tập Một Pháp) trong Tập 
Kinh Phật Thuyết Như Vậy. Để bảo đảm lời dạy này đức 
Phật đã đọc một bài kệ ngăn gọn: 


“Với tham bị tham đắm 

Chúng sanh đi ác thủ (tái sanh) 
Bậc thiền quán chánh trí 

Từ bó tham ái ấy 

Từ bỏ không bao giờ 

Trở lại đời này nữa” 


Kính thưa các bạn! Vậy tâm tham ái là gì? 


Tham là sự tham lam, ham muốn, thường con người ai 
cũng có tâm tham lam và ham muôn: “Nhưng có người 
tham muốn nhiều, lại có người tham muốn ít. Muốn từ bỏ 
tâm tham muốn là các bạn nên lưu ý từng hành động nhỏ 
nhặt của các bạn như: Ăn, uống, ngủ nghỉ, vui chơi, giao 
tiếp với bạn bè v.v...khi muôn từ bỏ tâm tham muốn các 


- 80- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


bạn phải xem xét kỹ lưỡng từ cái ăn, cái mặc, cái vui chơi 
xem coi nó còn tham ăn, tham ngủ, tham nói chuyện 
không? 

Ăn ngủ và nói chuyện là tướng tham sẽ hiện nơi đó. Khi 
tướng tham còn hiên nơi đó là tâm các bạn chưa thanh 
tịnh, tâm chưa thanh tỉnh dù các bạn có muốn tu pháp 
nào đi nữa thì các bạn cũng đêu là tu sai pháp, tu lạc 
đường cả. Dó đó sự tu tập của các bạn chỉ uống công mà 
thôi. 

Bởi vậy khi tu tập từ bỏ tâm tham thì các bạn nên xem 
mình ưa thích ăn cái này cái kia không? Nếu còn thích ăn 
cái này cái kia thì tâm các bạn còn tham ái. Biết tâm còn 
tham ái thì các bạn phải cố gắng nhiếp phục tâm mình để 
từ bỏ tâm tham ăn, tham uống, tham ngủ nghỉ phi thời. 
Khi từ bỏ được tâm tham ăn là các bạn không ăn uống phi 
thời, không ăn uống lặt vặt, đúng giờ thì ăn, không đúng 
giờ thì không ăn. Và không bao giờ thèm ăn cái này hay 
thèm ăn cái kia. Như vậy các bạn đã lìa hay từ bỏ tâm 
tham ăn. 


Trong giới luật Phật có giới cắm không ăn phi thời. Không 
ăn phi thời là đức hạnh ly tâm tham của một vị tu sĩ. Thế 
mà giới này các tu sĩ Đại Thừa và Thiền Tông đều vi phạm 
ăn uống phi thời, có nghĩa các thầy Đại thừa tâm tham ăn 
chưa từ bỏ. Chưa từ bỏ tâm tham ăn mà muốn kiến tánh 
thành Phật, thì Phật đó là Phật còn tham ăn ư! Vậy mà 
muốn được sau khi chết được trực vãng Tây Phương Cực 
Lạc thì những pháp môn này tu hành không bao giờ có 
giải thoát thật sự, chỉ là một ảo tưởng mà thôi. Phải không 
các bạn? 


Bài kinh 7ập Một Pháp đã xác định rõ ràng như vậy 
không còn có một giáo pháp nào lừa đảo chúng ta được 
nữa. Không ha tâm tham mà muôn chứng quả A La Hán, 


-_81- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


muốn kiến tánh thành Phật và muốn trực vãng Tây 
Phương Cực Lạc, thì đó là giầc mộng các bạn ạ! 


Đây là con đường từ bỏ tâm tham đưa đến làm chủ sanh 
tử, chấm dứt luân hồi mà đức Phật đã thường nhắc nhở 
chúng ta: “Này Vàseftha, nay ở đời đức Như Lai xuất hiện 
là bậc A La Hán, Chánh kiến trí, Minh hạnh túc, Thiện thệ 
thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên 
nhân su, Phật, Thế Tôn, dức Nhự Lai sau khi tự mình 
chứng ngộ với thượng trí, thế gian này với Thiên giới, Ma 
giới, Phạm thiên giới gồm cả thế giới này với Sa Môn, Bà 
La Môn, Trời, Người lại tuyên thuyết điều Ngài đã chứng 
ngộ, Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đây 
đủ văn nghĩa Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ 
thanh tịnh. (Trường Bộ Kinh tập 1, trang 425 kinh Tevija 
thuộc tạng kinh Việt Nam do Hòa Thượng Minh Châu 
dịch). 


Khi được nghe đức Phật dạy đạo đức làm Người, làm 
Thánh sống không làm khổ mình, khổ người tức là dạy sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện. Nghe dạy đạo đức như vậy ai 
mà không muốn tu. Phải không các bạn? 


Chỉ có từ bỏ được tâm tham là các bạn đã chấm dứt được 
sanh tử luân hồi, chứng quả vô lậu A La Hán, quá dễ dàng 
không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức. 
Vậy mà mọi người chịu ảnh hưởng của Đại Thừa cứ nghĩ 
rằng quả A La Hán tu rất khó khăn. 


Vậy các bạn hãy nghe tiếp lời đức Phật: “Người gia trưởng 
hay con vị gia trưởng hay một người sinh ở giai cấp hạ tiện 
nào nghe pháp ấy. Sau khi nghe pháp người ấy sinh lòng 
tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ây, vị ấy suy 
nghĩ: “Đời sống gia đình đây, những phiền trược, con 
đường đây những bụi đời. Đời sống xuất gia phóng khoáng 
như hư không. Thật rất khó cho một người sống ở gia đình 


-82- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


có thể sống theo Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, hoàn toàn 
thanh tịnh, trắng bạch như vỏ Ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình”. Một thời gian sau, 
người ấy bỏ tài sản nhỏ, bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyễn 
thuộc nhỏ hay bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc 
đắp áo cà sa và xuất gia từ bỏ gia đình, sống không nhà 
cửa!” (gia đình). 


“Khi đã xuất gia như vậy, vị ấy sống chế ngự với sự chế ngự 
của giới bốn Patimokkha, đây đủ oai nghỉ chánh hạnh, thấy 
nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học 
trong giới pháp, thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh. Mụng 
sông trong sạch giới hạnh đây đủ, thủ hộ các căn, chánh 
niệm, tỉnh giác và biết tri túc °. 


Đoạn kinh trên đây là chỉ cho con đường Phạm hạnh mà 
những ai muốn làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt 
luân hồi đều phải đi con đường này, không thể còn có một 
con đường nào khác hơn được nữa. Nếu có con đường nào 
khác hơn nữa thì đó không phải là con đường của đạo 
Phật mà đó là con đường lừa đảo của tà giáo ngọai đạo 
lường gạt người. Xin các bạn nên lưu ý. 


Các bạn hãy đọc kỹ lại đoạn kinh trên, vì trước khi tuyên 
bố con đường này đức Phật đã xác định cho chúng ta biết: 
“Bất cứ một người nào muốn đưa ra một giáo lý chỉ dạy 
con đường tu tập giải thoát sinh tử luân hồi thì phải là 
người chứng đạt được 10 danh hiệu như đoạn kinh trên đã 
nói: 

1- Bậc A La Hán 

2- Bậc Chánh Biến Tri 

3- Bậc Minh Hạnh Túc 

4- Bậc Thiên Thệ 

5- Bậc Thế Gian Giải 

6- Bậc Vô Thượng Sĩ 


=3 = 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


7- Bậc Điều Ngự Trượng Phu 
8- Bậc Thiên Nhân Sư 

9- Bậc Phật 

10- Bậc Thế Tôn 


Người chứng đạt được 10 danh hiệu này mới dám đưa ra 
con đường duy nhất cứu cánh giải quyết mọi sự khỗ đau 
của kiếp người. Trong khi thực hành tu tập thì pháp hành 
rất thực tế, cụ thể qua những hành động sống đều được 
gắn liền trong đời sông bình thường hằng ngày, vì nó là 
đạo đức nhân bản - nhân quả sông không làm khổ mình, 
khô người. Cho nên ngay trong cuộc sông bình thường 
hằng ngày mà tâm tham, sân, sỉ đều đã được từ bỏ và 
đoạn diệt một cách tự nhiên. Bởi vậy không còn có con 
đường nào khác hơn được nữa. 


Xin các bạn lưu ý và đọc lại đoạn kinh trên để hiểu thấu 
suốt lời dạy của Phật, nó không phải là lời nói suông mà là 
một sự sống của những bậc Thánh A La Hán. Cho nên các 
bạn đừng xem thường những lời dạy này. Đó là những lời 
dạy tâm huyết của đức Phật gửi lại cho đời sau một thông 
điệp nói vê sự sống giải thoát mọi sự khổ đau của kiếp 
người mà đức Phật đã chỉ rõ mục đích của nó là tâm bất 
động trước các pháp ác và các cảm thọ, đó là tâm thanh 
thản, an lạc và vô sự. 


Kính thưa các bạn: Con đường ấy là con đường Thánh 
thiện luôn luôn gắn liền với sự sông hằng ngày của mọi 
người rất chân thật, chứ không có mơ hồ, trừu tượng ảo 
giác chút nào, nó không giông như những con đường ảo 
tưởng của Đại Thừa và Thiền Tông. 

Đây các bạn hãy lắng nghe đức Phật chỉ dạy con đường 
giải thoát rất thực tế và cụ thể. Sự giải thoát ấy chính nơi 
trạng thái tâm của các bạn mà không ai không nhận ra 
được: “Này Vàseftha, Ngươi nói Tỳ kheo không có ái dục, 


-_84- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Phạm thiên không có ái dục. Vậy giữa Tỳ kheo không có ái 
dục với Phạm thiên không có ái dục, có thỄ có một sự cọng 
hành, cộng trú không? 


- Thưa Tôn giả Gotama, có thể được. 


- Lành thay! Này Vàsettha Tỳ kheo sau khi thân hoại mạng 
chung sẽ cộng trú với Phạm thiên. Thật có thê có sự kiện 
ấy”. 

Đọc: đoạn kinh này ai cũng biết con người thường đau khô 
là vì tâm ái dục. Nêu tâm dục ái hệt thì con người giả 


thoát, không còn đau khổ nữa. Có phải vậy không các 
bạn? Đó là một sự chân thật cụ thể không mơ hồ, trừu 


tượng mà không còn ai dám cho rằng đây là không đúng. 


Muốn từ bỏ tâm dục ái thì chỉ có con đường duy nhất của 
đạo Phật như đoạn kinh trên đã dạy, ngoài con đường ấy 
ra, thì không còn có con đường nào khác nữa. Cho nên, Bà 
La Môn bảo rằng: “Đây là trực đạo, đây là chánh đạo. Mọi 
pháp môn đều dẫn đến nơi cứu cánh giải thoát”. Đó là lời 
nói suông. Lời nói suông là lời nói không chỉ rõ mục đích 
giải thoát rõ ràng, cụ thể. 


PHÁP MÔN TÁC Ý 
LỜI PHẬT DẠY 
“Này Ananda Ta nay đã già, đã thành bậc trưởng thượng, 
đã đên tuôi lâm chung, đã đền 0 tuôi. 
Này Ananäa, như cỗ xe đã già mòn, sở dĩ còn chạy được là 


nhờ dây thắng chẳng chịt, cũng vậy thân Như Lai được duy 
trì sự sống giống như chính nhờ chỗng đỡ giây chằng. 


Này Ananda, chỉ khi Như Lai không tác ý đến tất cả tướng, 
với sự' diệt trừ một sô cảm thọ, chứng và trú vô tướng tâm 


-_85- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


định, chính khi ấy thân Như Lai được thoái mái. (Kinh 
Trường Bộ tập I trang 584 kinh Đại Bát Niệt Bàn). 


CHÚ GIẢI: 


Kính thưa các bạn! Đoạn kinh trên đây, chỗ chúng ta chú 
ý là pháp môn “7ác Ý”, nhờ có tác ý mà đức Phật diệt trừ 
được một số cảm thọ tức là bệnh đau, nhờ có tác ý mới 
chứng và an trú trong vô tướng tâm định, nên thân tâm 
Phật mới được thoải mái, an lạc, nhẹ nhàng. 


Như vậy đoạn kinh này dạy rất cụ thể, rõ ràng, khi đức 
Phật xác định thân tứ đại của mình già yếu lúc 80 tuổi: 
“Này Ananda, Ta nay đã già, đã thành bậc trưởng thượng, 
đã đến tuổi lâm chung, đã đến 80 tuổi”. Đúng vậy thời gian 
này đức Phật đã già yếu, thân tứ đại đã cắn côi, suy mòn 
chỉ còn chờ bỏ xác thân này nữa mà thôi. 


Kính thưa các bạn! Đối với đạo Phật có đôi mắt nhìn các 
pháp trên thế gian như thật. bởi vì tất cả pháp đều chịu 
chung một qui luật vô thường. Trên đời này không có một 
pháp øì (một vật gì) tồn tại mãi, dù cho đắt, đá, núi, sông; 
dù cho trăng, sao, mặt trời, trái đất vẫn phải theo qui luật 
vô thường hoại diệt. 


Người tu theo Phật giáo không bao giờ tham sống, sợ chết; 
không bao giờ ước mong cho thân này sống lâu, trường 
thọ muôn tuổi, mà chỉ sông, sống có ích lợi cho loài người, 
cho thế gian này, còn sông không ích lợi thì họ sẽ ra đi 
chăng hê thương tiếc một vật øì cả. Danh lợi đối với họ 
chắng có nghĩa lý gì, như sương mai buổi sáng, như nước 
chảy qua cầu. 
Kính thưa các bạn! Sự vô thường ấy của vạn vật, chính vì 
vạn vật do từ các duyên nhân quả tạo thành, nên phải theo 
định luật duyên hợp mà có thành, có hoại. Dù cho Tiên 
đạo, Yoga có cố gắng tu tập để thân tứ đại này bắt tử. 


- 8Õ - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Nhưng không thể làm trái lại với qui luật vô thường của 
luật nhân quả được. Ngoại trừ tất cả các tôn giáo chỉ có 
Phật giáo mới làm chủ được nhân quả. Các bạn hãy lắng 
nghe đức Phật dạy: “Này Ananda, nay Như Lai đã tu Bốn 
Thần Tú Úc, fw tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, 
thật bên vững, điêu luyện, thiện xảo. Này 4nanda, nếu Như 
Lai muốn có thể sống đến một kiếp hay phân kiếp còn lại”. 


Đấy các bạn có nghe thấy chăng? Phật . pháp có thể duy trì 
mạng sống, nhưng sống để làm gì? Sống phải có ý nghĩa 
với đời, có lợi ích cho mọi người, chứ sông không ý nghĩa, 
không ích lợi thì sống để làm gì? Khi đã tự tại trong sự 
sống chết mà sống không ý nghĩa, không lợi ích cho đời, 
thì chết đi lại càng tốt hơn. Phải không các bạn? 

Nhưng thưa các bạn! Một ảo vọng trường sinh bất tử, 
Tiên đạo đã lừa đảo vua Đường Minh Hoàng bỏ bao công 
sức đi tìm thuốc trường sinh bắt tử, nào có được gì đâu? 
Cuối cùng Đường Minh Hoàng vẫn phải theo luật vô 
thường sinh diệt, không thể nào làm khác được (điều đáng 
thương cho Đường Minh Hoàng đã bị lừa đảo mà không 
biết). Thật đáng thương thay!. 


Ở đây, đạo Phật đã xác định rõ ràng về thân tứ đại vô 
thường: “Ta nay đã già, đã thành bậc trưởng thượng, đã 
đến tuôi lâm chung, đã đến 80 tuổi. Này Ananda như cỗ xe 
đã già mòn, sở dĩ còn chạy được là nhờ dây thắng chẳng 
chị, cũng vậy thân Như Lai được duy trì sự sống giống như 
chính nhờ chống đỡ giây chẳng. Này Ananda, chỉ trong khi 
Như Lai không tác ý đến tất cả tướng, với sự diệt trừ một số 
cảm thọ, chứng và an trú vô tướng tâm định, chính khi ấy 
thân Nhự Lai được thoái mái”. 


Thân tứ đại vô thường khi già yếu suy mòn thì biết bao 
nhiêu cảm thọ (bệnh tật) đô dôn ra, dù đức Phật đã tu 
hành chứng đạo, có đây đủ Tứ Thân Túc nhưng qui luật 


_87- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


nhân quả vô thường không tha thứ cho một ai, khi còn 
mang thân tứ đại nhân quả này thì còn bị qui luật nhân 
quả không ai thoát khỏi. Nếu đức Phật không có pháp 
môn như lý tác ý thì làm sao diệt trừ được một số các cảm 
thọ tức là bệnh đau? Làm sao giữ tâm bất động được. 
Phải không các bạn? 


Đọc đến đoạn kinh này chúng ta rất thương xót tất cả 
chúng sanh, khi thân tứ đại của họ già yếu suy mòn, 
không một người nào tránh khỏi qui luật nhân quả này. 
Vì thế, mọi người đều phải có ngày già yếu. Già yếu thì 
nay đau bệnh này, mai đau bệnh khác, khi thời tiết thay 
đổi thì thân đau nhức khắp người, thật là khổ sở vô cùng, 
vô tận. Phải không các bạn? 


Tóm lại đoạn kinh trên, nếu ai tu tập nhiếp tâm và an trú 
tâm được trên thân hành nội hay thân hành ngoại là có 
thể đấy lui được bệnh khổ trên thân làm chủ được bệnh 
tật. Do những lời dạy này mà Thây đã thiện xảo biến đề 
mục thứ năm của Định Niệm Hơi Thở trở thành một pháp 
môn thân hành đưa tay ra đưa tay vô để nhiếp phục mọi 
bệnh khổ trên thân của các bạn bằng câu tác ý: “Án tịnh 
thân hành tôi biết tôi đưa tay vô, an tịnh thân hành tôi biết 
tôi đựa tay ra”. Các bạn có tin pháp này không? Nó là 
pháp môn Thân Hành Niệm đấy các bạn! Nếu tin thì các 
bạn tu (ập sẽ đem lại lợi ích lớn cho các bạn, các bạn sẽ 
đây lui được bệnh khổ trên thân, chứ Thây đâu có lợi ích 
øì. Phải không các bạn? 

Tất cả những lời Phật dạy đều đem lại lợi ích cho mọi 
người, cho tẤt cả chúng sanh, Những lời dạy của đức Phật, 
không có lời dạy nào vô ích. Các bạn cứ xét xem lại trong 
bốn tập Những Lời Phật Dạy có lời nào dạy thừa dư 
không lợi ích chưa? Lời dạy nào cũng đều mang đến sự an 
vui và hạnh phúc cho mọi người; lời dạy nào cũng mang 


-_88- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


đến một tình thương yêu chân thật và tha thứ cho nhau 
những lỗi lâm. 


BÓN PHÁP CHỨNG ĐẠT LÀM CHỦ SANH TỬ LUÂN HỎI 
LỜI PHẬT DẠY 


“Này các Tỳ kheo! Chính vì không giác ngộ, không chứng 
đạt bôn pháp mà Ta và các Ngươi, lâu đời phải trôi lăn 
trong biên sanh tứ. Thê nào là bôn pháp? 


1- Này các Tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không 
chứng đạt Thánh giới mà Ta và các Ngươi lâu đời 
phải trôi lăn trong biển sanh tử. 


2- Này các Tỳ kheo chính vì không giác ngộ ... Chánh 
định mà ... 


3- Này các Tỳ kheo chính vì không giác ngộ... Thánh 
tuệ mà... 


4- Này các Tỳ kheo, chính vì không giác ngộ... Thánh 
giải thoát mà ... 
Này các Tỳ kheo Thánh giới được giác ngộ được chứng đạt 
...thời tham ái một đời sông tương lai được diệt trừ những 
øØì đưa đến một đời sông mới được dứt sạch, nay không còn 
một đời sông nào nữa. (Kinh Trường Bộ tập I trang 616 
kinh Đại Bát Niệt Bàn). 
CHÚ GIẢI: 


Trong đoạn kinh này chúng ta xét thấy có bốn pháp môn, 
do chúng ta không giác ngộ, không chứng đạt bốn pháp 
môn này nên lâu đời phải chịu trôi lăn trong biển sanh tử. 
Trong bốn pháp môn này chỉ cần chúng ta giác ngộ và 
chứng đạt một pháp cũng đủ cho chúng ta không còn trôi 
lăn trong biển sanh tử nữa. 


-_ 89 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Ví dụ: Chúng ta chỉ giác ngộ và chứng đạt Thánh giới 
luật, có nghĩa là hiểu biết và thông suốt giới luật là đức 
hạnh của người tu sĩ, là đạo đức nhân bản - nhân quả, 
thường đem lại lợi ích cho mình cho người. Do hiểu biết rõ 
như vậy nên chúng ta cố gắng giữ gìn nghiêm chỉnh giới 
luật không hề vi phạm một lỗi lầm nhỏ nhặt nào, tức là 
sống không làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai. Tâm 
luôn luôn bắt động trước các ác pháp và các cảm thọ, đó là 
tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Khi sống được như vậy 
thì đó là chứng đạt Thánh giới luật . 


Thánh giới luật mà không được nghiêm trì thì Thánh 
định, Thánh tuệ, và Thánh giải thoát không làm sao có 
được. 


Trong bốn pháp này chỉ có Thánh giới luật là pháp môn 
cơ bản nhất và quan trọng nhất, nếu Thánh giới luật 
nghiêm chỉnh thì Thánh định, Thánh tuệ, Thánh giải thoát 
sẽ hiện tiền rõ ràng, thì sự tu tập không còn khó khăn, 
không còn mệt nhọc. 


Trong đoạn kinh này đức Phật dạy rất rõ ràng phải giác 
ngộ, phải chứng đạt. Vậy nghĩa giác ngộ và chứng đạt như 
thê nào? Giác ngộ và chứng đạt gồm có hai phân: 


GIÁC NGỌ có nghĩa là thông hiểu và thấu suốt nghĩa lý của 
pháp môn đó rõ ràng như thật, không có chuyện còn hiểu 
mù mờ, mơ màng, ảo tưởng v.v...Như các bạn đã biết 
Phật dạy: “Những gì cần thông suốt phải thông suốt”. 
Thông suốt tức là giác ngộ. Giác ngộ là thấy biết pháp đó 
như thật. Thấy biết pháp đó như thật mới hướng tâm đến 
pháp đó mà trong kinh sách gọi là hướng lưu, nhưng khi 
tu tập có những kết quả nho nhỏ gọi là dự lưu. 


CHỨNG ĐẠT có nghĩa là nhập vào pháp đó, sống như pháp 
đó, nhưng trước khi chứng đạt chúng ta cân phải giác ngộ. 


-00- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Ở đây đức Phật nêu ra bốn pháp giải thoát. Đó là Thánh 
giới, Thánh định, Thánh tuệ, Thánh giải thoát. Bốn pháp 
nhưng tu tập pháp này thành tựu là thành tựu luôn ba 
pháp kia, thành tựu ba pháp kia là thành tựu một pháp 
này. Cho nên chứng đạt là nhập vào giáo pháp đó. Nhập 
vào giáo pháp đó gọi là nhập lưu, nhập lưu tức là nhập 
vào dòng Thánh, Nhập vào dòng Thánh tức là tâm phải ly 
dục ly ác pháp, còn tâm chưa ly dục ly ác pháp thì không 
làm sao nhập vào dòng Thánh được. Vậy bây giờ chúng 
tôi xin hỏi các bạn: “?7rong các bạn, di là người giác ngộ 
Thánh giới luật?”. Thánh giới luật của người cư sĩ gồm có: 
Năm giới cấm cư sĩ, tám giới Bát Quan Trai và Thập 
Thiện. Những giới luật này mà đức Phật gọi là Thánh giới 
uẫn. Nếu các bạn là người giác ngô Thánh Giới uân này 
thì các bạn phải thông suốt những đức hạnh của bậc 

Thánh trong những giới luật này rất rõ ràng và những sự 
lợi ích của những giới này đối với đời sống của các bạn 
như thế nào các bạn đều phải rõ như thật, không còn có 
một giới nào mà các bạn không biết, có biết như vậy mới 
gọi các bạn giác ngô Thánh giới uẩn. 

Tỳ kheo Tăng và Tỳ kheo Ni không những thông suốt 
những Thánh giới uẫn của người cư sĩ mà còn phải thông 
suốt 10 giới Sa Di, 250 giới Tỳ kheo Tăng và 348 giới Tỳ 
kheo Ñi, nhưng giới luật như vậy chưa đủ nói lên đức 
hạnh của Tăng, Ni, các bạn còn phải thông suốt toàn bộ 
đức hạnh của giới kinh như kinh Sa Môn Quả, kinh Sa 
Môn Hạnh, kinh Phạm Võng. Những giới này các bạn có 
giác ngô đức giới, hạnh giới và siới hành của nó chưa? 
Nếu chưa thì không thể gọi là giác ngô Thánh giới uẫn. 
Cho nên toàn bộ giới kinh các bạn đều phải thông suốt 
đức, hạnh và pháp hành của nó thì mới gọi là giác ngộ 
Thánh giới uẫn, còn nếu chưa thì các bạn không được gọi 
là giác ngộ Thánh giới uẫn được. 


Et) li= 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Như trên đã nói giới uẫn là đức hạnh, là thiện pháp, vì thế 
giới uẫn là đức hạnh của con Người, của những bậc 
Thánh. Nếu không thông hiểu giới luật thì làm sao các bạn 
thông hiểu nền tảng đạo đức giải thoát của đạo Phật. Mà 
không giác ngô Thánh giới uân thì làm sao chứng đạt 
được. Phải không các bạn? 

Hiện nay các bạn chỉ biết có những bộ giới luật Ba La Mộc 
Xoa Đề của các Tổ biên soạn và gán cho Phật chế. Trong 
những bộ giới luật này, chỉ có những giới cấm, chứ trong 
đó không có dạy đức giới, hạnh giới và hành øsiới, do 
không có dạy đức hạnh và hành øgiới thì làm sao các bạn 
giác ngô được Thánh giới uẫn được. 


Giới uẫn là nền tảng căn bản đạo đức tâm vô lậu, để tu tập 
theo con đường giải thoát của đạo Phật. Thế mà những bộ 
giới luật của các Tổ thiếu khuyết như vậy làm sao nói lên 
đủ đức hạnh của một bậc Thánh Tăng, Thánh Ni và 
Thánh cư sĩ. Giới luật thiếu khuyết như vậy thì làm sao 
giúp cho bốn giới đệ tử Phật thông suốt. 

“Giới luật còn là Phật giáo còn, giới luật mắt là Phật giáo 
mắt, đó là bản tuyên ngôn của Phật giáo đã xác đỉnh tỉnh 
thần đạo đức rất đúng, không còn ai dám thay đôi. Cho 
nên hiện giờ muốn chấn chỉnh lại Phật giáo, là nên chấn 
chỉnh lại toàn bộ giới luật, nên triển khai toàn bộ giới luật 
đức hạnh, có nghĩa là phải dựng lại những Phạm hạnh mà 
ngày xưa chúng Tỳ kheo đã từng sống những Phạm hạnh 
như vậy dưới thời đức Phật. 

Khi đã giác ngộ và chứng đạt Thánh giới thì nhất định 
không còn trôi lăn trong biển sanh tử nữa. Đó là đức Phật 
đã dạy như vậy, các bạn hãy lắng nghe: “Này các Tỳ kheo, 
chính vì không giác ngô và chứng đạt Thánh giới mà Ta và 
các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biên khô sanh tử”. 


„9Ð 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Đúng vậy, nếu chúng ta sống đúng giới luật không làm 
khổ mình, khổ người và khổ cả hai thì làm sao còn trôi lăn 
trong biển khỗ sanh tử luân hồi được. Phải không các 
bạn? 


Vì ngay trong cuộc sống mà sống đúng giới luật thì làm 
sao có làm khôổ mình; khổ người, khổ cả hai, nếu không 


làm khổ mình, khô người và khô cả hai thì còn đâu là biến 
sanh tử nữa. Biển sanh tử đã bị diệt mắt khi chúng ta sống 


đúng Thánh giới. Cho nên lời di chúc cuối cùng của đức 
Phật là để xác định cho các bạn thấy rằng chỉ có giới luật 
là pháp môn quan trong nhất của Phật giáo mà thôi. Tám 
lớp học (Bát Chánh Đạo) mà hết bảy lớp tu học về giới 
luật, chỉ có một lớp tu định và ngay khi nhập định là triển 
khai trí tuệ Tam Minh trong lớp đó. Như vậy xét thấy 
Thánh định, Thánh tuệ và Thánh giải thoát chỉ có một lớp 
học mà thôi. 


Bởi vây, trên Tứ Niêm Xứ các bạn giữ gìn giới luật 
nghiêm túc đừng để vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, thì 
ngay đó là các bạn đã được giải thoát tâm vô lậu, tuê vô 
lâu. 

Kính thưa các bạn! Vì giới luật lợi ích cho đời sống tu tập 
theo Phật giáo như vậy, nên chúng tôi cố gắng ngày đêm 
biên soạn bộ Thánh giới uẫn Thánh Tăng, Thánh Ni và 
Thánh cư sĩ, để các bạn tu hành không còn sai lạc vào 
pháp môn của ngoại đạo. Bộ giới uẫn này ra đời chậm trễ 
là do chúng tôi phải làm quá nhiều việc, nên xin các bạn 
vui lòng chờ đợi. Chúng tôi sẽ cho ra mắt các bạn bộ Giới 
uẫn này sớm chừng nào tốt chừng nấy. 


Tóm lại Thánh giới uẫn rất quan trọng trong việc tu hành 
theo Phật giáo để tìm cầu sự giải thoát ra khỏi mọi sự khổ 
đau của cuộc đời này duy chỉ có giới luật đức hạnh là trên 
hết. Nếu ai tu hành theo Phật giáo mà còn vi phạm giới 


-03- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


luật thì xin các bạn hãy trở về đời sống thế tục đừng mặc 
chiếc áo tu sĩ mà làm hại Phật giáo rất tôi nghiệp. mong 
tất cá mọi người suy xét con người làm hư Phật giáo, chứ 
Phật giáo là nền đạo đức nhân bản của con người, nó 
không phải là một tôn giáo của một nhóm người nào mà 
của chung nhân loại. 


CÓ CÕI TRỜI KHÔNG ? 


Hỏi: Kính thưa Thấy! Trời có phải là một trong sáu nẻo 
luân hồi, nếu làm thiện tương xứng sẽ sanh ở đó. Trong 
kinh có nói l8 tầng trời hoặc 33 cõi trời. Xin Thây chỉ dạy 
cho chúng con rõ? 


Đáp: Sáu nẻo luân hồi chỉ là một sự diễn biến nhân quả 
nghiệp báo, do con người và chúng sanh vì vô mỉnh tạo ra 
mà phải gánh chịu. 

Mười tám tầng trời chỉ cho 18 trạng thái thiện. 

Ba mươi ba cõi trời chỉ cho ba mươi ba pháp thiện. 


Ví dụ: Thầy nhập Sơ Thiền tức là Thầy đã ở cõi Sơ Thiền 
Thiên, nhập Không vô biên xứ tưởng tức là Thầy đã ở cõi 
Không vô biên xứ Thiên, nhập nhẫn nhục tức là Thầy đã ở 
cõi Đâu suất Thiên... Như vậy có phải đợi chết rồi mới 
sanh về đó đâu? Chỉ cần thực hiện diệt một ác pháp tăng 
trưởng một thiện pháp là sanh vào cõi trời đó ngay liền, 
nhưng con phải hiểu thiện pháp có rất nhiều, nên có 33 cõi 
thiện pháp mà trong kinh gọi là 33 cõi trời, 33 cõi trời tức 
là 33 trạng thái thiện pháp. 


Đó là một trạng thái giải thoát của tâm, khi tâm đã đạt 
mức độ thiện ở đó, thì tương xứng với cảnh giới Thiện ở 
đó. Có hiểu được như vậy mới hiểu được đạo Phật. 


- 94 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Dù cho có các cõi Trời thật sự đi nữa mà tâm chẳng thiện 
thì cũng chắng có ích lợi gì cho chúng ta, phải không hối 
các con? 


Dù cho không có các cõi Trời đi nữa, mà tâm chúng ta 
sống trong thiện pháp thì tâm chúng ta cũng được an vui, 
hạnh phúc như thường. Và như vậy, không phải sống 
trong cõi Trời sao? Chứ đâu phải chết mới được sanh về 
đó. Chết được sanh về cõi trời đó là một ảo tưởng, một 
giác mộng mơ hồ của những người thiếu óc thực tế khoa 
học vô mỉnh không sáng suốt bị các tôn giáo lừa đảo. 

Sống đang ở trong cõi Trời thì chết về đâu các con có biết 

không? Hỏi tức là trả lời. Do thế ngay từ trong cảnh sống 

ở thế gian mà người nào biết ngăn ác, diệt ác pháp thì 

người ây đang sông trong, Thiên Đàng chứ không phải 

Thiên Đàng ở cõi giới nào cả. 

Thế giới siêu hình Thiên Đàng là do các tôn giáo dựng lên, 
chỉ là một cảnh øsiới do tướng âm sanh ra, để an ủi tỉnh 
thần của những người yêu đuối đang gặp khô đau tai nạn, 

đề nuôi hy vọng làm thiên được sanh về đó. 

Người tu sĩ đạo Phật vì thấu rõ nhân quả nghiệp báo, nên 

tự lực cứu mình băng cách sống trong thiện pháp: “Các 

con hãy tự thắp đuốc lên mà đi”. Đây là lời kêu gọi thiết 
tha do lòng đại từ bi của đức Phật đối với chúng ta. 

Nói đến thế giới thì chúng ta phải nói đến sự duyên hợp, 

có nhiều duyên hợp lại mới thành thế giới, vì thế một thần 

thức (thức ấm) đơn độc không thể là thế giới được. Vì thế 
giới hữu hình không có thì thế giới siêu hình và linh hồn 
cũng không có. 

Ví dụ: Chúng ta lấy một cây cột mà bảo rằng là cái nhà thì 

không thể được, vì cái nhà phải có nhiều duyên hợp lại 


O9 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


như: Cột, kèo, cửa số, cửa cái, vách, đòn tay, ngói gạch 
hợp lại thì mới gọi là cái nhà được. 

Tóm lại, thế giới siêu hình không có mà chỉ có những 
trạng thái, từ trường thiên, ác pháp của nhân quả đang 
phóng xuất theo thân hành, khẩu hành và ý hành của sự 
vận hành nhân quả. 


CHÁNH KIÊN 


Hỏi: Kính thưa Thây! Con kính trình Thây những vấn đề 
con nhận thức được sau thời gian được T hây chỉ dạy và cả 
những câu hỏi xin Thây giảng dạy để con thấu hiểu hơn. 


1- Thấy dạy câu: “Chỉ có tâm ly dục mới hiểu được mình, 
được người bằng chánh kiến”. Con đã suy tr và nhận thấy: 
Tâm không ly dục ly ác pháp là tâm còn vẫn đục, đen đúa, 
ví như cái kiếng đen mà còn bị chà xước làm sao thấy được 
người đúng như thật. Tám ly dục là tâm trong sáng như pha 
lê, thấy người như thật có và thấy mình như thật có. Con 
nghĩ như vậy có đúng không thưa Thây? 


Đáp: Đúng vậy, con đã hiểu những lời Thầy dạy, mặc dù 
các kinh có giải thích về Chánh kiến; thấy thân, thọ, tâm, 
pháp là vô thường, khổ, không, vô ngã; thấy 12 nhân 
duyên hợp là thế giới khổ; thấy 12 nhân duyên rã là hết 
khổ; thấy thân ngũ uẫn không phải là ta, không phải của 
ta, không phải tự ngã của ta. Thấy biết đúng như vậy gọi 
là Chánh kiến. Chánh kiến ở đây là giải nghĩa Chánh kiến, 
chứ không phải Chánh kiến trong Bát Chánh Đạo. Vì 
Chánh kiến trong Bát Chánh Đạo là lớp học đầu tiên của 
Phật giáo trong tám lớp. 


Tuy dựa theo các kinh để hiểu biết, nhưng không phải như 
vậy, vì thế tâm vẫn còn chấp ngã, tham, sân, sỉ vẫn đầy 


- 096 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


dấy thì làm sao gọi là “Chánh kiến” được, chỉ khi nào tâm 
ly dục ly ác pháp thì mới thấy thân, thọ, tâm, pháp. vô 
thường, khô, không, vô ngã như thật (Chánh kiến). 

Tóm lại, khi nhìn thấy hình sắc xấu, tốt cũng như khi nghe 
âm thỉnh thuận tai, chướng tai, khi cảm giác êm ấm, thoái 
mái dễ chịu, khi ngửi một mùi thơm hay thối đều không có 
chướng ngại thân tâm thì đó là Chánh kiến; khi lục căn 
tiếp xúc lục trần không dính mắc là Chánh kiến, tức là 
một sự hiểu biết mà không có khổ đau, đó là Chánh kiến. 


Một sự hiểu biết mà không có sự dối trá, gian xảo, không 
có sự lừa đảo, lường gạt, không có sự phi đạo đức thì đó là 
Chánh kiên. 


Một sự hiểu biết mà không có ảo tưởng, trừu tượng, 
không có tưởng tri thì đó là Chánh kiên. 


Ví dụ: Không có thế giới siêu hình mà cho rằng có, là 
không phải Chánh kiến. Không có Cực Lạc, Tây Phương, 
không có Thiên Đàng mà cho rằng có, là không có Chánh 
kiến. 

Không có thần thức, không có linh hồn, không có Phật 
tánh, không có đại ngã, không có tiểu ngã, không có bản 
thể vạn hữu mà cho răng có, đó là không có Chánh kiến. 


Chánh kiến nơi đâu thì nơi đó có đời sống giới luật, nơi 
đâu có đời sông siới luật thì nơi đó có Chánh kiến. Nơi 
đâu sống đời sống phạm giới, phá øiới thì nơi đó không có 
Chánh kiến. 

Nơi đâu có Chánh kiến thì nơi đó có tâm hồn thanh thản, 
an lạc và vô sự. Và vì vậy, nơi đó có sự giải thoát của đạo 
Phật. 


- 07 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


TÍNH GIÁC 


Hỏi: Kính thưa Thây! Cẩn thận, kỹ lưỡng, dè dặt, kín đáo 
nhự con hiểu là để quay vào kiểm soát thân tâm, để khỏi bị 
đời lôi cuốn. Tất cả để bảo tôn năng lượng, năng lực tự chủ, 
để tới lúc đủ lực vút lên khỏi ngục tù xác thân? 


Đáp: Đúng vậy, con đã hiểu được phần thứ nhất về định 
lực, còn phân thứ hai, thứ ba và thứ tư đê Thây sẽ giảng 
rõ cho con hiêu thêm: 


- Thứ hai là hạnh lực “Cẩn thận, kỹ lưỡng, dè dặt, kín 
đáo”, đó là giữ gìn hành động thân, hành động lời nói và 
hành động suy nghĩ, làm cho oai nghi, tế hạnh của con nhẹ 
nhàng, êm dịu, ôn tồn, nhã nhặn, những hành động đó 
không thể vô tình, vô ý được. Vì vậy khiến cho các con 
không làm khổ mình, không làm khổ người khác nữa. 


- Phần thứ ba là phần tỉnh thức. Khi có cẩn thận, kín đáo, 
dè dặt, kỹ lưỡng thì phải có sức tỉnh thức rất cao, nếu 
không tỉnh giác thì cẩn thận, kỹ lưỡng, dè dặt, kín đáo chỉ 
là danh từ suông. 


Như con đã biết, về vấn đề tu tập hàng đầu của đạo Phật 
là tu tập tỉnh giác, có tỉnh giác mới phát hiện được ác 
pháp và lòng tham đắm của mình, nếu không tỉnh giác mà 
nói tu theo đạo Phật thì chỉ hoài công vô ích. Cho nên sự 
tu tập tỉnh thức là một vẫn đề quan trọng của đạo Phật. 

- Phần thứ tư là phần chánh niệm khi có cẫn thận, dè dặt, 
kỹ lưỡng, kín đáo thì tâm luôn luôn ở trong chánh niệm, 
không có tà niệm xen vào, tức là không có niệm ác. 

Tuy những danh từ đơn giản nhưng hiểu ra để tu tập, trau 
dồi thân tâm là một công trình tu tập, mà còn phải biết 
các pháp hành đúng như pháp của Phật thì mới có kết quả 
tốt đẹp. 


-08- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Cho nên người nào có tánh cẩn thận, kỹ lưỡng, dè dặt, kín 
đáo thì ngoài đời làm ăn cũng đề thành công, trong đạo tu 
hành cũng đề thành tựu viên mãn. 


Vì có cần thận, kỹ lưỡng, dè dặt, kín đáo thì sự tu hành dễ 
tỉnh thức, các chướng ngại pháp ít xâm chiếm thân tâm. 
Người cần thận, kỹ lưỡng, dè đặt, kín đáo mỗi tâm niệm 
thiện hay ác khởi lên, người ấy dễ nhận thấy được một 
cách dễ dàng. 


Người không có tánh cẩn thận, kỹ lưỡng, dè dặt, kín đáo, 
tánh tình thường thô lỗ, cộc căn, hung dữ thì tu hành rất 
khó khăn và đôi khi sự tu hành chẳng đi đến đâu cả, chỉ 
mang tiếng tu hành, chứ chẳng có ích lợi gì cho mình, cho 
người. 


Tánh cân thân. kỹ lưỡng. dè dặt, kín đáo rât quan trọng 
cho cả cuộc sông đời, lần cuộc sông đạo. 


Người tu tập tỉnh thức, tức là tu tập Thân Hành Niệm, tu 
tập Thân Hành Niệm, tức là tập luyện tánh cẩn thận, kỹ 
lưỡng, dè dặt, kín đáo, chứ không phải sự tập trung tâm 
vào bước đi hoặc mọi hành động của thân, để cho tâm 
không khởi niệm vọng tưởng, đó là một sự tu tập sai lầm 
của các cư sĩ và tu sĩ, họ đã từng tu tập như vậy đã bao thế 
kỷ nay, mà chẳng có ai đạt được ích lợi gì cho bản thân 
của mình và cho người khác. 


Còn tu tập rèn luyên tánh cần thân. kỹ lưỡng. dè dặt, kín 
đáo thì ngay trong sự kỹ lưỡng, dè dặt, cần thận, kín đáo 
đó trên mỗi hành động thiện hay ác của họ, liền có sự giải 
thoát, khiến cho thân tâm được an lạc, thanh thản và vô 
sự. Vì sự cần thận, kỹ lưỡng, dè dặt, kín đáo (tỉnh giác) 
trong thiện pháp (chánh niệm) nên thường ngăn chặn và 
diệt trừ các ác pháp (tà niệm). 


- 00 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


THẺ GIỚI SIÊU HÌNH 


Hỏi: Kính thưa Thây! Thế giới siêu hình. Dựa theo lời Thây 
dạy con hiểu thế giới siêu hình như cái ti, đầu vidéo, 
những cuỗn băng hình do con người tạo ra, để thu giữ 
những hình ảnh của thế giới con người hoặc là thế giới 
thân tiên cũng do con người diễn xuất. Nếu đập vỡ phương 
tiện thì chẳng còn gì. Con sợ con sa vào tưởng tượng nên 
con mạnh dạn trình Thây để Thây chỉ dạy. 


°.re® 


Đáp: Đúng, con đã, hiểu được ý của Thầy nói về thế giới 
siêu hình. Còn có sắc thân này còn có cảnh giới siêu hình, 
nêu sắc thân này mât, thì cảnh giới siêu hình cũng mât. 


°ze °re 


Bởi vì con người đang sống trong thế giới đối đãi, thế giới 
duyên hợp nên cái này có cái kia có, cái này mất cái kia 
mắt. 


°ze 


Con ví dụ rất khéo, thế giới siêu hình như cái tivi đầu máy 
vidéo và cuốn băng quá cụ thể và rõ ràng, khiến cho mọi 
người đều có thể nhận ra được. 

Bởi sắc uẫn nó là cái tivi, tưởng uẫn là đầu máy vidéo còn 
cuộn băng là năng lực của tưởng thức. Nên chiêm bao, 
mộng mị, hình bóng ma, quỷ, linh hồn, thần, tiên, lên 
đồng, nhập xác cô, cậu đều do sắc uẫn tức là thế giới hữu 
hình của chúng ta đang sống và đóng những vai trò trên 
sân khấu của tưởng uân, tạo ra những hình ảnh sống động 
khiến cho mọi người đều lầm tưởng là có thế giới siêu hình 
như thật. Nếu không đập vỡ sắc uân, tưởng uân và tưởng 
thức (tivi, đầu máy vidéo và cuốn băng) thì ngàn đời người 


° re 


ta đều cho có thế giới siêu hình như thật. 


Ví dụ: Của con ở phần trên, rất chính xác khiến cho mọi 
người dễ nhận ra thế giới siêu hình do từ đâu mà có. Nếu 
không có sắc uẫn, tưởng uẫn và tưởng thức thì thế giới 
siêu hình cũng không có. 


- I100- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Khi một người chết thì tưởng uẫn và tưởng thức cũng tan 
hoại theo năm uẫn của nó, thì thử hói linh hồn của con 
người làm sao còn được? 


Vậy mà sự vô minh, mê muội của con người không thấy 
như thật, nên cho người chêt còn có linh hôn bất tử luôn 
luôn đi tái sanh luân hôi thì thật là sông trong mơ mộng. 


Do không chân thật nhận ra bằng ý thức, mà chỉ nhận qua 
trạng thái tưởng uẫn và tưởng thức của chính bản thân 
mình lưu xuất. Vì thế mà thế giới siêu hình không một ai 
dám xác nhận thế giới siêu hình không có. Thậm chí, cho 
đến các nhà khoa học dù ở phương Đông cũng như ở 
phương Tây, không có một nhà khoa học nào dám khẳng 
định không có thế giới siêu hình, vì không thể đem khoa 
học chứng mỉnh chính xác được những hiện tượng xảy ra 
của tưởng uẫn và tưởng thức. 


Những nhà ngoại cảm đã mang đến những hiện tượng siêu 
hình, khiến cho các nhà khoa học không thể giải thích 
được, nên đành phải im lặng, nhưng cũng không dám bảo 
rằng có, cũng không dám bảo răng không. Nếu bảo không 
có thì không giải thích được những hiện tượng siêu hình 
thì ai tin cho, còn bảo rằng có thì không chứng minh được 
những hiện tượng như sương, như khói, không gian và 
thời gian không bị chia cắt và trải dài là cái gì? 

Khi các nhà Khoa học không chứng minh những hiện 
tượng của tưởng uẫn được là vì trí tuệ của các nhà khoa 
học còn trong sự hạn chế của trí tuệ hữu hạn. Còn những 
nhà tu hành đạt được trí tuệ vô hạn nên họ đã thấy biết 
rất rõ ràng các pháp trong vũ trụ. Khi họ nói ra một điều 
øì, nếu chúng ta chịu khó tư duy, suy nghĩ thì chúng ta sẽ 
hiểu một cách cụ thể, không có mơ hồ và trừu tượng. 


- I0I- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Bởi vì trong hiện tại chúng ta nói, làm, suy nghĩ một việc 
gì thì những việc ấy còn lưu lại mãi trong không gian mà 
không bao giờ mất. Vì thế tưởng uẫn của các nhà ngoại 
cảm bắt. gặp những âm thỉnh, sắc tướng đó. Nhưng vì là 
tưởng uẫn muốn trình bày sự bắt gặp đó, nó phải dùng hai 
trường hợp: 


1- Phải thể hiện qua giấc mộng (chiêm bao). 
2- Phải thê hiện qua sự nhập xác (đánh thiệp, lên đồng, 
nhập côt...) 


Không thể mượn ý thức diễn đạt, vì bấy giờ ý thức không 
còn hoạt động, vì thê tưởng thức chỉ còn có cách thê hiện 
diễn đạt băng hai cách nói trên. 


Do tưởng uẫn diễn đạt như vậy, nên chúng ta mới lầm 
tưởng có linh hồn người về nhập xác người sống. Và còn 
nhiều hiện tượng khác nữa như: Sắc tưởng (hình bóng 
như sương như khói v.v...), thỉnh tưởng (tiếng than khóc, 
tiếng kêu, tiếng hú giữa ban đêm v.v...), xúc tưởng (cảm 
giác ớn lạnh, gió lay bức màn, xúc tưởng loài bướm bay 
hoặc đậu nơi người vừa chết, v.v...). 


Tất cả những hiện tượng này Xây ra, nếu không có một 
người tu chứng, vượt qua tưởng uân thì không ai dám bảo 
rằng: Không có thế giới siêu hình, có nghĩa là có đời sống 
sau khi chết. 


Từ khi chúng tôi được sanh làm người thì cái thế giới siêu 
hình luôn luôn được ngự trị trong chúng tôi, trên hết là cõi 
Niết Bàn tức là cõi Phật, kế đó là cõi Trời tức là cõi của 
chư Thiên ở, cõi Thần, Thánh, cõi quỷ. cõi ma, v.v...TẤt cả 
những cõi trên đây đều là những cảnh giới của thế giới 
siêu hình hay nói cho dễ hiểu hơn là cõi của những linh 
hồn người chết. Đến khi tu tập, nhập được các định, vượt 
qua được tưởng uẫn, chúng tôi mới nhận thấy, thế giới 


-102- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


linh hồn của người chết không có, nhưng chúng tôi không 
nói ra, nói ra sợ người ta không tin. Đến khi đọc lại toàn 
bô kinh sách từ Đại Thừa đến Nguyên Thủy thì chúng tôi 
thấy bài kinh Pháp Môn Căn Bán trong kinh Trung Bộ, 


te.) 


đức Phật đã xác định thế giới siêu hình không có. Bài kinh 
này là một cơ sở vững chắc để triệt tiêu thế giới siêu hình. 


Nhờ có triệt tiêu thế giới siêu hình thì mới có thể xây dựng 
nền đạo đức nhân bản nhân quả cho loài người trên hành 
tỉnh này. Nếu thế øsiới siêu hình có, thì luật nhân quả 
không có. luật nhân quả không có thì không thể có sự công 
băng và công lý và loài người chỉ là loài ác thú. 

Muốn cho cuộc sống của con người có công bằng và công 
lý thì đạo đức nhân bản nhân quả phải được triển khai, 
biên soạn và viết ra thành bộ sách đạo đức làm người để 
giúp cho con người biết cách thực hiện sự công bằng và 
công lý trên hành tỉnh này. 


Muốn cho cuộc sống của con người có công bằng và công 
lý thì trước tiên chúng ta phải triệt tiêu thế giới siêu hình, 
như chúng tôi đã nói ở trên. Vì còn có thế øiới siêu hình 
thì chúng ta không thể áp dụng đạo đức nhân bản - nhân 
quả vào cuộc sông của loài người được. 

Nếu không áp dụng đạo đức nhân bản - nhân quả vào 
cuộc sông của loài người thì loài người không còn có sự 
công bằng và công lý nữa và vì vậy cuộc sông của loài 
người sẽ khổ đau không cùng tận. Thế gian này là địa 
ngục trần gian. Cho nên mỗi người phải có tầm nhìn xa 
hiểu rộng đề dẹp bỏ những ảo tưởng của thế giới siêu hình 
mới mong có ngày trái đất này là Cực lạc, Thiên Đàng 


vV.V... 
'ZV v.v. 
.S% .S% .S% 


- 103- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


TU TẬP CÓ ĐỐI TƯỢNG 


Hỏi: Kính thưa Thây! Con tu tập xả tâm bằng cách: Lấy 
người khác thường làm khó khăn, làm đối tượng tu tập 
buông xả, dẹp bỏ sân, sỉ, phiền não. Nhờ tu tập như vậy lần 
lần thấy hết và những khó khăn được gỡ dẫn, bản thân con 
thấy an ốn hơn. Bây giờ con bắt đầu tập xả tâm nhớ thường 
tương tự như vậy. Con trình Thây cách tập luyện như vậy 
có được không? 


Đáp: Được, đó là lấy đối tượng tu tập Định Vô Lậu, rất 
thực tê và cụ thê, Có đôi tượng tu tập Định Vô Lậu đê xả 
tâm diệt ngã, ly dục ly ác pháp. 


Cách thức tu tập này rất khó, nếu là người có chí, có nhiệt 
tâm, có nhiệt huyết tìm đường tu hành để giải thoát đau 
khổ của cuộc đời thì một thời gian ngắn đã giải thoát hoàn 
toàn, đắc định và chứng Tam Minh không có khó khăn. 
Bằng ngược lại thì đau khổ nhiều, tâm thường sanh oán 
hận. Nếu tâm thường sanh oán hận, người này đang sống 
trong cảnh địa ngục và cuối cùng cuộc đời tu hành của họ 
cũng chẳng có ích gì cho chính bản thân họ, lại càng làm 
cho họ khổ đau hơn. 


Lấy đối tượng tu tập Định Vô Lậu là phải thông suốt lý 
nhân quả, lý duyên hợp, thân ngũ uẫn, và còn phải dùng 
pháp hướng tâm “2m như cục đất”, phải tập tỉnh thức 
trong mọi công việc làm hàng ngày, phải thiểu dục tri túc; 
phải giữ gìn sáu căn: Mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý 
không cho dính mắc sáu trân: Sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp. Có tu tập như vậy kết quả giải thoát hiện tiền, mới 
đem lại đời sống an lạc, hạnh phúc chân thật cho chính 
bản thân của mình. 


Tu tập có đối tượng, tức là tu tập Tứ Chánh Cần, tu tập 
Tứ Chánh Cân có bôn phân: 


2104 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


1- Ngăn ngừa các ác pháp, giúp tâm không phóng dật theo 
các pháp bên ngoài. 

2- Đoạn diệt các ác pháp, quyết tâm tận diệt các ác pháp, 
khi các ác pháp đã làm chướng ngại tâm, làm cho tâm 
phiên não và khô đau. 


3- Luôn luôn giữ gìn và bảo vệ tâm trong thiện pháp, 
không đê tâm bị ác pháp xâm chiêm. 


4- Lúc nào cũng tìm mọi cách để tâm được thanh thản, an 
lạc và vô sự. 


Tu có đối tượng là người phải có nghị lực, dũng cảm, gan 
dạ, kiên nhẫn, bền chí. Luôn luôn chiến đấu, nhưng quyết 
định phải dành được phần thắng về mình, nhất định là 
không chịu thất bại trước các ác pháp nào cả. 


Người có ý chí có quyết tâm như vậy thì chắc chắn phải 
thành tựu viên mãn trong sự tu tập. 


Tu có đối tượng tuy khó, nhưng kết quả dễ nhận ra và 
nhận ra rõ ràng, cụ thể. Tu tập có đối tượng không sợ bị 
ức chế tâm, không sợ lạc vào thiền tưởng, nhưng phải 
tránh sự chịu đựng. 

Tu tập có đối tượng dễ phát triển tri kiến giải thoát, vì 
phải thường xuyên quán xét, tư duy, suy nghĩ, làm việc 
nhiều về trí óc. Phát triển tri kiến giải thoát tức là phát 
triển trí tuệ đạo đức nhân bản - nhân quả. 


Người tu tập phát triển tri kiến giải thoát là người sống 
đúng giới luật không hê vi phạm một lôi nhỏ nhặt nào cả. 
Nhờ đó tâm họ ly dục ly ác pháp một cách dê dàng. 

Tâm ly dục ly ác pháp là tâm không phóng dật. Người tu 
hành tâm không phóng dật là tâm giải thoát. Như Đức 


- 105- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Phật đã dạy: “7ø (hành Chánh giác là nhờ tâm không 
phóng dật, muôn pháp lành cũng từ nơi đó sanh ra”. 


XẢ SẠCH 
Hỏi: Kính thưa Thây! Biết bao giờ tâm con mới xả sạch? 


Đáp: Nếu thấu rõ đời sống con người là khổ, khổ như thật. 
Trong cõi đời này không có một vật gì là của mình, là 
mình cả. Và những vật ấy không bao giờ thường còn mãi 
mãi, luôn có sự thay đỗi vô thường từng phút giây. Vì thế, 
sáng vui, chiều khóc, chiều vui, sáng khóc. Đời sống con 
người là vậy vui ít, khổ nhiều, có gì là hạnh phúc đâu; có 
gì mà tham đắm. 


Nếu một người không biết nhàm chán những sự cám dỗ 
của cuộc đời này, để vượt ra khỏi những khổ đau của kiếp 
làm người, mà cứ mãi đắm chìm theo dục lạc của nó thì 
khó mà buông xả sạch. 


Nếu không chịu khó thường quán xét, tư duy thì không 
thể nào thấu suốt lý vô thường, khổ đau và vô ngã của vạn 
pháp trong thế gian này, thì làm sao buông xả sạch vạn 
pháp cho được. 


Nếu tâm còn ham thích, chưa ngao ngán, chán chường 
cuộc sống này, thì làm sao xả bỏ sạch được, nếu xả bỏ sạch 
không được thì cuộc đời tu hành chỉ hoài công vô ích mà 
thôi. 

Đạo Phật là đạo buông xả, có nghĩa buông xuống không 
dính mắc bất cứ một vật nào cả, còn dính mắc, dù cho một 
pháp nhỏ nhất như đầu mũi kim thì cũng chưa chấm dứt 
sanh tử, luân hồi. 


- 106 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Buông: xuống, không có nghĩa trốn tránh, tiêu cực trong 
cuộc sống, như có một sô nhà học giả hiểu Phật giáo như 
vậy, hiểu trong tỉnh thần tiêu cực, thụ động. Ngược lại 
Phật giáo buông xuống, nhưng có nghĩa là tích cực, năng 
nỗ làm việc để đem lại cho mình cho người có một cuộc 
sống ấm no đầy đủ, nhưng không vì vật chất mà chà đạp, 
xâu xé lên nhau để chiếm đoạt về phần mình nhiều hơn. 
Do đó buông xuống có nghĩa là không dính mắc, chứ 
không có nghĩa tiêu cực không làm việc. 


Nhàm chán không có nghĩa là chán đời. Ở đây có nghĩa là 
thấu suốt được vạn pháp không có thực thể, nên tâm 
không còn tham đắm và dính mắc nó nữa. 


Nói buông xả có nghĩa là sống một đời sống ly dục ly các 
ác pháp, khiên cho tâm mình thanh thản, an lạc và vô sự. 


Nói buông xả, là nói đến một đời sống đạo đức nhân bản - 
nhân quả, không làm khỗ mình, khô người. Một đời sống 
đức hạnh tuyệt vời mà mọi người hằng mơ ước. 


Bởi vậy con hãy có gắng xả cho thật sạch. Xả cho thật sạch 
thì tâm con được an lạc, thanh thản và vô sự. Một trạng 
thái vô cùng an ốn và lợi ích cho muôn vạn người và tẤt cả 
chúng sanh, chứ không ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi như cuộc 
sống của con người hiện nay. Con người hiện nay đang 
sống trên sự đau khỗ của muôn loài chúng sanh, nhưng vô 
tình họ nào có hay biết gì đâu. 


Con hãy cố gắng xả cho thật sạch thì sự tu tập của con 
không phí bỏ vô ích một kiếp làm người. Vì những điều 
con muôn biết, muốn hiểu, con đều sẽ hiểu biết tất cả. 
Không gian và thời gian không còn chia cắt và ngăn cách 
đối với con nữa. Rồi con sẽ hiểu: “Con người từ đâu sanh 
ra và chết đi về đâu” ? 


- 107 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Và con còn sẽ hiệu hơn nữa: “Không có con người sanh tử 
mà chỉ có sự thay đôi hợp, tan của môi trường sông theo 
định luật của nhân quả”. 


Hãy có gắng tu tập buông xả con ạ! Không uống phí công 
tu tập, không hoài công đâu con ạ! 


Buông xuống đi! Hãy buông xuống đi! 
Chớ giữ làm chỉ có ích gì. 

Ôm vào đau khổ vô cùng tận, 
Buông xuống ngay liền vạn khổ đi. 


Buông xuống đi! Hãy buông xuống đi, con sẽ thấy hạnh 
phúc vô cùng. vô tận. 


Cuộc sống của con người chỉ là một vớ tuồng trên sân 
khẩu nhân quả, có đáng gì cho chúng ta đắm mê, mà 
không buông bỏ được phải không hối con? Chỉ toàn là 
khổ đau, khổ đau vì tranh ăn; khổ đau vì danh lợi; khổ 
đau vì hơn thua, v.v... 


Cho nên đạo Phật ra đời dạy: “Con người bỏ xuống tất cả 
các ác pháp và sẽ được tất cả các thiện pháp ”. Đó là một bí 
quyết bảo vệ môi trường sống trên hành tinh này, đem lại 
cho muôn loài một đời sống công bằng và công lý. 


TÂM NHƯ ĐÁT 


Hỏi: Kính thưa Thấy! Tâm như cục đất có xả sạch được 
chưa? 

Đáp: Tâm như cục đất là tâm con đã xả sạch, chừng đó 
con chẳng cần tu tập thiền định nào cả, lúc nào con cần 
nhập định là nhập được ngay liền, không có khó khăn, 
không có mệt nhọc, không có phí sức. 


- I08- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Tâm như cục đất, đó là sự ước muốn của con. Muốn cho 
tâm không còn tham, sân, sỉ, mạn, nghỉ nữa, khi tâm 
không còn tham, sân, sỉ, mạn, nghỉ nữa là tâm hết khổ 
đau. Sự ước muốn như vậy, nếu con không cố gắng khắc 
phục tâm mình ly tham, đoạn ác pháp thì làm sao tâm 
thành đất được. 


Muốn cho tâm thành đất thì con phải tu tập Bát Chánh 
Đạo. Nói tu tập Bát Chánh Đạo là nói cách thức sống ngăn 
ác diệt ác pháp, sanh thiện tắng trưởng thiện pháp hay nói 
cách khác là sống toàn thiện. 


Muốn sống toàn thiện thì phải có Chánh kiến, Chánh kiến 
tức là thây đúng nhân quả thiện và ác, chứ không phải 
thây đúng, sai, phải, trái, tôt, xâu, v.v... 


Trong cuộc sống bất cứ một việc øì xảy đến, chúng ta đều 
phải nhìn với lòng thiện, lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả. 
Nếu chúng ta nhìn thấy bất cứ việc gì với lòng bất thiện, 
lòng không từ, không bi, không hỷ, không xả thì ác pháp 
sẽ đến với chúng ta. Và vì thế tâm chúng ta sẽ khổ đau, và 
như vậy tâm không thể thành đất được. 


Muốn tâm thành đất chúng ta phải có sự tư duy, suy nghĩ 
thiện và ác trong bất cứ một sự việc gì xảy ra, thiện thì 
chúng ta tăng trưởng để mà sống, không làm khổ mình 
khỗ người, còn ác thì chúng ta tư duy suy nghĩ quét sạch 
những pháp ác ấy ra khỏi tâm, để đem lại cho tâm một sự 
thanh thản, an lạc và vô sự. Nhờ có tu tập được như vậy 
thì cuộc sống mới có an vui, hạnh phúc. 


Muốn tâm thành đất thì chúng ta khéo léo giữ gìn tâm 
không phóng dật. Giữ gìn tâm như thê nào? 


Muốn giữ gìn tâm thì luôn lúc nào cũng phải nhớ nhắc 
tâm: “Tâm không được phóng dật, phải định vào thân đị” 


- 109 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


hay “7m định vào hơi thở đi”, hoặc “Tâm như đất lìa 
tham, sân, sỉ, mạn, nghỉ đi”. 


Trong tất cả câu pháp hướng này, tùy theo mọi người mà 
chọn lấy cho mình một câu phù hợp với đặc tướng, còn 
riêng Thầy thì câu: “Tân không được phóng dật phải định 
vào hơi thở đi”, thì rất phù hợp. Tại sao vậy? 


Tại vì cầu này có hai tác dụng: 


1- Bắt buộc tâm không được phóng dật theo ra các pháp. 
2- Bắt buộc tâm phải định vào hơi thở (định vào thân). 


Nếu tâm không phóng dật là tâm thành đất, tâm thành đất 
là tâm bât động, tâm bât động là con đã viên mãn con 
đường tu tập theo Phật giáo của mình. 


ĐỘC CƯ 


Hỏi: Kính thưa Thây, xin Thây giảng lại cho con hiểu rõ 
chô độc cư? 


Đáp: Mục đích của độc cư là giữ tâm chuyên nhất vào 
pháp hướng để tu tập, không phóng tâm ra ngoài. Người 
không giữ hạnh độc cư, thường để tâm phóng dật chạy 
theo trần cảnh bên ngoài, sanh ra trạo cử gọi là tuôn trào, 
khi tâm tuôn trào chạy đi nói chuyện đầu này, đầu kia, 
sanh ra nhiều ác pháp, khiến cho mình và người khác 
không an để tu tập, đó là đã phá hạnh độc cư, làm hại 
mình hại người. Người phá hạnh độc cư, được xem là 
người đã tu sai pháp, khiến tâm không bao giờ buông xả 
được. Họ chỉ nói buông xả, chứ thật ra tâm tham, sân, sỉ, 
mạn, nghỉ vẫn còn đầy đủ. Vì thế lòng thương, ghét, thù, 
oán, tị hiềm, V.V.. . không mắt một chút nào cả. Và cuối 
cùng họ còn hiểm độc, gian xảo, hung ác hơn những người 
chưa tu, chỉ vì họ bị ức chế tâm. 


- 110- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Đức Phật gọi tâm này là tâm phóng dật. Người tu hành 
còn để tâm phóng dật thì "không thể tu theo đạo Phật 
được, nên trở về sông đời sống thế gian, trau dồi đạo đức 
nhân quả, thì không mang nợ của đàn na thí chủ. 


Người tu hành nhập thất từ 1 tháng đến 3 tháng, rồi xả 
thất ra đi ta bà chỗ này đến chỗ kia... Sau đó rồi trở về tu 
tập lại. Nếu người nào cứ tu như vậy thì suốt đời tu hành 
cũng chẳng tới đâu, vì luôn luôn phá hạnh độc cư. 


Người sống độc cư không chịu nỗi là người không thể tu 
thiên định của đức Phật được. 


Người muốn sống độc cư được trọn vẹn thì phải giữ tâm 
trong các pháp hành thật miên mật, không được để có kẽ 
hở. 

Còn có kẽ hở thì tâm theo kế hở đó mà phóng ra, khiến 
cho chúng ta cảm thấy cô đơn vô cùng. Từ đấy tâm dễ 
sanh buồn chán và sự tu hành bắt đầu chếnh mảng, tâm 
không còn thích tu nữa. Do đó sự tu hành chỉ còn tu lấy lệ 
cho qua ngày. 


Khi sống không đúng độc cư, con bị phóng tâm chạy theo 
ngoại cảnh. Do đó con tu thiên dù bât cứ loại thiên nào, 
con cũng sẽ rơi vào tà thiên. 

Tà Thiền ở đây có nghĩa là loại thiền không làm chủ được 
sự sông chêt và không châm dứt luân hôi tái sanh. 

Bởi hạnh độc cư rất quan trọng, nếu một người tu mà 


không giữ gìn trọn vẹn hạnh này thì uống phí một đời tu, 
chẳng có kết quả øì. 


Những tu sĩ đến đây tu hành nhìn qua hạnh độc cư là biết 
người tu được hay không tu được. Ngày xưa, Đức Phật đã 
đuôi 500 vị Tỳ kheo không giữ gìn hạnh độc cư, mặc dù đó 


-lII1- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


là những đệ tử của ông Xá Lợi Phất và ông Mục Kiền 
Liên. 

Gần 20 năm Thầy đón nhận những người về đây tu tập 
chưa tìm thây một người nào giữ hạnh độc cư trọn vẹn. 


CÁI THẦY, CÁI NGHE, CÁI CẢM THỌ, CÁI TƯỞNG, 
CÁI THỨC TRI KHÔNG PHẢI LÀ CỦA CON NGƯỜI 


LỜI PHẬT DAY 


“Vậy này Bàhijya, Ngươi cần phải học tập như sau: “Trong 
cái thấy sẽ chỉ là cái thấy. Trong cái nghe sẽ chỉ là cái nghe. 
Trong cái thọ tưởng sẽ chỉ là cái thọ tưởng. Trong cải thức 
tri sẽ chỉ là cái thức trí. Do vậy, này Bàhiya, Ngươi không là 
chỗ ấy. (Tạng kinh Phật Tự Thuyết trang 298) 

CHÚ GIẢI: 


Trong kinh Đại Thừa và Thiền Tông thường cho rằng: 
Cái biết, cái thấy, cái nghe là Phật tánh, còn ở kinh này 
đức Phật lại dạy khác: “Cái biết, cái thấy, cái nghe không 
phải là Ngươi, là của Ngươi”. Sau khi ngộ được lý này, 
Bàhiya là một tu sĩ ngoại đạo đã giác ngộ được Niết Bàn 
và chứng quả A La Hán. 


Câu chuyện xảy ra trong thời đức Phật như sau: “Bà La 
Môn Bàhijya được mọi người cung kính, tôn trọng, củng 
dường... nên Ông nghĩ rằng: “Với ai là bậc A4 La Hán hay 
đang đi trên đường A La Hán, thì Ta là một trong những vị 
ấy”. Được biết những tư tưởng này, có một người thân của 
Bà La Môn Bàhiya nói: “Này Bàhia, Ngươi không phải là 
A La Hán và cũng không phải người đang đi trên con 
đường 4 La Hán. Ngươi không có đạo lộ ây. Ngươi nên đến 
yết kiến Tôn Giả Gotama bậc A4 La Hán Chánh Đẳng Giác 
thì người sẽ rõ”. 


-112- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Sau khi đến gặp Tôn Giả Gotama ba lần hỏi đạo, trong 
khi đức Phật đang đi khất thực, nên không thể giảng nói 
dài dòng được. Vì thế đức Phật chỉ thắng: “Cái biết, cái 
thấy, cái nghe không phải là ta, là của ta, là bản ngã của 
ta” Khi được đức Phật trả lời như vậy thì Bàhiya đã hiểu 
rõ con đường dẫn đến giải thoát không có gì hơn là các 
pháp trên thế gian này không có vật gì là ta, là của ta, là 
bản ngã của ta chỉ cần buông xuống biết là ngay đó chứng 
quả A La Hán. 


“Buông xuống đi! Buông xuống đi! 
Chớ giữ làm chỉ có ích gì. 

Thở ra chẳng lại còn chỉ nữa. 

Vạn sự vô thường buông xuống đi” 


Buông xuông hệt tât cả các bạn còn có cái gì, các bạn có 
biêt không? 


Buông xuống hết chỉ còn là một tâm thanh thản, an lạc và 
vô sự các bạn ạ! nơi đó là quả vị A La Hán. 


Sau khi được Phật khai ngộ xong, thì hôm ấy Bàhiya đã bị 
bò húc chết. Trong lúc bị bò húc ông không bối rối sợ hãi 
chỉ bình tỉnh siữ tâm thanh thản, an lạc và vô sư, vì lúc 
bây giò thân tâm này không phải là ông, là của ông, là bản 
ngã của ông, nên ông thanh thản, an lạc và vô sự trong 
trạng thái Ấy . (Đại Bát Niết Bàn). 

Khi đám tang Ông xong nhiều người đến hỏi Phật: “Bà La 
Môn Bàhiya chết đi về đâu”? Đức phật xác định: “Với 
thành tâm thưa hỏi pháp, với lòng tin bất diệt của Bà La 
Môn Bàhiya khi nhận ra tất cả các pháp không phải là ta, 
là của ta, là bản ngã của ta thì ông chỉ còn nhận ra trạng 
thái tâm bắt động trước các ác pháp và các cảm thọ. Nhờ 
sống trong trạng thái tâm bất động ấy. Ông đã Nhập vào 
Đại Bát Niết Bàn và chấm dứt tái sanh luân hồi. Các bạn 


-113- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


hãy đọc kỹ lưỡng lại đoạn kinh này: “Này các Tỳ kheo 
Hiền trí là Bàhiya đã hành trì tùy pháp, dúng pháp và 
không có phiền nhiễu Ta với những tranh luận về pháp. 
Này các Tỳ kheo, Bàhiya đã nhập Niết Bàn” 


Tóm lại người tu theo Phật giáo đâu phải tu mi khó khăn 
như người ta tưởng mà chỉ cần biêt buông xả cho thật 
sạch dục và ác pháp. Thì quả A La Hán ở tại đó. 


Thường trong kinh điển Phật giáo có người nghe Phật 
thuyết pháp xong liền chứng đạo. Điều này có thật hay 
không? Điều này có thật. Vì có nhiều người đã tu chứng 
quả A La Hán mà không biết cứ nghĩ rằng quả A La Hán 
là cao siêu, là tu tập khó chứng lắm, nhưng không ngờ nó 
lại ở trong tẦm tay của mọi người. Người tu hành chỉ cần 
biết buông xả từ bỏ tâm tham, sân, sỉ thì ngay đó là Niết 
Bàn, là chứng quả A La Hán. 


Trong Thanh Tịnh Đạo có một vị Thượng Tọa tu chứng 
quả A La Hán mà không biết, đến khi nhờ người thị giả 
đỡ ngồi dậy thì biết ngay đó là mình đã chứng quả A La 
Hán. 

Các bạn hãy đọc một đoạn trong Luận Thanh Tịnh Đạo số 
135 trang 74 nói về một vị trưởng lão bệnh đang nằm chờ 
chết. Tăng chúng và phật tử đến hỏi thăm Ngài tu hành có 
đắc địa vị siêu thế (A La Hán) không? Ngài bảo: “Tz 
không đắc địa vị siêu thế nào hết”. 


Khi ấy có một vị Tỳ kheo trẻ tuổi làm thị giả theo hầu Ngài 
và bảo: “Bạch Đại Đức mọi người vì tưởng Ngài đã đắc 
Niết Bàn nên mới đi hàng chục dặm đường để đến đây hỏi 
thăm Ngài, Ngài trả lời như vậy, họ sẽ vô cùng thất vọng. 
Tu hành như Ngài không lẽ chỉ chết như một phàm phu 
thường tình thì đau lòng lắm! 


sii4- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Vị trưởng lão trả lời: “Này Hiền giả vì muốn gặp đức Thế 
Tôn tương lai (Meffeyya) nên ta không nỗ lực để đắc tuệ 
giác. Vậy bây giờ Hiền giả hãy đỡ ta ngôi dậy may ra có đắc 
chăng? 


Vị Tỳ kheo liền đỡ Ngài dậy rồi đi ra. Khi vị Tỳ kheo ấy vừa 
ra khỏi, Trưởng Lão liên đặc quả A La Hán, và khảy móng 
tay ra hiệu Tăng chúng tụ lại bạch Ngài: 


- Bạch Đại Đức, Ngài đã làm một việc rất khó, là hoàn 
thành Thánh quả vào lúc lâm chung. 


- Chư Hiền việc ấy không khó. Nhưng Ta sẽ bảo cho chư 
Hiền biết là việc gì khó thật sự. Chư Hiền, từ khi xuất gia 
cho đến ngày nay, Ta không thấy có một hành vi nào Ta 
làm mà không ý thức, không có Chánh niệm kèm theo”. 


Đọc đoạn luận trên đây chúng ta nhận xét câu: “7? khỉ 
xuất gia cho đến ngày nay Ta không thấy có một hành vi 
nào, Ta làm mà không ý thức, không có chúnh niệm kèm 
theo” Đọc xong đoạn luận này chúng ta rất thấm thía cái 
khó của người tu hành theo đạo Phật không phải chỗ nhập 
Bốn Thánh Định, thực hiện Tam Minh chứng quả A La 
Hán mà ở chỗ Tính Giác Chánh Niệm. Có tỉnh giác chánh 
niệm ta mới buông xả sạch dục và ác pháp. khi buông xả 
sạch dục và ác pháp là chứng quả A La Hán, chứ không 
phải còn tu tập pháp môn nào cả. Đạo Phật thì chỉ có tu 
tập bấy nhiêu thôi. 

Vị Trưởng lão này đã trình bày cho chúng ta thấy pháp 
hành và kết quả của chánh niệm tỉnh giác. Nhưng Ngài 
không biết đó là chứng quả A La Hán nên chờ đợi đức 
Thế Tôn tương lai để xác định chỗ tu của Ngài. 


Trong khi Ngài bệnh đau đang nằm chờ chết, không ngồi 
dậy nôi, mới khởi ý nhờ vị Tỳ kheo trẻ tuôi đỡ dậy, trong 
khi mọi người đến thăm. 


-115- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Khi khởi ý muốn ngôi dậy, đó là Ngài đang sử dụng “DỤC 
NHƯ Ý TÚC” nhưng Ngài không biết. Khi được ngôi dậy 
Ngài thấy mình không còn bệnh đau yếu đuôi nữa. Ngài 
mới biết mình đã chứng quả A La Hán vô lậu. Vì vô lậu nên 
tác ý muốn ngôi dậy bệnh liền biến mất và Ngài tự tại ra đi. 


Chính chỗ này là chỗ tâm thanh thản, an lạc và vô sự là 
quả A La Hán mà có ai ngờ đâu. Khi sử dụng năng lực 
của Tứ Thần Túc thì mới biết mình chứng quả A La Hán. 
Hoặc có người chỉ thắng cho ta thì ta mới nhận ra trạng 
thái tâm thân thanh thản, an lạc và vô sự là trang thái 
chứng quả A La Hán. 

Trong thời đức Phật còn tại thế có nhiều vị Bà La Môn đã 
tu tập được tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Nhưng không 
biết đó là quả A La Hán nên khi nghe đức Phật khai ngộ 
thì họ mới nhận ra. Khi đã nhận ra mới biết mình đã 
chứng quả A La Hán. Cho nên có những đoạn kinh khi 
đức Phật giảng xong là có người chứng quả A La Hán 
ngay liền, là vì họ tu tập rất lâu mới chứng đạt được chỗ 
tâm Chánh Niệm Tĩnh Giác như vị Trưởng lão trong Luận 
Thanh Tịnh Đạo đã nói: “Wiệc chứng quả 4 La Hán không 
khó, nhưng Ta sẽ bảo cho chư Hiền biết là việc gì khó thật 
sự. Chư Hiền, từ khi Ta xuất gia cho tới ngày nay, Ta 
không thấy có một hành vi nào ta làm mà không ý thức, 
không có chánh niệm kèm theo”. 


Vị Trưởng lão tu như vậy, sống như vậy, làm sao không 
chứng quả A La Hán được. Phải không các bạn? . 

Cho nên các bạn đừng hỏi chứng quả A La Hán. Mà hãy 
hỏi các bạn có Tỉnh Giác Chánh Niệm trong từng hành 
động của các bạn chưa? 


- l116- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Quả A La Hán không khó mà khó ở chỗ Chánh Niệm 
Tỉnh Giác xin các bạn hãy lưu ý điêu này đê sự tu tập của 
các bạn có kêt quả tôt đẹp. 


NHIÉP PHỤC THÂN TÂM 
LỜI PHẬT DẠY 


“Trong khi Thế Tôn an cư trong mùa mưa, một cơn bệnh 
trầm trọng khởi lên, rất đau đớn gần như muốn chết. 
Nhưng Thế Tôn giữ tâm Chánh Niệm Tỉnh Giác, chịu đựng 
cơn đau ấy. Không một chút ta thán. Thế Tôn tự nghĩ: 
“Thật không hợp lẽ nếu ta diệt độ mà không có một lời với 
các đệ tử hầu cận Ta, không từ biệt chúng Tỳ kheo. Vậy Ta 
hãy lấy sức tình tấn, nhiếp phục cơn bệnh này, uy trì mạng 
căn và tiếp. tục sống. Và Thế Tôn với sức tỉnh tấn nhiếp 
phục bệnh ấy duy trì mạng căn. 


Rồi Thế Tôn lành bệnh. Sau khi lành bệnh không bao lâu, 
đức Phật rời khỏi...” (Kinh Trường Bộ tập I trang 582 
kinh Đại Bát Niết Bàn). 

CHÚ GIẢI: 


Đoạn kinh này xác định về thân bệnh rất rõ ràng: Thân tứ 
đại là thân nhân quả. Thân nhân quả là thân vô thường, 
thân vô thường là phải có bệnh tật và khổ đau, dù người 
đó đã tu chứng đạo như đức Phật, nhưng thân nhân quả 
phải bệnh tật như những thân nhân quả khác, chứ không 
phải người chứng đạo là thân nhân quả không có bệnh tật. 
Đó là qui luật chung nhân quả của các pháp do duyên hợp 
thành, nên có thân phải có bệnh tật, nhưng đạo Phật làm 
chủ sanh, già, bệnh, chết một cách dễ dàng, không có khó 
khăn, không có mệt nhọc. Vì thế, đối với bệnh tật đức 
Phật chỉ dùng Chánh Niệm Tỉnh Giác và tỉnh tấn tác ý 
đấy Iui bệnh tật ra khỏi thân Tứ Đại. 


-117- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Đọc đoạn kinh trên đây chúng ta thấy rất rõ ràng: “7rong 
khi ThỄ Tôn an cư trong mùa mưa, một cơn bệnh trầm 
trọng khởi lên, rất đau đớn, gần như muốn chết”. Đúng 
vậy, dù tu hành có chứng đạo nhưng thân tứ đại vẫn là 
thân tứ đại nên phải bệnh tật đau khổ cũng như mọi thân 
người khác. Nhưng người tu hành theo Phật giáo có pháp 
hành Định Niệm Hơi Thở, có pháp hành Tứ Niệm Xứ. Tứ 
Niệm Xứ sung mãn thì có đủ năng lực Bảy Giác Chỉ, là có 
Tứ Thần Như Ý Túc. Nhờ đó nên nhiếp phục và đấy lui 
tất cả bệnh tật không có khó khăn, không có mệt nhọc như 
trên đã nói. Cho nên người tu theo Phật giáo không đi bác 
sĩ, không nằm bệnh viện. Còn những người tu hành không 
đúng chánh pháp như các Thầy Đại Thừa và Thiền Tông 
không làm chủ được bệnh tật nên phải đi bác sĩ, nằm bệnh 
viện uống thuốc và chích thuốc. Họ đã tu hành sai pháp, 
chứ pháp môn của Phật là pháp môn làm chủ sanh, già, 
bệnh, chết rất tuyệt vời, nó giúp cho người tu hành làm 
chủ sanh tử chấm dứt luân hồi. 


Trên đây là một đoạn kinh dạy trị bệnh rất hay, cụ thể và 
rõ ràng. Đoạn kinh này chỉ có người tu chứng mới hiểu 
được nghĩa vì đó là kinh nghiệm bản thân, còn các nhà 
học giá, khi đọc đến đoạn kinh này họ đều giảng dạy lướt 
qua, chứ không thể nào hiểu được. Do không hiểu nên 
không nêu rõ ý nghĩa cách thức làm chủ bệnh. Đây các 
bạn hãy lắng nghe lời dạy này: “Nhưng Thế Tôn giữ tâm 
Chánh Niệm Tỉnh Giác chịu đựng cơn đau ấy, không một 
chút tán thản ”. 


Đọc câu kinh này, các bạn có biết rõ Phật đang trị bệnh 
của mình, như thê nào không? 
Câu kinh này lời dạy quá cô đọng, khiến cho người đọc 


đến đây không biết đức Phật dùng pháp môn nào để đối 
trị thân bệnh của mình gần như sắp chết. 


- II8- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Kính thưa các bạn! Nếu các bạn không hỏi ý nghĩa của 
đoạn kinh này thì các bạn chẳng bao giờ biết Phật dùng 
pháp môn nào để đẩy lui bệnh cả. Chúng tôi xin các bạn 
lưu ý những cụm từ. Chánh Niệm Tỉnh Giác. Chánh Niệm 
Tỉnh Giác là tên một pháp môn trong 4 pháp môn mà đức 
Phật dạy cho chúng ta đầu tiên khi mới bước chân vào đạo 
tu tập, đó là pháp môn Tứ Chánh Cần. Trong pháp môn 
Tứ Chánh Cần gồm có: 


1- Chánh Niệm Tỉnh Giác Định 

2 - Định Vô Lậu 

3 - Định Sáng Suốt 

4 - Định Niệm Hơi Thở 
Bây giờ các bạn đã hiểu rõ Chánh Niệm Tỉnh Giác là một 
pháp môn đối trị bệnh tật mà ở đây đức Phật đã dùng nó 
để trị bệnh gần chết của mình. Nhưng Chánh Niệm Tỉnh 
Giác chỉ là để chịu đựng cơn đau cũng giống như người 
ôm phao vượt biển. Như đoạn kinh trên đã dạy: “Giữ đâm 
Chánh Niệm Tính Giác chịu đựng cơn đau không một chút 
ta thán”. Cho nên khi có những cơn đau như dao cắt ruột 
thì chỉ còn có cách giữ gìn tâm Chánh Niệm Tỉnh Giác 
trên Thân Hành Niệm Nội (hơi thở) hay Thân Hành Ngoại 
(hành động tay chân) nhờ giữ tâm tỉnh giác trên thân 
hành ta mới chịu đựng được những cơn đau như ai cắt 
ruột, bứt gan. 


Đối với đạo Phật đây là phương pháp đầu tiên để chiến 
thắng giặc sanh tử, giặc bệnh tật và giặc luân hồi. Đối với 
những loại giặc này, nếu các bạn không chịu rèn luyện tu 
tập cho thuần thục, nhu nhuyến những pháp môn này thì 
rất khó cho các bạn chiến thắng chúng. 


Kính thưa các bạn! Ở đây đức Phật đã thực hiện các pháp 
môn này đê trị ngay trên thân bệnh gần chêt của mình, 
hành động ây rât rõ ràng và cụ thê nhât trong đoạn kinh 


-119- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


này. Nhờ đó lòng tin các bạn lại càng gia tăng lên bội 
phần; nhờ đó sự học tập và tu luyện lại càng siêng năng 
hơn. Lúc nào cũng lấy gương hạnh của Phật mà áp dụng 
vào cho mình; nhờ biết dùng những pháp môn này để đối 
trị những ác pháp đang tấn công ào ạt vào thân tâm; nhờ 
có những pháp môn này mà tâm các bạn mới bất động 
hoàn toàn, mới ly dục ly ác pháp được trọn vẹn. 


Kính thưa các bạn!. Như các bạn đã biết Chánh Niệm 
Tỉnh Giác trên thân hành là pháp môn để vượt qua những 
cơn đau ghê gớm, khốc liệt như dao cắt, nhưng với hành 
giả Phật giáo nhờ Chánh Niệm Tỉnh Giác nên không một 
chút rên la kêu khóc. Đó là phương pháp vượt qua cơn 
đau, chứ không phải là phương pháp trị cơn đau. Xin các 
bạn lưu ý: Nó giông như người bị sóng gió ba đào giữa 
biển chỉ còn ôm phao vượt biễn, nó giông như lỗ châu mai 
của người lính đánh trận, khi giặc bắn rát quá chỉ còn núp 
dưới lỗ châu mai để tránh đạn, chờ lúc nào thuận tiện 
nhào lên là đánh lại ngay liền. Với giặc sinh tử khôn ngoan 
vô cùng chúng đánh chúng ta nhiều mặt, nếu không kịp 
phát hiện ra là chúng ta bị thua trận ngay liền. Vậy đánh 
lại ngay liền là đánh bằng pháp môn nào? 


Chúng ta hãy đọc đoạn kinh thứ hai để xem đức Phật 
dùng pháp môn 8ì để nhiếp phục cơn đau và duy trì mạng 
căn để tiếp tục sông. 


Đây, chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Thế Tôn tự 
nghĩ: “Thật không hợp lẽ nếu Ta diệt độ mà không có một 
lời với các đệ tử hầu cận Ta, không từ biệt chúng Tỳ kheo. 
Vậy Ta hãy lấy sức tỉnh tấn, nhiếp phục cơn bệnh này, duy 
trì mạng căn và tiếp tục sống”. 


Kính thưa các bạn! Các bạn hãy lưu ý những cụm từ dưới 
đây, đó là những cụm từ cần phải hiểu nghĩa rõ ràng: 


- 120- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


“Hãy lấy sức tỉnh tấn 
Nhiếp phục cơn bệnh này 
Duy trì mạng căn và tiếp tục sống. ” 


Cụm từ thứ nhất có nghĩa là hãy lấy sức tỉnh tấn, tức là 
phải siêng năng ôm pháp môn cho thật chặt, không được 
lơi lỏng. Như người ôm phao vượt biên. 


Ví dụ: Khi thân bị bệnh đau bất cứ chỗ nào, nặng nhẹ mặc 
kệ chúng ta hãy có găng dựng thân ngồi kiết già sừng sững 
đừng nên nắm, rồi nhiếp tâm thanh thản, an lạc và vô sự, 
khi tâm thanh thản, an lạc và vô sự thì tâm định trên hơi 
thở ra hơi thở vào một cách nhẹ nhàng rõ ràng và cụ thể. 
Khi biết tâm đã định trên hơi thở như vậy thì chúng ta tác 
ý nhắc: “Thọ là vô thường cái đau bệnh này phải đi khỏi 
nơi thân tâm ta” (Nhất là phải chỉ rõ bệnh gì? Bệnh ở 
đâu?) Khi tác ý xong câu này thì tiếp tục tác ý câu thứ hai: 
“An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi 
biết tôi thở ra”. Khi tác ý xong thì cứ bám cho chặt trong 
hơi thở vô, hơi thở ra, ý thức chỉ biết hơi thở vô ra đều 
đặn, đừng lưu ý đến bệnh đau, thỉnh thoảng lại tác ý: 
“Thọ là vô thường cái thân bệnh này hãy đi! Đi Đi cho 
khỏi thân fa”. Trên đây là phần nhiếp phục cơn bệnh đau 
mà trong kinh chỉ nói văn tắt, khiến cho mọi người khó 
hiểu vì lời dạy quá cô đọng: “Ta hãy lấy sức tỉnh tấn nhiếp 
phục cơn bệnh này” đọc đến đây không ai biết pháp trị 
bệnh của đức Phật như thế nào? Nếu chúng tôi không giải 
thích thì các bạn không bao giờ hiểu rõ nghĩa lý của đoạn 
kinh này thì muôn đời đoạn kinh này vẫn khép kín mà các 
nhà học giả không bao giờ khám phá ra được. Phải không 
các bạn? Đó là pháp môn như lý tác ý và pháp môn Đỉnh 
Niệm Hơi Thở. 

Cụm từ thứ ba là duy trì mạng căn và tiếp tục sống, lời 
dạy này cũng làm mọi người không thể hiểu. 


-121- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Thưa các bạn! Khi duy trì mạng căn và tiếp tục sống thì 
chúng ta phải tu tập pháp môn gì đây? Đó là pháp môn 
Tứ Niệm Xứ các bạn ạ! Pháp môn Tứ Niệm Xứ còn gọi là 
pháp môn quét tâm. Đây các bạn hãy lắng nghe pháp môn 
quét tâm: 


1- “Trên thân quán thân để khắc phục tham ưu. 
2- Trên thọ quán thọ để khắc phục tham ưu. 

3- Trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu. 

4- Trên pháp quán pháp để khắc phục tham ưu °. 


Bốn pháp môn Tứ Niệm Xứ này chúng ta phải tu tập như 
thê nào? 


Kính thưa các bạn! Muốn trả lời câu hồi này, xin các bạn 
hãy trả lời cầu hỏi của chúng tôi. Khi thân tâm các bạn 
không có chướng ngại pháp thì trạng thái ấy là gì? Các 
bạn không trả lời được chúng tôi xin trả lời thay. Đó là 
trạng thái tâm thanh thắn, an lạc và vô sự. Các bạn có 
nhận ra trạng thái này chưa? Nếu chưa thì các bạn hãy 
ngồi vên lặng rồi quan sát thân, thọ, tâm, pháp thì chỉ 
trong phút giây các bạn sẽ nhận ngay liền. Nếu các bạn đã 
nhận ra thì đó là trạng thái của tâm Tứ Niệm Xứ. Khi có 
một niệm ác tác động vào thân tâm của các bạn thì các 
bạn quan sát thấy ngay liền. Lúc bấy giờ các bạn dùng cây 
chỗi thần pháp môn như lý tác ý mà quét niệm ác đó ra 
liền, như đoạn kinh trên đức Phật giữ tâm Chánh Niệm 
Tỉnh Giác, chịu đựng cơn đau ấy, không rên la một chút 
xíu nào cả. Từ bất động tâm ấy rồi siêng năng dùng pháp 
như lý tác ý quét bệnh ra như trên đã dạy. Cuối cùng đây 
lui được bệnh thì thân tâm trở về trạng thái thanh thản, 
an lạc và vô sự. 


Thưa các bạn! Trạng thái tâm thanh thắn, an lạc và vô sự 
trong đó còn có tâm tham, sân, sỉ hay những sự phiền 
muộn khổ đau nữa không? Nếu có khổ đau, có phiền não, 


- 122- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


còn tham, sân, sỉ thì làm sao gọi là tâm thanh thản, an lạc 
và vô sự được. Phải không các bạn? 


Người đời vì tâm còn tham, sân, sỉ dễ sanh ra phiền muộn, 
khổ đau nên tuổi thọ giảm lần, vì thế nên không duy trì 
mạng căn được và không thể tiếp tục sống lâu được. k HAY 
nên đoạn kinh này dạy “Duy frì mạng căn tiếp tục sống”. 
Tức là đức Phật đang giữ gìn tâm thanh thản, an lạc và vô 
sự, đó là phương pháp duy trì mạng căn và tiếp tục sống 
trường thọ. 


Kính thưa các bạn! Phật pháp không dối người chỉ có con 
người không chịu tu tập nên không làm chủ sự khổ đau 
của kiếp người mà thôi. Bài kinh Đại Bát Niết Bàn đã xác 
định rõ ràng Pháp môn nào đây Iui bệnh tật và pháp môn 
nào duy trì mạng căn sống lâu muôn tuổi như trên đã chú 
thích. Đây là những lời Phật dạy chứ không phải chúng tôi 
tự kiến giải theo kiểu Đại Thừa. Xin các bạn tư duy cho kỹ 
đừng vội bảo rằng chúng tôi đúng mà cũng đừng vội bảo 
rằng chúng tôi sai. Vì những lời dạy này sẽ được áp dụng 
vào đời sống của mọi người. Và những kết quả đối trị 
được những bệnh tật của cơ thể, thì đó sẽ là câu trả lời 
đúng, sai. 


Đây là một bài kinh rất sống động, chính lấy thân Phật 
làm một thí điểm để áp dụng các pháp mà đức Phật đã 
dạy chúng ta. Như vậy rõ ràng đức Phật do từ các pháp 
môn này mà làm chủ sự sống chết, bệnh tật thì chúng ta 
cũng ngay từ trên các pháp môn này mà tu tập thì cũng 
làm chủ được sự sống chết, bệnh tật và kéo dài tuổi thọ, 
muốn sống muốn chết tự tại như Phật ngày xưa. 

Một bài pháp có giá trị lợi ích rất lớn cho loài người. Xin 
các bạn hãy lưu ý và đặt trọn lòng tin nơi pháp bảo này để 
mang lại lợi ích cho mình cho người, nhờ đó Phật pháp sẽ 
sáng chói huy hoàng mãi mãi muôn đời. 


- 123- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


BÓN THÀN TÚC. 
LỜI PHẬT DAY 


“Này 4 nanda, những ai đã tu Bắn Thân Tú Úc, fw tập nhiều 
lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu 
luyện, thiện xảo, thời nếu muốn, người ấy có thÊ sống một 
kiếp hay phần kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã tu 
bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc 
chắn, thật bền vững, điêu luyện thiện xảo, này Ananda, nếu 
muốn Như Lai có thể sống đến một kiếp hay phân kiếp còn 
lại. (Kinh Trường Bộ tập I trang 586 kinh Đại Bát Niết 
Bàn) 

CHÚ GIẢI: 

Nói đến Bốn Thần Túc tức là nói đến Tứ Như Ý Túc. Nói 
đến Tứ Như Ý Túc là nói đến năng lực siêu việt, phi phàm. 
Lấy Tứ Như Ý Túc đức Phật đã xác định. Sự kéo dài 
mạng căn của mình từ một kiếp hay một phần kiếp còn 
lại. 


Thưa các bạn! Theo chúng tôi thiết nghĩ khả năng ấy phải 
lưu xuất từ tâm ly dục ly ác pháp; từ một tâm thanh tịnh 
hoàn toàn; từ một tâm bắt động trước ác pháp và các cảm 
thọ. Ngay từ khi tâm bắt động thanh thản, an lạc và vô sự 
là đã kéo dài tuổi thọ, chứ không phải đợi tới lúc gần chết 
mới kéo dài mạng căn. Người biết sông thanh thản, an lạc 
và vô sự là người đã kéo dài tuổi thọ, chỉ khi nào họ muốn 
chết là họ đã sử dụng Tứ Thần Túc để tịnh chỉ hơi thở 
nhập Tứ Thánh Định và xuất ra khỏi trạng thái Tứ Thánh 
Tịnh vào Niết Bàn thì họ mới bỏ thân tứ đại này. 


Sự sống chết của một người tu tập có Bốn Thần Túc thì 
đôi với họ không còn khó khăn, khi muôn sông chêt không 
có mệt nhọc, không có phí sức. Sự sông chêt của một 


312/4- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


người tu tập có Bốn Thần Túc thì đối với họ như lấy đồ 
vật trong túi áo, như lật trở một bàn tay. 


Người ta cho rằng: Bốn Thần Túc là thần thông của Phật 
giáo, lời nói này không sai, nhưng không đúng với tỉnh 
thần Phật giáo. Vì Phật giáo không có dạy tu tập thần 
thông mà chỉ dạy cho mọi người tu tập ly dục ly ác pháp, 
diệt ngã xả tâm, làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt 
tái sanh luân hồi. Cho nên Phật giáo không dạy chúng ta 
tu tập để có thần thông như ngoại đạo (Mật Tông, Lão 
giáo, Tiên đạo, Thiền tông, Yoga, Khí công, Nhân điện 
V.V...). 


Khi mới bắt đầu tu tập thì đạo Phật chỉ dạy chúng ta sống 
giới luật đức hạnh làm Người, làm Thánh tức là ngăn ác 
diệt ác pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp, đó cũng 
chính là sống đạo đức nhân bản - nhân quả không làm 
khổ mình, khổ người và khỗ cả hai. Cho nên mục đích của 
đạo Phật là muốn đem lại sự sống bình an và an vui trên 
hành tỉnh này. Vì thế, đạo Phật là đạo đức của mọi người, 
nó không riêng cho giai cấp nào, tôn giáo nào, có tôn giáo 
hay không có tôn giáo không quan trọng, nếu là con người 
đều phải sống có đạo đức. Vì sống có đạo đức là sống cho 
mình, cho người. Còn Bốn Thần Túc chỉ là vấn đề phụ. vì 
tâm bắt động trước các ác pháp và các cảm thọ tức là tâm 
thanh tịnh hoàn toàn không còn có tham, sân, sỉ thì Bốn 
Thần Túc xuất hiện một cách tự nhiên. Nói như vậy không 
có nghĩa là Phật giáo không có pháp môn tu tập có thần 
thông. 

Kính thưa các bạn! Đạo Phật có một pháp môn tu tập có 
Tứ Thần Túc nhưng không cần niệm thần chú như Mật 
tông, không cần khỗ công tập luyện như Yoga, đó là pháp 
môn Thân Hành Niệm. 


- 125- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Đạo Phật không tham sống, Sợ chết, không mong cầu có 
thần thông pháp thuật và cũng không: mong cầu sống 
trường sinh bất tử, vì đạo Phật có đôi mắt nhìn thấu suốt 
các pháp đều do duyên hợp, không có một pháp nào 
thường còn, bất di bất dịch, vĩnh viễn, chỉ là vô thường, 
thường mang lại sự khổ đau cho loài người. Vì thế, đoạn 
kinh trên đây nói đến năng lực kéo dài mạng căn, sống để 
làm lợi ích cho mọi người, nhưng khi đã làm xong đối với 
loài người thì tự tại ra đi chứ không luyến tiếc một vật gì 
trên thế gian này. Chúng ta hãy nghe đức Phật dạy: “Wày 
ác Ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào bốn giới đệ tử của Ta Tỳ 
kheo Tăng, Tỳ kheo NI cư sĩ nam và cw sĩ nữ, chưa trở 
thành những đệ tử chân chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn 
sàng, đa văn, duy trì Chúnh pháp, thành tựu Chúnh pháp và 
tùy pháp, sống chân chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi 
học hỏi giáo lý chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, 
xác định, khai mình, phân tích và giải thích rõ ràng Chánh 
pháp, khi có tà đạo khởi lên, chưa có thể chất vấn và hàng 
phục một cách khéo léo, chưa có thể truyền bá Chánh pháp 
thân diệu ”. 


Các bạn có nghe những lời dạy trên đây không? Đó là lời 
tuyên bố của đức Phật: khi nào các đệ tử của Ngài tu tập 
chứng đạo thì Ngài mới nhập Niết Bàn (diệt độ) còn nếu 
các đệ tử của Ngài tu tập chưa xong thì Ngài phải kéo dài 
tuổi thọ một phần kiếp còn lại hay một kiếp, chứ Ngài 
không bỏ các đệ tử của mình bơ vơ. Đó là tâm nguyện của 
một bậc vĩ nhân, lấy con người làm cuộc sống của mình, 
lấy sự sống của mình làm sự sông của mọi người thật là 
cao quí thay! Một vĩ nhân của loài người. 


Tóm lại, một người tu theo Phật giáo có đầy đủ đức hạnh 
và thần lực mà không có một tôn giáo hơn được. Đạo đức 
của đạo Phật “Không làm khổ mình, khổ người và khổ cả 
hai” thì trên đời này không có đạo đức nào hơn được. 


- 126 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Phải không các bạn? Còn về thần thông “TỨ THẢN TÚC” 
thì không có một tôn giáo sánh kịp. Có đúng như vậy 
không các bạn? 


Các bạn nên biết thần thông của đạo Phật như vậy, nhưng 
đạo Phật xem thường, vị Tỳ kheo nào thị hiện thần thông 
không đúng cách sẽ bị Phật quớ trách và bắt buộc phải ấn 
bóng. Chỉ có một điều mà đức Phật chú trọng nhất, đó là 
giới luật mà những đệ tử Phật phải nghiêm chỉnh, không 
hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, nếu vi phạm giới luật thì 
Ngài không chấp nhận. Đệ tử của ông Xá Lợi Phất và ông 
Mục Kiền Liên không giữ giới hạnh độc cư, làm ồn náo 
Ngài ra lệnh đuổi 500 vị Tỳ kheo. Như vậy các bạn đủ biết 
lấy đức hạnh làm cuộc sống của tu sĩ. Ai vi phạm thì bị 
đuổi. 

Cho nên thần thông đối với đạo Phật không quan trọng 
mà đạo Phật quan trọng ở chỗ tâm bất động trước các 
pháp ác và các cảm thọ, tức là quan trọng ở chỗ tâm các 
bạn ly dục ly ác pháp; ở chỗ tâm hết tham, sân, sỉ. 

Muốn hết tham, sân, sỉ thì pháp môn Tứ Niệm Xứ các bạn 
nên chuyên cần tu tập chỉ có 7 ngày, 7 tháng, 7 năm là các 


bạn viên mãn sự tu tập của mình. Hãy cô găng lên các bạn 
ạ! Đức Phật đang chờ đợi các bạn đấy! 


KHÔNG TÁNH 
LỜI PHẬT DAY 


“Thật vậy, này Ananda, điều ông đã nghe là nghe đúng, thọ 
trì dung. thuở xưa và nay. Này Ananda, Ta nhờ an trú 
không, nên nay an trú rất nhiều . (Kinh Trung Bộ tập II 
trang 292 kinh Tiểu Không) 


- 127- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


CHÚ GIẢI: 


Kính thưa các bạn! Đọc đoạn kinh trên đây các bạn cần 
phải hiểu hai từ Không Tánh. Vậy Không Tánh nghĩa là 
øì? 

Từ xưa đến nay chúng ta thường chịu ảnh hưởng nghĩa lý 
của Đại Thừa về tánh không. Tánh không của Đại Thừa 
có nghĩa Chân Không diệu hữu, Trí Tuệ Bát Nhã “Sắc fức 
thị không, không tức thị sắc”. 


Cho nên khi gặp không tánh của Nguyên Thủy thì mấy ai 
dám hiểu nghĩa khác. Do nhân duyên này chúng tôi sẽ 
giảng bài kinh Tiểu Không để các bạn hiểu đúng nghĩa 
của Phật dạy, không còn bị ảnh hướng tư tưởng, tưởng 
giải của các Tổ Đại Thừa nữa. 

Khởi duyên của bài kinh này là do ông A Nan hỏi Phật: 
“Bạch Thế Tôn con được nghe trước mặt Thế Tôn, con 
được ghỉ nhớ trước mặt Thế Tôn”. “Này A Nan, Ta nhờ an 
trú không, nên nay an trú rất nhiều, phải chăng bạch Thế 
Tôn điều con đã nghe là đúng, ghỉ nhớ đúng, tác ý đúng, 
thọ trì dụng”. 


Lúc bấy giờ đức Phật trả lời ông A Nan mà chúng ta giảng 
bài kinh này làm tiêu đề cho bài pháp hôm nay. 

Chúng tôi xin nhắc lại đoạn kinh này một lần nữa để các 
bạn lưu ý. “Thật vậy, này A nan, điều ông đã nghe là nghe 
đúng, tác ý đúng, thọ trì dùng, thuở xưa và nay, này A Nan 
Ta nhờ an trú không, nên nay an trú rất nhiều”. Trong câu 
này chúng ta phải hiểu xưa kia trong lúc đang tu tập đức 
Phật cũng nhờ an trú trong không này, đến nay thành tựu 
được chánh pháp, tức là đức Phật đã chứng đạo, nhưng 
vẫn an trú thường xuyên rất nhiều trong không â Ấy. 


Đấy là ý nghĩa của đoạn kinh này. Nhưng cái khó hiểu là ở 
không tánh này. Vậy không tánh này là gì? 


- 128- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Trong kinh Tiểu Không đức Phật đã đưa ra nhiều ví dụ để 
mọi người dễ hiểu, nhưng trước khi giải thích những ví dụ 
này chúng tôi xin các bạn lưu ý và phải hiểu cho rõ ràng 
mục đích của đạo Phật. Vậy mục đích của đạo Phật là gì? 
Theo trong kinh sách Nguyên Thủy thì chân lý thứ ba là 
mục đích của đạo Phật. Một mục đích mà người tu tập 
nào cũng cần phải đạt cho bằng được. Mục đích đó là 
«Diệt đế”, Diệt để là một trang thái diệt hết nguyên nhân 
sinh ra mọi thứ khô đau, cho nên khi nào chúng ta tu tập 
đoạn diệt hết tâm dục tức là diệt hết lòng ham muốn. diệt 
hết lòng tham muốn tức là tâm bất động. Tâm bất động 
trước các ác pháp và các cảm thọ tức là vô tướng tâm 
đỉnh. Trong vô tướng tâm định không có dục lậu, hữu lậu 
và vô minh lậu. Do ba lậu hoặc này không có nên gọi là vô 
tướng tâm định. Vô tướng tâm định tức là tâm không 
phóng dật. Cho nên đức Phật dạy: “Ta hành Chánh giác 
là nhờ tâm không phóng dật” Tầm không phóng dật tức là 
tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Tâm thanh thản, an lạc 
và vô sự tức là tâm không động hay gọi “không tánh”. 
Không tánh tức là tâm bất động trước các ác pháp và các 
cảm thọ, chứ không phải không tánh là “7ánh không” Các 
bạn đừng hiểu lầm như các Tổ. Ở đây Phật không nói 
Tánh không như trong kinh Đại Bát Nhã của Đại Thừa. 
Trong đoạn kinh trên đây đức phật đã dạy: “7háí vậy, này 
A Nan, điều ông đã nghe là nghe đúng, ghỉ nhớ đúng, tác ý 
đúng thọ trì dụng. thuở xưa và nay. Này A nan, Ta nhờ an 
trú không, nên nay an trú rất nhiều” An trú “KHÔNG” của 
Phật giáo không có nghĩa là Tánh không, Chân không, Trí 
Tuệ Bát Nhã Ba La Mật, chữ KHÔNG có nghĩa không 
chướng ngại pháp, tức là không có dục lậu, hữu lậu và vô 
minh lậu. 


Dó đó chữ KHÔNG TÁNH phải hiểu nghĩa đúng đắn theo Tứ 
Diệu Đê, chứ không thê hiệu nghĩa theo kiêu Đại Thừa và 


- 129- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Thiền Tông. Không tánh là tánh không, là Phật tánh là 
sai. 


Vậy các bạn hãy lắng nghe đức Phật định nghĩa chữ 
không tánh: “Ví như lầu đài Lộc Mẫu này không có voi, bò 
ngựa, ngựa cái, không có vàng và bạc, không có đàn bà, 
đàn ông tụ hội, và chỉ có một cải không phải không, tức là 
sự nhất trí do duyên chúng Tỳ kheo; cũng vậy, này A Nan, 
Tỳ kheo không tác ý thôn tưởng, không tác ý nhân tưởng, 
chỉ tác ý sự nhất trí, do duyên lâm tưởng. Tâm vị ấy được 
thích thú, hân hoan, an trú hướng đến lâm tưởng. Vị ấy tuệ 
trì như sau: “cái ưu phiền do duyên thôn tưởng không có 
mặt ở đây; các ưu phiền do duyên nhân tưởng không có mặt 
ở đây. Và chỉ có một ưu phiền này, tức là sự nhất trí do 
duyên lâm tưởng” Vị ấy tuệ tri: “Loại tưởng này không có 
thôn tưởng” Vị ấy tuệ tri: “Loại tưởng này không có nhân 
tưởng. Và chỉ có một cái HỘP không phải không, tức là sự 
nhất trí do duyên lâm tưởng” Và cái gì không có mặt ở đây, 
vị ấy xem cái ấy là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở 
đây vị ấy tuệ tri: “Cái kia có, cái này có”. Như vậy, này 
Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật có không điên 
đảo, sự thật là hoàn toàn thanh tịnh, không tảnh”. 


Đọc đoạn kinh này các bạn có hiểu không? Chúng tôi xin 
trích ra từng đoạn ngắn, ở lầu đài Lộc Mẫu này không có 
voi, bò ngựa, ngựa cái, không có vàng và bạc, không có 
đàn ông đàn bà tụ hội, ý đoạn kinh này đức Phật muốn 
nói gì? Đức Phật nói trong lầu đài Lộc Mẫu này nếu có voi 
bò ngựa cái, vàng bạc, đàn ông, đàn bà tụ hội thì không 
vên lặng, gây ra ôn náo và chướng ngại khiến tâm bất an, 
còn nêu không có những loại vặt này thì cảnh xung quanh 
lầu Lộc Mẫu này sẽ yên lặng không: gây ồn náo và chướng 
ngại khiến tâm được yên lặng và bất động, nên Phật dạy: 

“chỉ có một cái không phải không” cái không phải không 
này là cái có mà không làm chướng ngại tâm cho nên 


- 130 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


không có voi, bò, ngựa, ngựa cái, vàng bạc, đàn ông đàn 
bà tụ hội thì trong lầu đài Lộc Mẫu này yên lặng bắt động. 
Có đúng như vậy không các bạn? Như vậy không tánh là 
chỗ bất đông tâm. chứ không phải là tánh không. 

Các bạn hãy lắng nghe đoạn kinh tiếp: “Này Ananda, Tỳ 
kheo không tác ý thôn tưởng, không tác ý nhân tưởng, chỉ 
tác ý sự nhất trí do duyên lâm tưởng. Tâm của vị ấy được 
thích thú hân hoan, an trú hướng đến lâm tưởng, vị ấy tuệ 
trì như sau: Cái u phiền do duyên thôn tưởng không có 
mặt ở đây; cái ưu phiền do duyên nhân tưởng không có mặt 
ở đây, và chỉ có một ưu phiền này tức là sự nhất trí do 
duyên lâm tưởng”. 


Đoạn kinh này xác định không tánh theo từng đối tượng 
của lầu đài Lộc Mẫu, ở đây đức Phật nêu đối tượng thứ 
nhất không tánh của lầu đài Lộc Mẫu là không có voi, 
ngựa, ngựa cái, không có vàng bạc, không có đàn ông, đàn 
bà v.v...mà đức Phật gọi chung danh từ này là thôn 
tưởng, là nhân tưởng. Thôn tưởng có nghĩa là voi, bò ngựa 
cái, vàng bạc, còn nhân tưởng là đàn bà, đàn ông v.v... 


Nếu có những vật này ở trong lầu Lộc Mẫu thì làm sao gọi 
là không động được. Phải không các bạn? Nếu có vật này 
thì sẽ làm động tâm chúng ta vì chúng là chướng ngại của 
tâm. Cho nên đức Phật bảo: “Cái ưu phiền do duyên thôn 
tưởng và nhân tưởng không có mặt ở đây, và này Ananda 
cái này đối với vị Ấy là thật có như vậy không điên đảo, sự 
thật hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. 

Đến đây các bạn đã hiểu không tánh rồi chứ. Không tánh 
chỉ là tâm bất đông, nhưng bắt động đối với thôn tưởng và 
nhân tưởng chứ không phải bất động hết các pháp, vì thê 
chỉ còn có một ưu phiền này tức là sự nhất trí do duyên 
lâm tưởng. 


-131- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Vậy lâm tưởng nghĩa là gì? 


Lâm tưởng là rừng cây chung quanh lầu đài Lộc Mẫu, vì 
có rừng cây nên còn có những chướng ngại trong tâm. 
Cho nên đoạn kinh dạy: “Chỉ còn có một u phiền này tức 
là sự nhất trí do duyên lâm tưởng”. 


Như vậy không tánh không có nghĩa là không có, mà cũng 
không có nghĩa là chân không, tánh không v.v... như nghĩa 
của các nhà Đại Thừa. 


Không tánh có nghĩa là không có dục lậu, hữu lậu, vô 
mỉnh lậu. chứ không phải tánh không của trí tuê Bát Nhã. 
Ở đây, nêu các bạn không hiểu rõ mục đích của đạo Phật 
là chỗ bát động tâm trước ác ác pháp và các cảm thọ, nếu 
các bạn hiểu khác nghĩa bất động này, là các bạn đã hiểu 
sai lệch bài kinh trên đây. 

Đức Phật dạy: “Thuở xưa và nay, này 4 nanda Ta nhờ an 
trú không, nên nay an trú rất nhiều.” Thuở xưa có nghĩa là 
lúc mới bắt đầu tu tập đức Phật cũng phải tu tập an trú 
chỗ bất động tâm này. Đến nay khi tu tập đã xong đức 
Phật cũng bảo: “Nên nay an trú rất nhiều” An trú rất 
nhiều tức là luôn luôn đức Phật sống với tâm bắt động khi 
đã tu chứng đạo. 


Vậy chúng ta hãy nghe tiếp Phật dạy: “Cững vậy, này 
Ananda, Tỳ kheo không tác ý đối với tất cả những vật gì 
trên đất này, đất khô, vùng lây, sông và vùng lây, các cây có 
thân và có gai, núi và đất bằng, vị ấy tác ý sự nhất trí do 
duyên địa tưởng. Tâm vị ấy được thích thú, hân hoan an 
trú, hướng đến địa tưởng vị ấy tuệ trì như sau: “Các tu 
phiền do duyên nhân tưởng không có mặt ở đây, các ưu 
phiền do duyên lâm tưởng không có mặt ở đây. Và chỉ có 
một u phiền này, tức là sự nhất trí do duyên địa tưởng, vị 
ấy tuệ trì như sau: Loại tưởng này không có nhân tưởng, vị 


- 132- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


ấy tuệ tri, loại trởng này không có lâm tưởng và chỉ có một 
cải két không phải không, tức là sự nhất trí do duyên địa 
tưởng” và cái gì không có mặt ở đây vị ấy xem cái ấy là 
không có, nhưng đối với cái còn lại, ở đây vị ấy tuệ tri: “Cái 
kia có, cái này có. Này Ananda, cái này đối với vị ấy là như 
vậy, thật có không điên đảo, sự thật hiện hoàn toàn thanh 
tịnh, không tánh”. 


Đoạn kinh trên chỉ còn lâm tưởng là chướng ngại làm cho 
tâm ưu phiền nhưng lại xả bỏ thôn tưởng, nhân tưởng và 
lâm tưởng nên tâm bất động được các đối tượng này, 
nhưng lại bị chướng ngại địa tưởng. 


Trên đây là một pháp môn loại trừ các lậu hoặc, các 
chướng ngại pháp và làm cho tâm bât động. 


Điều ở đây các bạn nên lưu ý: “Đó là những loại tưởng 
được loại trừ lần lượt: 


Đầu tiên loại trừ tưởng trong ngôi lầu đài Lộc Mẫu này là 
thôn tưởng và nhân tưởng. 


Loại trừ lần thứ hai là lâm tưởng. 

Loại trừ lần thứ ba là điạ tưởng. 

Loại trừ lần thứ tư là không vô biên xứ tưởng. 

Loại trừ lần thứ năm là thức vô biên xứ tưởng. 

Loại trừ lần thứ sáu là vô sở hữu tưởng. 

Loại trừ lần thứ bảy là phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng. 


Như vậy tất cả những loại tưởng này đã được loại trừ. Khi 
loại trừ xong các loại tưởng thì còn lại một cái đó là vô 
tướng tâm định. “Này Ananda, vị Tỳ kheo không tác ý Vô 
sở hữu xứ tưởng, không tác ý Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
tưởng, tác ý sự nhất trí do duyên vô tướng tâm định”. 


-133- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Bây giờ các bạn đã hiểu rõ không tánh là vô tướng tâm 
định tức là tâm không có dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. 
Tâm không có dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu là tâm bất 
đông. Đó là mục đích của đạo Phật do ly dục ly ác pháp, 
chứ không phải Tánh Không, Chân Không Diệu Hữu, Trí 
Tuệ Bát Nhã. Kinh Tiểu Không ở đây không có những 
nghĩa đó xin các bạn chớ hiểu lâm, làm lệch ý nghĩa của 
Phật pháp. 


Khi tâm bất động như trên đã nói thì không có dục lậu, 
hữu lậu, vô minh lậu thì tâm được giải thoát hoàn toàn, 
nên người ở trạng thái tâm bất động này liền hiểu rất rõ: 
“Sanh đã tận Phạm hạnh đã thành, những việc làm nên 
làm đã làm, không còn phải trở lại trạng thái này nữa”. Vô 
tướng tâm định này thật hữu vị, do tâm tự tạo nên. Phàm 
cái gì thuộc hữu vì do tâm tự tạo cái ấy là vô thường, chịu 
sự đoạn diệt. ” 


Đọc đến đoạn kinh này các bạn thấy đức Phật đã xác định 
rất rõ vô tướng tâm định vẫn là pháp hữu vi do tâm tư (ý 
thức) tạo nên cái ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Như 
vậy làm sao các bạn hiểu nó là Chân Không diệu hữu, Trí 
Tuê Bát Nhã, Tánh Không. Những từ này trong kinh sách 
Đại Thừa chỉ cho Phật tánh là một pháp vô vỉ thường 
hằng bất biến. Nhưng ở kinh Tiểu Không này dạy không 
tánh là pháp hữu vi vô thường chịu sự đoạn diệt. Cho nên 
kinh sách các bạn phải hiểu đúng nghĩa, đừng hiểu sai, vì 
chính hiểu sai mà các Tổ mới kiến giải, tưởng giải sinh ra 
kinh Đại Bát Nhã, mới có Chân Không Diệu Hữu, Bát Nhã 
Tâm Kinh. Tất cả những điều này chỉ là một ảo tưởng của 
kinh sách Đại Thừa, còn kinh Tiểu Không thì không có 
nghĩa đó. Không có nghĩa đó rất rõ ràng vì vô tướng tâm 
định, không tánh là một pháp hữu vi vô thường, chịu sự 
đoạn diệt. 


s134- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Xin các bạn lắng nghe đoạn kế của kinh Tiểu Không này: 
“Này Ananda, phàm có những Sa Môn hay Bà La Môn nào 
trong quá khứ sau khi chứng đạt, đã an trú cứu cánh vô 
tướng thanh tịnh không tánh, tất cả các vị ấy sau khi chứng 
đạt đều chỉ an trú cứu cánh vô tướng thanh tịnh không tánh 
này”. 

“Này Ananda, phàm có những Sa Môn hay Bà La Môn nào 
trong tương lai, sau khi chứng đạt sẽ an trú cứu cánh vô 
thượng thanh tịnh không tánh, tất cả các vị ấy sau khi 
chứng đạt, sẽ an trú cứu cảnh vô thượng thanh tịnh không 
tảnh này”. 

“Này Ananda phàm có những Sa Môn hay Bà La Môn nào 
trong hiện tại sau khi chứng đạt và an trú cứu cánh vô 
thượng thanh tịnh không tánh này, do vậy, này nanda. 
Sau khi chứng đạt Ta sẽ an trú cứu cánh vô thượng thanh 
tịnh không tánh”. 


Đoạn kinh trên đây đức Phật đã xác định rõ ràng và cụ 
thể. Người đang tu tập phải tu tập cho đạt được và an trú 
bất động tâm này. Người đã tu tập xong thì luôn luôn an 
trú bất động tâm này. Người sẽ tu tập là phải hướng đến 
an trú bất động tâm này. Và đức Phật đã tu tập xong Ngài 
cũng đang an trú bất đông tâm này. 

Tóm lại không tánh tức là tâm bất động. Tâm bắt động là 
tâm ly dục ly ác pháp, đó là cứu cánh của Phật giáo, ngoài 
ra tất cả các pháp khác là tôn giáo ngoại đạo. 


HÀNH PHÁP TỨ NIỆM XỨ. 
LỜI PHẬT DẠY 
“Này Ananda, nếu Tỳ kheo an trú trong an trú này (bất 
động tâm) tâm vị đy hướng đên đi kinh hành, vị áy đi kinh 


- 135- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


hành và nghĩ rằng: “Trong khi ta đang đi kinh hành, thời 
tham và ưu, các ác bất thiện pháp không chảy vào”. Ở đây 
vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, nếu Tỳ kheo an 
trú trong an trú này. Tâm vị ấy hướng đến đứng lại, vị ấy 
đứng lại và nghĩ rằng: “Trong khi ta đang đứng lại thời 
tham và ưu, các ác bắt thiện pháp không có chảy vào. Ở đây 
vị ấy ý thức rõ ràng như vậy?” (Kinh Trung Bộ tập III 
trang 306 kinh Đại Không). 

CHÚ GIẢI: 


Muốn rõ nghĩa của đoạn kinh này có những từ các bạn 
cân phải hiệu nghĩa cho rõ ràng như: An trú trong an trú. 
Vậy an trú trong an trú này có nghĩa là gì? 


An trú trong an trú có nghĩa là tâm bất động trước các ác 
pháp và các cảm thọ, nó còn có nghĩa là không tánh. 
Không tánh là tâm thanh thắn an lạc và vô sự, là đạo đức 
nhân bản - nhân quả, sống không làm khỗ mình khổ 
người. 


Cho nên khi ở trong trạng thái này đang đi kinh hành biết 
mình đang đi kinh hành này thì không thấy có niệm nào 
khởi lên, nếu có niệm nào khởi lên thì sự an trú ấy không 
còn là an trú trong an trú nữa, đó là niệm ác, còn niệm 
thiện khởi thành một dòng suy tư ly tham đoạn diệt ác 
pháp, dòng suy tư ấy khiến cho các bạn đang an trú lại an 
trú nhiều hơn. Vì thế dòng suy tư ấy các bạn không được 
tác ý diệt nó, vì diệt nó khiến cho tri kiến giải thoát của 
bạn bị diệt mất. Tri kiến giải thoát của bạn bị diệt mắt là 
một điều bất lợi cho đường tu tập của các bạn, vì tu tập 
như vậy các bạn đang ức chế tâm để tâm rơi vào an trú 
trong không tưởng. Không tưởng tức là tâm không vọng 
tưởng. Tâm không vọng tưởng là tâm không niệm thiện 
niệm ác. Đó là các bạn đã tu sai pháp lạc vào thiền Đại 


- 136 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Thừa, thiền Đông Độ và thiền minh Sát Tuệ, không còn tu 
tập pháp môn Tứ Niệm Xứ được nữa. 


Các bạn an trú trong an trú (bất động tâm) thì những 
dòng suy tầm ác phải đoạn dứt bằng pháp như lý tác ý, 
còn những dòng suy tầm thiện thì không được diệt mà hãy 
tăng trưởng như trong pháp môn Tứ Chánh Cần đã dạy: 
“Ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp”. 
Cho nên an trú trong an trú tức là trong tâm thanh thản 
an lạc và vô sự, các bạn nên phân biệt rõ ràng những niệm 
khởi trong tâm của các bạn không phải toàn bộ là vọng 
tưởng hết. Nhất là khi tâm các bạn hướng đến đứng lại thì 
các bạn đứng lại, trong khi đứng lại các bạn cũng phải 
biết rõ ràng khi đứng lại không có một niệm nào tham, 
sân, sỉ khởi lên trong khi đứng lại. Đó là các bạn đang an 
trú trong an trú. 


Như vậy các bạn biết đức Phật đã nhắc nhở và chỉ dạy rõ 
ràng khi đi biết rõ mình đi nhưng phải an trú trong tâm 
thanh thản, an lạc và vô sự, khi ở trong trạng thái an trú 
ấy ý thức phải biết rõ không có một niệm nào khởi vào và 
như vậy mới thật là an trú trong an trú. 

Khi đang an trú như vậy tâm các bạn hướng đến đứng thì 
liền đứng lại, chứ không phải khi tâm hướng đến đứng lại 
mà không đứng lại vẫn tiếp tục đi kinh hành là các bạn đã 
tu sai pháp môn Tứ Niệm Xứ như kinh đã dạy ở trên, vì 
tâm hướng đến đứng thì các bạn nên đứng lại chứ không 
phải hướng đứng lại mà các bạn cho đó là niệm vọng 
tưởng. Cho đó là niệm vọng tưởng là các bạn tu sai đấy! 
Hướng tâm không phải là vọng tưởng xin các bạn lưu ý. 
Đây là lời Phật dạy, các bạn hãy đọc đoạn kinh này thì rõ: 
“Trong khi Ta đang đi kinh hành thời tham ưu và các bất 
thiện pháp không chảy vào, ở đây vị ấy ý thức rõ như vậy. 
Này Ananda nếu Tỳ kheo an trú trong an trú này tâm vị ấy 


-137- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


hướng đến đứng lại vị ấy đứng lại và nghĩ rằng: Trong khi 
ta dang đứng lại thời tham ưu và các pháp bất thiện không 
cháy vào”. Các bạn có nghe rõ lời dạy này chăng? 


Khi các bạn đang đứng lại ý thức các bạn biết rất rõ là các 
bạn đang đứng lại và đứng lại với tâm an trú thanh thản, 
an lạc và vô sự (an trú trong an trú) thì tâm các bạn 
hướng đến ngồi, các bạn liền ngồi xuông nhưng ý thức của 
các bạn biết rất rõ ràng hành động ngôi mà không có một 
niệm tham ưu hay các ác pháp nào xen vào trong khi các 
bạn đang ngồi. Ngồi mà vẫn thấy tâm thanh thản, an lạc 
và vô sự: “Này Ananda, nếu trong khi tỳ kheo ấy an frú 
trong sự an trú này, tÂm vị ấy hướng đến ngồi, vị ấy ngôi và 
nghĩ rằng: “Trong khi ta TA ngồi, tham ưu và các bất 
thiện pháp không có cháy vào”. 


Đây các bạn có nghe rõ đức Phật dạy cách thức tu tập Tứ 
Niệm Xứ này không?. Hay các bạn cho rằng hướng tâm là 
vọng tưởng như kinh sách Đại thừa và Thiền Đông Độ. 
Vọng tưởng là niệm gì? Các bạn có biết không? 


Các bạn đừng lầm tưởng tất cả niệm khởi ra trong tâm 
bạn là vọng tưởng hết. Không phải đâu các bạn ạ! Các 
bạn đã cho những niệm là vọng tưởng là các bạn đã lầm 
lớn. Các bạn hãy lắng nghe đức Phật dạy: “7rong khi Ta 
đang ngôi tham, ưu và các bắt thiện pháp không có chảy 
vào” các bạn có hiểu câu này không? 


Tham có nghĩa là tâm tham muốn của các bạn tự khởi lên. 
Ưu là sự phiền não, đau khổ tự khởi lên tức là các bất 
thiện pháp, nó là những ác pháp làm cho thân tâm của các 
bạn bất an, như thân đau nhức, mỏi mệt, nóng rát, tầm lo 
lắng, sợ hãi, buồn rầu và thương nhớ v.v... 


Chảy vào còn nghĩa là tự khởi lên, những pháp này gọi là 
vọng tưởng. Còn khi các bạn hướng tâm tác ý thì không 


- 138- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


phải vọng tưởng. Các bạn nhớ kỹ những điều này nhé! 
Đây là Phật dạy: “Wày Ananda, nếu trong khi Tỳ kheo ấy 
an frú trong sự an trú này, tâm vị ấy hướng đến ngồi, vị ấy 
ngôi và nghĩ rằng: “Trong khi ta đang ngôi, tham và u các 
bắt thiện jP HP không có chảy vào. Ở đây vị ấy ý thức rõ 
ràng như vậy”. 


Khi các bạn đang ngồi tu tập an trú trong sự an trú này, 
tức là các bạn giữ gìn tâm thanh thản, an lạc và vô sự, lúc 
bấy giờ tâm các bạn muốn nằm thì các bạn liền đi nằm và 
nghĩ rằng: “Tâm các bạn rất tỉnh giác trong trạng thái 
thanh thản, an lạc và vô sự, không có một sự ưu phiền nào 
hay một ác pháp nào tác động thân tâm các bạn. Và lúc 
bấy giờ các bạn cũng xem xét thấy rằng tâm các bạn 
không có hôn trầm, thùy miên và vô ký. Cho nên các bạn 
nằm xuống với tâm tỉnh giác an lạc, thanh thản và vô sự 
tức là các bạn tu tập đúng pháp, dù đang nằm nhưng vẫn 
an trú trong sự an trú. 


Trong khi đang tu tập an trú trong sự an trú của tâm 
thanh thản an lạc và vô sự trong tư thế đang nằm các bạn 
ý thức rất rõ ràng như vậy, tâm của các bạn hướng đến 
độc thoại: “Nói chuyện đời, chuyện thiên hạ, chuyện bạn 
bè, chuyện tình tứ trai gái, chuyện vua quan, chuyện trộm 
cướp, chuyện giàu sang, danh lợi, chuyện tôn giáo này tôn 
giáo khác, chuyện bùa chú, chuyện bệnh tật vv...những 
độc thoại như vậy khởi ra trong tâm của các bạn thì các 
bạn tác ý đình chỉ nó ngay liền. Vì tâm độc thoại như vậy 
là các bạn tu tập không đúng pháp môn Tứ Niệm Xứ. 
Những độc thoại này được xem nó là vọng tưởng. 

Trong khi an trú trong sự an trú, tâm hướng đến độc 
thoại tào lao, không có tính cách li tham, đoạn ác pháp thì 
phải tác ý chấm dứt đuổi đi liền. Còn ngược lại tâm hướng 
đến độc thoại li tham, đoạn ác pháp, xa lìa, viễn li, từ bỏ 


- 139- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


tâm tham, sân, sỉ, và các ác pháp khác như: Thất kiết sử, 
ngũ triền cái, thân ngũ uẫn, thập nhị nhân duyên v.v...Khi 
tâm các bạn độc thoại như vậy thì các bạn hãy tiếp tục 
đừng có dừng, vì nó không phải là vọng tướng mà nó đang 
triển khai tri kiến giải thoát lỉ tham, đoạn ác pháp. 


Các bạn hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Này Ananda, nếu 
trong khi Tỳ kheo ấy nằm, an trú trong sự an trú này, tâm vị 
ấy hướng đến độc thoại, vị ấy suy nghĩ như sau: “Ta sẽ 
không độc thoại những chuyện hạ liệt, đê tiện thuộc phàm 
phu, không thuộc bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích, 
không dưa đến yễm li, không lỉ dục, không đoạn diệt, không 
an tịnh, không thắng trí, không giác ngộ, không Niết Bàn 
như: Quốc vương luận, đạo tặc luận, đại thần luận, chiến 
tranh luận, thực vật luận, ẩm thực luận, y phục luận, ngoạ 
cụ luận, hoang mang luận, hương liệu luận, thân thích 
luận, xa thừa luận, thân luận, thị trấn luận, đô thị luận, 
hạng trung luận, thủy hình xứ luận, quốc độ luận, nữ luận, 
anh hùng luận, tiễn binh luận, sai biệt luận, thế giới luận, 
hải thuyên luận, hữu vô hữu luận. Ở đây vị ấy ý thức rõ 
ràng như vậy. Nhưng, này Ananda, đối với những lời nói 
nào khắc khổ, khai tâm đưa đến nhất hướng yêm lÿ, ly 
tham, đoạn diệt an tịnh, thắng trí giác ngộ, Niết Bàn, thiểu 
dục luận, tri túc luận, tỉnh cân luận, giới luận, định luận, 
tuệ luận, giải thoát luận, giải thoát tri kiến luận, vị ấy nghĩ: 
“Ta sẽ nói các luận như vậy. Ở đây vị ấy ý thức rõ như vậy”. 
Đoạn kinh trên đây đức Phật đã dạy chúng ta rất rõ ràng. 
Trong khi chúng ta an trú tâm bắt động thanh thản, an lạc 
và vô sự trong bốn oai nghỉ đi, đứng, nằm ngồi, đều sống 
trong một tâm Ấy, nhưng tâm hướng đến đi chúng ta đi, 
tâm hướng đến đứng chúng ta đứng, tâm hướng đến ngồi 
chúng ta ngồi, tâm hướng đến nằm chúng ta năm, nhưng 
chúng ta đều ý thức rẤt rõ đi, đứng, năm, ngồi đều an trú 
trong sự an trú thanh thản, an lạc và vô sự. Nếu trong đó 


- 140 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


niệm tham ưu và các bắt thiện pháp thì phải diệt ngay liền 
còn tât cả niệm khác thì không nên diệt. 


Còn đang ở trong trạng thái an trú trong sự an trú ấy tâm 
hướng đến độc thoại: Có nghĩa người tu tập Tứ Niệm Xứ 
an trú trong sự an trú, cũng giông. như người sống bình 
thường cũng đi, đứng, năm, ngôi đều theo sự hướng tâm 
chủ động điều khiến rất tỉnh giác. Cho nên tâm hướng đến 
độc thoại thì không được nói chuyện ngoài vấn đề để ly 
tham đoạn ác pháp, hay vấn đề viễn ly, trừ bỏ đoạn diệt 
tâm tham, sân, si, chứ không phải độc thoại là đi nói 
chuyện với người khác. Độc thoại có nghĩa là mình nói 
chuyện với mình. Các bạn đừng hiểu lầm độc thoại là sự 
suy tầm, tức là tư duy, suy nghĩ. 


Ở đây đức Phật dạy khi chúng ta an trú trong sự an trú 
không nên suy tâm về tham pháp, sân pháp, sỉ pháp. 


Suy tầm tức là tư duy suy nghĩ. Trong khi tu tập Tứ Niệm 
Xứ các bạn nên phân biệt rõ ràng lúc nào là tâm hướng 
đên độc thoại, lúc nào là tâm hướng đên suy tâm. 


Lúc tâm suy tầm, cũng như lúc tâm độc thoại không nên 
suy tẦm và độc thoại những tham pháp, sân pháp, sỉ pháp. 
Tóm lại là khi độc thoại hay suy tầm đều nên độc thoại và 
suy tầm về Thánh hạnh, có khả năng cầu tiến, có khả năng 
hướng thượng, đưa đến sự hoàn toàn diệt khổ đau, ly 
tham, sân, sỉ. 


Trong khi tu Tứ Niệm Xứ. các bạn nên đọc kỹ lại đoạn 
kinh này: “Wày Ananda, nếu T}  kheo ấy trong khi an trú 
với sự an trú này, tâm hướng đến suy tâm, vị ấy suy nghĩ: 

“Đối với những suy tầm hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không 
liên hệ đến mục đích, không đưa đến yễm ly, li tham, đoạn 
diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn như là dục tầm, 
sân tầm, hại tầm ta sẽ không suy nghĩ các loai tầm ấy? Ở 


Thị 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


đây vị ấy ý thức rõ ràng như vậy.” Các bạn có nghe đoạn 
kinh này dạy không? 


Đoạn kinh này đã xác định rất rõ khi tu tập Tứ Niệm Xứ 
giữ tâm bắt động, thanh thản, an lạc và vô sự khi có một 
sự suy nghĩ nào khởi ra thì phải phân biệt sự suy nghĩ 
thuộc loại nào, nếu thuộc loại tham, sân, sỉ thì chấm dứt 
không suy nghĩ. Còn suy nghĩ thuộc loại nào đưa đến li 
tham, ly sân, li sỉ thì tiếp tục suy nghĩ. Các bạn nên đọc 
đoạn kinh kế thì sẽ rõ lòi Phật dạy: “hưng này Ananda, 
dối với những suy tâm này, thuộc bậc Thánh có khả năng 
cẩu tiễn, hướng dẫn đến sự đoạn trừ hoàn toàn đau khô, 
như là Ịy dục tầm, vô sân tâm, bất Mi tầm, vị ấy nghĩ rằng: 
Ta sẽ suy fw c6 loại suy tầm này”. Ở đây vị ấy ý thức rõ 
ràng như vậy”. 


Ở đây chúng tôi xin giải thích cho các bạn hiểu: Suy tư và 
Suy tầm; suy tư là sự suy nghĩ, nghĩ ngợi một điều øÌ, còn 
suy tầm là một dòng tư tưởng suy tư, có thể gọi suy tầm 
một điều gì đang suy nghĩ. 


Nếu các bạn đã hiểu rõ nghĩa suy tư và suy tầm như vậy 
thì mỗi suy tầm hiện ra trong tâm, các bạn đều biết rất rõ 
ràng. Nhờ biết rõ ràng suy tầm nào cần phải đoạn diệt và 
suy tầm nào cần phải tăng trưởng (tiếp tục suy tư). Nếu 
suy tầm nào thuộc về yêm ly, ly tham đoạn diệt sân tầm, sỉ 
tầm, hại tầm thì các bạn suy nghĩ về suy tầm đó; còn SUy 
tầm nào làm khổ mình, khô người, khô cả hai, không ly 
dục tầm, sân tầm, hại tầm thì các bạn chấm dứt ngay liền 
không suy nghĩ các suy tầm đó. 

Trong khi các bạn tu tập Tứ Niệm Xứ giữ gìn tâm thanh 
thắn, an lạc và vô sự (an trú trong sự an trú) thì các bạn 
nên lưu ý khi có niệm khởi trong tâm bạn, nó thuộc loại 
niệm øì? Nếu nó thuộc về năm dục trưởng dưỡng hay 


si32= 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


thuộc về Thất kiết sử v.v... Vậy năm dục trưởng dưỡng là 
gì? Năm dục trưởng dưỡng gồm có: 


Mắt các bạn thấy sắc. 

Tai các bạn nghe âm thanh 

Mũi các bạn ngữi mùi thơm hay thối 

Lưỡi các bạn nếm mùi vị 

Thân các bạn cảm xúc mát lạnh, nóng đau, nhức, êm 
ái, mềm mại v.v... 


Nếu trong khi an trú trong sự an trú như vậy mà có năm 
dục trưởng dưỡng khởi lên thì các bạn biết rằng dục ái 
của các bạn chưa chấm dứt chưa đoạn diệt. Như vậy các 
bạn hãy có găng tu tập Tứ Niệm Xứ nhiều hơn để phòng 
hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý cụ thể rõ ràng hơn tức là 
các bạn phải sống độc cư cho trọn vẹn hơn, để trau dồi và 
rèn luyện tu tập Tứ Niệm Xứ cho đến khi Tứ Niệm Xứ 
được sung mãn. Đối với người tu tập Tứ Niệm Xứ, năm 
dục trưởng dưỡng rất quan trọng, nếu các bạn không lưu 
ý thì tâm thanh thắn, an lạc và vô sự của các bạn không 
bao giờ kéo dài “Nhất Dạ Hiền” được. Các bạn hãy nghe 
lời Phật dạy: “Này Ananda, có năm dục trưởng dưỡng này. 
Từ đáy Tỳ kheo phải thường quan sát tự tâm như sau: 
Trong tâm ta có khởi lên tâm hành gì với xứ này trong xứ 
khác của năm dục trưởng dưỡng”. 

Đọc đến đoạn kinh này chúng tôi xin lưu ý các bạn ghi 
nhớ lời nhắc nhở thấm thía của đức Phật: “7 đây Tỳ kheo 
phải thường thường quan sát tự tâm có khởi năm dục 
trưởng dưỡng không?” 

Như vậy năm dục trưởng dưỡng rất quan trọng đấy các 
bạn ạ! 

Cho nên trong khi tu tập Tứ Niệm Xứ khi tâm thanh thản, 
an lạc và vô sự thì các bạn phải thường thường quan sát 


-143- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


tâm các bạn có khởi năm dục tưởng dưỡng không? Nếu 
năm dục trưởng dưỡng còn khởi là dục ái của các bạn 
chưa đoạn diệt. Nếu dục ái đoạn diệt thì năm dục trưởng 
dưỡng không còn khởi. Các bạn hãy nghe tiếp lời Phật dạy 
để hiểu biết cho rõ ràng hơn. Nhờ có sự hiểu biết rõ ràng, 
các bạn sẽ không lầm lạc những phương pháp dạy tu thiền 
của Đại Thừa và Thiền Tông mỗi niệm khởi trong đầu của 
chúng ta Đại Thừa và Thiền Tông đều cho là vọng tưởng 
(chẳng niệm thiện niệm ác) đối với Phật giáo Nguyên 
Thủy thường dạy người tu tập là lấy giới đức, giới hạnh 
làm đầu, để lập đức lập hạnh cho người tu sĩ, vì thế Tứ 
Niệm Xứ là pháp xây dựng con người trong Chánh Niệm 
nên thường diệt Tà Niệm. Muốn øiữ sìn bảo vệ Chánh 
niệm thì phải hiểu cho rõ ràng niệm nào là Chánh niệm, 
niệm nào là Tà niệm. Do đó, đức Phật dạy chúng ta phân 
biệt từng niệm rất rõ ràng. Niệm nào là độc thoại đúng; 
niệm nào độc thoại sai; niệm nào là suy tầm đúng, niệm 
nào là suy tầm sai; niệm nào là vọng tưởng; niệm nào 
không phải là vọng tướng; niệm nào là năm dục trưởng 
dưỡng; niệm nào là không phải năm dục trưởng dưỡng. 
Các bạn nên nhớ còn năm dục trưởng dưỡng là còn “đực 
á/” đoạn diệt năm dục trưởng dưỡng là đoạn diệt dục ái. 
Dục ái hết là Tứ Niệm Xứ sung mãn. 


Vì sống được trong Chánh niệm nên con người mới làm 
chủ được thân, tâm của mình, nhờ sống trong Chánh niệm 
mà con người mới có đầy đủ đạo đức làm người sống 
không làm khổ mình khổ người và khổ cả hai. Nhờ sống 
trong Chánh niệm mà con người mới thoát ra mọi sự đau 
khổ của kiếp làm người, chứ không phải tu tập ức chế tâm 
như Thiền Đông Độ và Đại Thừa diệt toàn bộ ý thức 
(chẳng niệm thiện niệm ác) biến con người trở thành cây 
đá (vô phận biệt) biến con người sống trong ảo tưởng 


- 144 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


(Phật tánh) tánh thấy, tánh nghe, tánh biết, thật là điên 
đảo. 


Xin các bạn đọc tiếp đoạn kinh này: “Này Ananda nếu Tỳ 
kheo trong khi quan sát như vậy tuệ trỉ rằng: “Trong tâm ta 
có khởi lên tâm hành với xứ này hay xứ khác của năm dục 
trưởng dưỡng...” Sự kiện là như vậy, Tỳ kheo tuệ trị như 
sau. “Dục ái này đối với năm dục trưởng dưỡng đối với Ta 
chưa đoạn diệt được” ở đây vị ấy ý thức rõ như vậy. 


Ở đoạn kinh này những từ các bạn cần phải hiểu như: 
Tâm hành xứ này, xứ khác và dục ái. 


Tâm hành có nghĩa là sự hoạt động của tâm. 

Xứ này xứ khác có nghĩa niệm này niệm khác. 

Dục ái có nghĩa là lòng yêu thương trong dục ái có sự 
yêu thương của nam nữ. 


Toàn nghĩa của đoạn kinh này là: “Khi các bạn ở trong 
trạng thái tâm thanh thản, an lạc và vô sự thì quan sát 
thân, thọ, tâm pháp của bạn thấy có niệm này hay niệm 
khác của năm dục trưởng dưỡng khởi lên thì biết rằng 
tâm ái dục của các bạn chưa đoạn diệt. Khi biết rõ như 
vậy thì các bạn hãy tác ý đây lùi những niệm ấy ra khỏi 
tâm, nếu các niệm ấy còn tới lui nhiều lần thì các bạn 
dùng chánh tri kiến tư duy năm dục trưởng dưỡng theo 
pháp mà đức Phật đã dạy: “Các sắc do mắt nhận thức khả 
ái, khả hỷ, khả lạc, khả hỷ khả ý liên hệ đến dục hấp dẫn” 
thì phải diệt ngay tâm ái dục các bạn ạ! Các bạn không 
được để trong tâm một phút giây nào khác, phải đoạn diệt 
tâm ái dục đó đi, Một người tu theo Phật giáo mà còn tâm 
dục ái thì không thể nào gọi là tâm bất động được. “Này 
Ananda, nếu Tỳ kheo trong khi quan sát như vậy, tuệ trí 
rằng: “Trong tâm ta không có khởi lên tâm hành với xứ này 
hay xứ khác của năm dục trưởng dưỡng... “Sự kiện là như 
vậy, Tỳ kheo tuệ trỉ như sau: “Dục tham này đối với năm 


- 145 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


dục trưởng dưỡng đối với ta đã được đoạn diệt.” Ở đây vị ấy 
ÿJ thức rõ ràng như vậy. ” 


Khi dục ái còn là năm dục trưởng dưỡng còn, năm dục 
trưởng dưỡng diệt thì tâm dục ái diệt. Tâm dục ái còn là 
do sự phòng hộ sáu căn không chặt. Chính là không giữ 
độc cư trọn vẹn nên năm dục trưởng dưỡng tăng thịnh, vì 
thế an trú trong an trú không trọn vẹn, nên sự hộ trì chân 
lí không trọn vẹn, thành ra sự tu hành Tứ Niệm Xứ không 
có kết quả tốt tức là không sung mãn Tứ Niệm Xứ. 


LÀM TRỤ TRÌ NÊN CẢNH GIÁC 
LỜI PHẬT DẠY 


“Này Ananda, như thế nào là sự phiền lụy cho vị đạo sư? Ở 
đây, này Ananda, có Đạo sư lựa một trụ xứ xa vắng, frong 
rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi chỗ hoang vu, trong hang 
núi, tại bãi tha ma, tại khu rừng, ngoài trời hay trên một 
đồng rơm. Trong khi vị ấy sống viễn ly như vậy. Các Bà La 
Môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung quanh. 
Vị ấy khởi lên nhiễm tâm, rơi vào dục vọng, khởi lên tham 
ái, trở lui lại đời sống sung túc. Như vậy này Ananda, được 
gọi là sự phiền lụy của vị Đạo sư. Vì sự phiền lụy của đạo 
sư các ác bắt thiện pháp tạp nhiễm, dẫn đến tái sinh, đáng 
sợ hãi, dưa đến khổ quả, dẫn đến sanh, già, bệnh, chết 
trong tương lai, các pháp tấn công vị ấy. Như vậy này 
Ananda, là sự phiền lụy của vị Đạo sư. (kinh Trung Bộ tập 
HH trang 311 kinh Đại Không). 

CHÚ GIẢI: 

Đọc đoạn kinh trên đây các bạn nên lưu ý: Một vị thầy 
đừng nên ham thích làm trù trì, lãnh chúng. Vì làm trù 
trì, lãnh chúng là làm dâu trăm họ, khó lắm các bạn ạ! 
Làm trụ trì lãnh chúng, khi tu hành chưa tới nơi tới chốn, 


- 146 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


dễ bị ô nhiễm, tâm dễ rơi vào dục vọng thường khởi lên 
nhiều tham ái, do đó mà người làm trụ trì dễ bị phá hết 
giới luật, sống trở lui lại đời sống sung túc dục lạc. Phạm 
hạnh không còn, các ác bất thiện pháp tấn công, tạp 
nhiễm dẫn đến tái sanh. Đáng sợ hãi nhất là đưa đến quả 
khỗ, dẫn đến sinh, già, bệnh, chết. 


Xét qua lời dạy này các bạn có thấy các Thầy (ru trì ở các 
chùa không? Phật tử đông. Chùa to, Phật lớn là sự phiên 
lụy của các vị Thây trụ trì đó. Họ đâu còn thì giờ đâu tu 


hành; chỉ còn chạy theo dục lạc ăn ngủ phi thời. Có phải 
vậy không các bạn? 


Họ không còn có thời giờ tu tập để đi đến chỗ rốt ráo 
được. Khi mà bận chuyện phục vụ cho Phật tử. Thật là 
uông phí cho một đời tu hành. 


Khi đi tu để tìm cầu sự làm chủ sinh, già, bệnh, chết và 
chấm dứt tái sanh luân hồi, thì các bạn nên lưu ý đọc kỹ 
lại bài kinh này đức Phật đã biết rõ sự đắm nhiễm danh 
và lợi, nên Ngài tuyên bố những lời dạy này, là vì lòng 
thương tưởng đến những người sau. Cho nên hiện giờ khi 
các bạn có danh, có lợi là các bạn nên ân bóng. Ấn bóng 
để lập đức, lập hạnh và tu hành cho trọn vẹn hơn. Muốn 
được vậy thì các bạn nên tránh xa danh lợi. Danh lợi 
không đâu xa, đó là chùa to Phật lớn. Chùa to Phật lớn, 
Phật tử đông là một tai họa rất lớn cho sự nghiệp tu hành 
của các bạn đấy. Chùa To Phật lớn là rắn độc, nó sẽ giết 
chết các bạn trên đường tu tập mà các bạn cần phải cảnh 
giác, đừng tham đắm nó các bạn ạ!. Các bạn có thấy các 
Thầy Đại thừa không? Họ là hiện thân chạy theo dục lạc 
trong Phật giáo các bạn có biết không? Đời tu hành của họ 
để tìm cầu sự giải thoát đến đây là chấm dứt. 


Cho nên người tu hành phải lập hạnh, lập đức cho rõ ràng 
như lời Phật dạy: “Co bỏ râu tóc, đấp áo cà sa, từ bỏ gia 


lÄ7.- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


đình, sống không nhà cửa, sống chế ngự thân, chế ngự lời 
nói, chế ngự ý nghỉ, bằng lòng tôi thiểu vỀ ăn uống, y áo, 
hoạn hỷ sông một mình, thiểu dục tri túc, ba y một bát, chấp 
nhận đời sông du tăng, xin ăn ngày một bữa để sống để tu 
hành”. Nếu con đường tu tập theo Phật giáo mà các bạn 
bỏ hạnh tu tập này thì các bạn không còn xứng đáng là đệ 
tử của Phật, mà là đệ tử của ngoại đạo, của Bà La Môn. 
Các bạn có biết không? Hiện giờ nhìn lối sống của các tu sĩ 
là chúng ta đã biết ngay họ là những tu sĩ của Bà La Môn, 
chứ không phải là tu sĩ của Phật giáo. Vì thế tu sĩ thời nay 
tu tập mà làm chủ sanh, già, bệnh, chết thì không bao giờ 
có được. 


Nhìn vào giới luật đức hạnh của họ thì biết họ là người 
chân tu hay giả tu. 


Bài kinh trên đây là sự cảnh giác cho quí vị làm trụ trì. 


danh lợi tôn giáo chùa to Phật lớn Phật tử đông?. Xin quí 
vị hiểu thấu rõ cho những điều này. Vì lợi ích mà chúng 
tôi đem bài kinh này ra chú giải là có mục đích kêu gọi các 
bạn hãy xem lại mình đừng bỏ lỡ một đời người mang 
tiếng tu hành theo Phật giáo mà cuối cùng chỉ còn hai bàn 
tay không mà mang đầy tội lỗi cao như núi như non. 


PHẠM HẠNH CỦA ĐỨC PHẬT. 

LỜI PHẬT DẠY 

“Này Ananda, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc Alahán, 
Chánh Biên Trị, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự, Trượng Phu, Thiên Nhân 
NY Phật, Thé Tô ôn, Ngài lựa một trú xứ xa văng, trong rừng 
dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong hang núi, 
tại bãi tha ma, tại khu rừng hay ngoài trời, đông rơm. 


sI48- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Trong khi Ngài sống viễn lỉ như vậy, các Bà La Môn, gia 
chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung quanh, được bao 
vây xung quanh như vậy Ngài không khởi lên nhiễm tâm, 
không rơi vào dục vọng, không khởi lên tham ái, không trở 
lui lại đời sống sung túc” (Kinh Trung Bộ tập III trang 
313 kinh Đại Không). 

CHÚ GIẢI: 


Đây là gương hạnh của đức Phật, chúng ta hãy theo gương 
Ngài mà giữ gìn Phạm hạnh cho trọn vẹn, không rơi vào 
dục vọng, không khởi lên tham ái, không trở lui lại đời 
sống sung túc. 


Các bạn hãy lưu ý câu: “Không trở lui lại đời sống sung 
túc”. Lời dạy này thấm thía lắm các bạn ạ! Các Thầy Đại 
Thừa và Thiền Tông hiện giờ có trở lui lại đời sống sung 
túc không? Thưa các bạn! 


Khi mới vào chùa tu thì một đồng cũng không có mà 
chẳng có ai biết đến mình cả. Lúc bấy giờ tu hành rất tốt, 
tối ngày chỉ có tu tập là tu tập. Nếu tu tập đúng pháp thì 
lúc bấy giờ dễ thành công, dễ đạt đến sự giải thoát. Nhưng 
khi đi ra lãnh chùa làm trụ trì thì các bạn nên lưu ý theo 
gương hạnh của đức Phật mà có gắng giữ gìn Phạm hạnh 
cho tốt, đừng để tâm rơi vào dục vọng, đừng để tâm khởi 
lên tham ái, đừng để tâm trở lui lại đời sống sung túc. 
Trong đoạn kinh dạy: “Các Bà La Môn, gia chủ, cả thị dân 
và quốc dân bao vây xung quanh. Được bao vây xung 
quanh như vậy Ngài không khởi lên nhiễm tâm, không rơi 
vào dục vọng, không khởi lên tham ái, không trở lui lại đời 
sống sung túc” Mặc dù được mọi người vây quanh, được 
cung kính, được cúng dường rất đầy đủ, nhưng đức Phật 
không nhiễm, không tham danh đắm lợi, nên nhất quyết 
không trở lui lại đời sống sung túc. Đó là điều nhắc nhở 
chúng ta rất lớn. Vậy trên đường tu tập để tìm cầu sự giải 


- 149 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


thoát mong các bạn ghi khắc lời dạy này trong tâm đừng 
quên. 

Nếu các bạn không giữ gìn trọn vẹn Phạm hạnh trở lại thọ 
hưởng đời sống sung túc như các Thầy Đại Thừa và Thiền 
Tông thì sự phiền lụy sẽ đưa đến các bạn và từ đó các ác 
bất thiện pháp, tạp nhiễm dẫn đến tái sanh, đáng sợ hãi, 
dẫn đến quả khổ, đưa đến sanh, già, bệnh, chết trong 
tương lai, các ác pháp ấy sẽ tấn công các bạn đấy. 


Các bạn có thấy chăng? Nhìn gương xấu của các Thầy Đại 
Thừa và Thiền Tông họ đang bị danh lợi và các ác pháp 
như sanh, già, bệnh, chết đang tắn công họ. Tiền tài danh 
lợi vật chất chùa to Phật lớn đang nhận chìm họ xuống 
biển khổ. Họ đâu còn một phút giây giải thoát đâu, họ 
đang đi dần về phía đắm nhiễm dục và ác pháp một cách 
không thể dừng được. Cho nên các vị tu sĩ Đại Thừa đã bỏ 
giới luật, không sống như Phật, không noi theo gương 
hạnh Phật, do đó giặc sanh tử sẽ đón các vị Ấy vào cảnh 
khô mà không bao giờ thoát khỏi. 


Các bạn hãy nghe tiếp lời đức Phật dạy:“Nhưng này 
Ananda, vị đệ tử của bậc Đạo sư chú tâm theo hạnh viễn ly 
của Bậc Đạo Sư, bắt chước dựa vào một trụ xứ xa vắng, 
trong rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, 
trong hang núi, tại bãi tha ma, tại khu rừng, ngoài trời, trên 
đồng rơm. Trong khi vị ấy sống viễn ly như vậy, các Bà La 
Môn, gia chủ cả thị dân và quốc dân bao vậy xung quanh, vị 
ấy khởi lên nhiễm tâm, rơi vào dục vọng, khởi lên tham ái, 
trở lại đời sống sung túc. Như vậy, này Ananda, được gọi là 
sự phiền lụy của các đệ tử của Ta, vì sự phiền lụy của các vị 
tu Phạm hạnh, vì sự phiền lụy của Phạm hạnh các ác bất 
thiện pháp, tạp pháp dẫn đến tái sanh đáng sợ hãi, đưa đến 
khô quả, dẫn đến sanh, già, bệnh, chết trong tương lai. Các 


- 150- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


pháp ấy tấn công vị ấy. Như vậy này Ananda là sự phiền 
của các vị tu Phạm hạnh. ” 


Đoạn kinh này đức Phật cảnh giác cho những người tu 
hành chưa tới nơi tới chốn vội đi ra làm Phật sự, làm trù 
trì. Tu hành như vậy chỉ uống công, uỗống phí cho một đời 
người mang tiếng là tu sĩ, chứ sự thật họ chỉ là một ông từ, 
hay là một bà từ giữ chùa để phục vụ cho một số tín đồ mê 
tín còn lạc hậu. 


ÁINGỮ 
LỜI PHẬT DAY 


“Này Aritha, có phải chăng, ông khởi lên ác tà kiến như 
sau: “Theo tôi hiểu thật sự không có chướng ngại gì?” 


“Thật sự là vậy, bạch Thế Tôn theo như con biết. Thật sự 
không có chướng ngụi gì?” 


- “Kẻ ngu sỉ kia! Sao ông lại hiểu pháp ta thuyết như vậy? 
Này ké ngu sỉ kia, có phải chăng ...” (kinh Trung Bộ tập I 
trang 300 kinh Dụ Con Răn), 

CHÚ GIẢI: 


Đọc đoạn kinh này các bạn có thấy chăng? Đức Phật đã 
dùng ngôn ngữ chỉ thắng sự ngu sỉ của người đệ tử của 
mình: “Kẻ ngư sỉ kia!” Sao ông lại hiểu pháp Ta thuyết 
giảng như vậy?” 


Kính thưa các bạn! Người ta bảo rằng người tu chứng đạo 
luôn luôn dùng ái ngữ, không bao giờ dùng ác ngữ. Vậy 
đức Phật có phải là người tu chứng đạo không? Không ai 
có thể phủ nhận sự chứng đạo của đức Phật được, nhưng 
đức Phật chứng đạo sao lại dùng những ác ngữ như vậy? 


- l51- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Trên đây là lời khiển trách răn dạy của đức Phật với 
người đệ tử. Lời nói tuy mạnh mẽ chỉ thắng không tư vị ai 
cả, ngu là nói ngu, đôt là nói dôt. 


Nếu các sư Thầy Đại Thừa cho lời nói của Phật là lời nói 
không ái ngữ với học trò, thì đó là quan niệm sai lầm. Họ 
ảo tưởng người tu chứng đạo lúc nào cũng như cục bột, 
không dám nói lời thắng mạnh, chính xác. Còn theo chúng 
tôi nghĩ đây là lời nói rất ái ngữ, vì có thương mới nói lời 
nặng như vậy để răn dạy những đứa học trò cứng đâu, 
ương ngạnh, khó dạy, nếu dùng lời nói nhẹ nhàng, êm dịu 
thì những người cứng đâu ngang bướng này không bao 
giờ nhiếp phục họ được. 

Kính thưa các bạn! Các bạn đừng lầm, những lời nói 


mạnh, nói thẳng là ác ngữ. Nói mạnh; nói thắng, nói to 
tiếng là lời nói yêu thương của người cha, của người Thây 
của người bạn tốt, còn nếu không thương thì ai mặc ai, 
chứ nói ra làm øì cho người ta ghét. Phải không các bạn? 
Kinh Dụ Con Rắn đức Phật nói thắng vào mặt Tỳ kheo 
Arittha: “Ông là kẻ ngu sỉ! Lại hiểu pháp Ta thuyết giảng 
như vậy sao?” 


Gặp những lời chỉ dạy thẳng như vậy, các nhà Đại Thừa 
cho rằng đức Phật sân dữ lắm và như vậy là đức Phật tu 
chưa chứng. 


Kính thưa các bạn! Nếu Phật tu chưa chứng sao lại biết 
được 4 chân lý của loài người mà bài pháp đầu tiên đức 
Phật thuyết giảng cho năm anh em Kiều Trần Như. Nếu 
tu hành chưa chứng làm sao giữ gìn trọn vẹn Phạm hạnh 
cho đến khi chết dưới gốc cây song thọ, nếu tu chưa chứng 
làm sao làm chủ được sống chết bệnh đau. Nếu tu chưa 
chứng làm sao biết rõ được thế giới siêu hình không có 
thật, chỉ là một ảo ảnh của rừng đêm dày đặc. 


-152- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Đây, một đoạn kinh khác nữa đức Phật đã nói thẳng vào 
mặt một vị ngoại đạo Bà La Môn: “Này Ambaftha, hình 
như người đến đây ý định gì? người hãy khéo tác ý với mục 
đích đã đưa người đến đây. Thanh niên Ambattha này thật 
vô giáo dục. Như vậy là vô giáo dục có gì khác nữa” (Đoạn 
kinh này trong Trường Bộ Kinh tập I trang 165 kinh 
Ambattha). 


Kính thưa các bạn! Kinh sách Đại Thừa sai thì Thầy 
Thông Lạc nói sai. Kinh sách Nguyên Thủy đúng thì nói 
đúng. Thầy Thông Lạc không nhút nhát như các bạn 
tưởng. Thầy Thông Lạc dám nói thắng giống như đức 
Phật nói thắng với những Bà La Môn ngu thì nói ngu, vô 
giáo dục thì nói vô giáo dục. Dùng lời nói thẳng ngu, sỉ hay 
vô giáo dục đều là ái ngữ. Vì lời nói thắng mới giúp người 
ta nhìn lại mới thấy được cái sai của mình. Đó không phải 
là lời nói ái ngữ sao?. Chỉ có các nhà Đại Thừa không hiểu 
chữ ái ngữ, nên cho rằng lời nói ngu sỉ và vô giáo dục là 
không ái ngữ, là lời nói ác ngữ. 

Các nhà Đại Thừa hiểu sai ý nghĩa của lời nói. Lời nói 
mạnh thắng là giúp cho người ta tỉnh ngộ, trở về với sự 
chân chánh, chứ đâu phải chửi mắng họ: Tại họ ngu sỉ 
phải nói họ ngu sỉ, tại họ vô giáo dục phải nói họ vô giáo 
dục để họ thấy một sự thật họ là như vậy. 


Kính thưa các bạn! Đọc hai đoạn kinh trên đây, các bạn 
thấy rõ ngôn ngữ của người tu chứng không khác của 
người tu chưa chứng chỉ có áp dụng đúng hay sai trong 
mọi hoàn cảnh và các đối tượng. Trong lúc áp dụng những 
ngôn ngữ ấy, người tu chưa chứng do sân tức giận mà 
mắng chửi người khác cho đã cơn giận dữ, ngược lại 
người đã tu chứng đạo khi dùng ngôn ngữ ấy không phải 
do sân giận dữ mà vì lòng thương kẻ vô mỉnh muôn để 
nhiếp phục kẻ vô minh ây, người tu chứng liền KHAI GIỚI 


-153- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


ÁI NGỮ, sử dụng ngôn ngữ và lời nói thắng, mạnh áp đảo 
đê bẻ gấy những tư tưởng sai lâm, những tư tưởng không 
chân chánh. 


Cho nên, các bạn bảo rắng người tu chứng không dám nói 
thăng sao? Chỉ có lời nói nhỏ nhẹ, êm dịu, ôn tôn vv... các 
bạn hiệu như vậy là sai lâm, hiêu không đúng các bạn ạ! 


Gương hạnh của đức Phật còn đó, sao các bạn phủ nhận 
những lời nói của đức Phật ngày xưa được. 


Các bạn đừng nghĩ tưởng theo kiến giải của mình mà cho 
người khác sai. Hãy dựa vào kinh sách Nguyên Thủy mà 
nghiên cứu cho thật kỹ. Kinh sách Nguyên Thủy là một 
bằng chứng rất sống động mà không ai dám phủ nhận 
được. 


KINH PHẬT MÀ HIỂU SAI NGHĨA LÀ MỘT TAI HẠI LỚN 
LỜI PHẬT DẠY 


“Chư Tỳ kheo ở đây có một số người ngu sỉ học pháp như 
kinh Ứng tụng, Giải thuyết, Kệ tụng, Cảm ứng ngữ, Như thị 
ngữ, Bốn sanh, Vị tăng hữu pháp, Phương Quảng. Sau khi 
học các pháp này, họ không quán xét ý nghĩa những pháp 
ấy, vì ý không được trí tuệ quan sát, nên không trở thành rõ 
ràng. 


Họ học pháp chỉ vì lợi ích, muốn chỉ trích người khác, chỉ vì 
lợi ích, muốn cho khoái khẩu biện luận, và họ không đạt 
được mục tiêu mà sự học pháp hướng đến. Những pháp ấy 
vì năm giữ sai lạc nên đưa họ đến bất hạnh, đau khổ lâu 
dài. Vì sao vậy? Này các Tỳ kheo, vì nắm giữ sai lệch các 
pháp. Cho Tỳ kheo, ví như một người ưa muôn rắn nước. 
Người đó thấy một con rắn nước lớn và người đó bắt con 
rắn ấy ở lưng hay ở đuôi, con rắn ấy có thế quay lại cắn 


- 154- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


người đó nơi tay, nơi cánh tay hay ở một phẩn nào khác 
nữa của cơ thÊ và người đó có thể do nhân này mà bị chết 
hay bị dau, khổ gân nhự muốn chết. Vì sao vậy? Chư Tỳ 
kheo, vì nắm bắt con rắn sai lệch. Cũng vậy này các Tỳ 
kheo, ở đây một số người ngu sỉ học pháp...Chư Tỳ kheo vì 
sự chấp thủ các pháp sai lạc.” (Kinh Trung Bộ tập I trang 
303 kinh Dụ Con Rắn). 

CHÚ GIẢI: 


Kinh sách Phật thuyết chỉ có những người tu chứng mới 
hiêu nghĩa lý cụ thê rõ ràng. Tại sao vậy? 


Phật là người tu chứng đạo, Ngài thuyết pháp là nói pháp 
chứng đạo, cho nên người có chứng đạo mới hiểu nghĩa, 
còn những người tu chưa chứng thì không bao giờ hiểu 
được, do đó có một số người chưa có kinh nghiệm tu 
chứng đạo. cứ ở trên chữ nghĩa kinh sách của Phật mà 
thuyết giảng khiến cho mọi người hiểu biết sai lạc rất lớn. 
Do sự hiểu sai lạc rất lớn này mới tưởng giải thành những 
bộ kinh phát triển Đại Thừa Phật giáo. Cho nên kinh sách 
phát triển Đại Thừa Phật giáo là những kinh sách tưởng 
do các Thầy Tổ tu hành chưa tới đâu, do sự tham danh, 
đắm lợi biên soạn và viết ra những kinh sách này làm sai 
lạc ý nghĩa của Phật giáo. 


Cho nên bài kinh Ví Dụ Con Rắn để mọi người cảnh giác 
về kinh sách Đại Thừa Nó là một loại kinh không phải 
Phật thuyết, do các Tổ hiểu chữ nghĩa sai lạc biên soạn 
viết ra. Khi tu hành những pháp này giông như người bắt 
rắn mà không biết cách thức bắt rắn nên nắm lưng và 
đuôi rắn, chắc chắn sẽ bị rắn cắn chết. Giáo pháp Đại 
Thừa tu tập cũng vậy. Cũng giống như người bắt rắn. 
Cho nên các Thầy tu tập theo Đại Thừa tuy có quyết tâm 
tu tập, nhưng không thấy thầy nào tránh khỏi bệnh, làm 
chủ bệnh, có người tu tập bị loạn thần kinh, điên khùng, 


-155- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


mất trí nhớ, rất là tội nghiệp. Như trong kinh dạy: 
“Những pháp ây vì năm giữ sai lạc, nên đưa họ đên bất 
hạnh, đau khô lâu dài”. 


Còn một số tu sĩ theo Phật giáo tu học nhưng không cầu 
giải thoát mà chỉ cầu danh, cầu lợi. Vì thế họ không có tu 
hành øì, chỉ lo nghiên cứu kinh sách để lấy đó chỉ trích 
người khác, thích biện luận hơn thua. Các bạn có thấy các 
Thầy Đại Thừa thường sống như vậy không? 


Đây các bạn hãy nghe đức Phật dạy: “Họ học pháp chỉ vì 
lợi ích muốn chỉ trích người khác, chỉ vì lợi ích khoái khẩu 
biện luận” Các bạn có thấy không? Lời dạy trên đây của 
Phật rất đúng, người ta tu học theo Phật giáo là để khoái 
khẩu biện luận và chỉ trích người này, người khác. 


Kính thưa các bạn! Khi tu học chúng ta chọn lấy những 
pháp môn nào mà đã có người tu chứng thật sự, làm chủ 
được sự sống chết thì các bạn mới theo tu học, còn những 
pháp nào chỉ lý thuyết suông mà chưa có người nào tu 
chứng thì nên cảnh giác những loại pháp đó, nó là pháp 
như con rắn độc, nó sẽ cắn các bạn đấy! 


Các bạn hãy nghe đức Phật dạy: “W? sao vậy?” Chư Tỳ 
kheo vì nắm bắt con rắn sai lạc, nên bị nó căn. Cũng vậy, 
này các Tỳ kheo. Ở đây một số người ngu sỉ học pháp...Chư 
Tỳ kheo vì bị chấp thủ các pháp sai lạc, nên đưa họ đến bắt 
hạnh, đau khổ lâu dài °. 


Tu hành đã không giải thoát mà còn bệnh tật khổ đau. 


Bài kinh Dụ Con Rắn là một bài kinh cảnh giác các bạn, 
khi muốn tu tập một pháp nào thì các bạn phải nghiên 
cứu cho kỹ, đừng vội vàng tin theo lời nói của các nhà học 
giả mà phí một cuộc đời mình khi đau ốm mình chịu đau 
không ai chịu đau thay cho mình. Cho nên nghiên cứu 
kinh Phật mà hiểu sai nghĩa, là một tai hại rất lớn cho con 


- 156 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


đường tu hành của các bạn. Các bạn cần phải cảnh giác 
những thây học giả. 


TÂM THANH TỊNH LÀ NHỜ LY DỤC LY ÁC PHÁP, 
CHỮ KHÔNG PHÁI CHÁNG NIỆM THIỆN NIỆM ÁC 
Hỏi: Kính thưa Thấy! Các nhà học giả cho bài kinh Pháp 
Củ “Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, 
thị chư Phật Giao” có hai phán: 

1/ Tu thiền quán 


2/ Tu thiền định 
Như vậy có đúng không? Xin Thây dạy cho chúng con được 


rơ. 


Đáp: Dục và các ác pháp làm cho tâm mình động, chứ đâu 
phải không động. Khi tâm bị động thì mình phải quán xét. 
Quán xét thì phải dựa theo lời Đức Phật dạy: Phải ở trên 
Định Vô Lậu quán xét để đấy lui những chướng ngại pháp 
ấy ra khỏi thân, thọ, tâm, pháp của mình, thì gọi là ly dục, 
diệt ác pháp. Vừa ngăn dục, vừa diệt dục; vừa ngăn ác, 
vừa diệt ác xong, thì mới nhìn thấy được tâm mình thanh 
thản, an lạc và thanh tịnh. Tâm thanh thản, an lạc và 
thanh tịnh là thiền định, chứ đâu phải mình ngồi thiền, ức 
chế tâm cho hết vọng tưởng là thiền định là tâm thanh 
tịnh đâu? Cho nên bài kệ trong kinh Pháp Cú, Đức Phật 
dạy: 


®*Chữư ác mạc tác 

Chúng thiện phụng hành 
Tự tịnh kỳ ý 

Thị chư Phật Giáo ” 


Bài kệ này các nhà Đại Thừa tự phân ra làm hai vế: 


-l157- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


- Về thứ nhất họ cho rằng: “Chư ác mạc tác, chúng thiện 
phụng hành” là mình tu theo pháp thiện, nhờ pháp thiện 
mà mình diệt được ác pháp, giữ gìn được thiện pháp, do 
giữ gìn được thiện pháp mà chính mình bị dính mắc vào 
thiện pháp đó, Vì thế tâm ý của mình chưa thanh tịnh, vì 
còn pháp thiện. Hai câu này họ cho đó là tu “hiển quán ”. 


- Về thứ hai họ cho rằng: “7 íjnh kỳ ý” là pháp môn 
“thiền định”. Muốn tu thiền định thì mình phải tu một 
pháp khác hơn là pháp “ngăn ác điệt ác pháp ” thì tâm mới 
được thanh tịnh, mới được định. Vì hiểu như vậy nên các 
nhà Đại Thừa mới chế ra một pháp môn khác để tu tập 
thiền định như: Đếm hơi thở, theo hơi thở, phình xẹp nơi 
bụng, niệm Phật, niệm chú, chăn trâu tri vọng, công án 
tham thoại đầu v.v...TẤt cả các pháp khác đó là pháp giữ 
tâm, để tâm mình không có niệm thiện niệm ác, không có 
niệm thiện niệm ác thì tâm mới thanh tịnh. Đó là những 
sự nghĩ tưởng của các nhà học giả. Vì vậy cầu kinh Pháp 
Cú này họ đã hiểu sai. Họ hiểu sai đã khiến cho nhiều 
người hiểu sai. Do đó Phật pháp đã biến thành tà pháp. 


Qua kinh nghiệm tu hành của chúng (ôi thì bài kệ chỉ có 
một ý, chứ không thê chia làm hai ý được. 


Lưu ý: “Chư ác mạc tác, Chúng thiện phụng hành”, nghĩa 
là: Các Pháp ác không nên làm, nên làm các pháp thiện. 


Hai câu trên là chỉ cho pháp hành, tức là gieo nhân thiện, 
diệt nhân ác. Gieo nhân thiện diệt nhân ác tức là hằng 
ngày phải sống bằng những hành động thiện. Sống bằng 
những hành động thiện như thế nào? Luôn suy nghĩ 
những điều thiện và ngăn chặn những ý niệm điều ác; 
luôn nói những lời lành và ngăn chặn những lời nói ác; 
luôn làm những việc lành và ngăn chặn làm những việc ác. 


- 158- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Có thường xuyên huân tập như vậy mới có lợi ích rất lớn 
cho đời sông. 


Câu dưới “7 ứjnh kỳ ý” là chỉ cho kết quả của hai câu 
pháp hành ở trên. Có nghĩa là khi không làm và không 
sông trong các ác pháp và thường làm thường sống trong 
các pháp thiện thì tâm ý của mình tự nó thanh tịnh. Do 
mình sống trong các pháp thiện này thì cái ý của mình nó 
thanh tịnh, chứ không cần phải tu một pháp khác nào cả. 


Bây giờ Thầy đặt lại vấn đề cho nó rõ ràng và dễ hiểu hơn, 
để thấu lý của bài kệ pháp hành này trong kinh Pháp Cú. 


Đức Phật dạy Thập Thiện, tức là dạy 10 điều lành. Chúng 
ta không nói đến thiện nhiều mà chỉ cô đọng gom lại mang 
đầy đủ tính chất của gốc thiện, theo như Đức Phật đã dạy 
mười điều lành trên. Mười điều lành là mười điều thiện 
góc, từ mười điều lành gốc đó mà phát sanh ra muôn vạn 
điều lành khác. Cho nên chúng ta giữ gìn được mười điều 
lành này là giữ gìn được muôn vạn điều lành khác. 


Ví dụ: Mười điều thiện trên đây mà Thầy chỉ mới có tu 
được năm điều thiện, còn 5 điều thiện nữa chưa tu xong, 5 
điều thiện chưa tu xong, tức là còn 5 điều ác. 5 điều ác là 
đối tượng của 5 điều thiện này. Nếu Thầy chấp giữ năm 
điều thiện này để tu tức là để diệt các đối tượng của nó là 
5 điều ác. Và như vậy thì Thầy còn bị kẹt trong năm điều 
thiện này. Cho nên Thầy phải cố gắng tu năm điều này 
cho nó toàn thiện, cho nó không còn ác pháp nữa, nếu nó 
còn ác pháp thì nó chưa phải là toàn thiện. Khi Thầy tu 
thiện rồi, thì nó hết sạch các ác pháp, tức là tâm Thầy 
không còn có đối tượng, đối đãi của tâm thiện nữa, thì lúc 
bây giờ tâm thiện đó nó còn thiện nữa hay không hỡi quý 
vị? Còn có ác thì còn có thiện, lúc ác hết sạch thì thiện vẫn 
là thiện, nhưng vì không có ác nên chúng ta vẫn thấy 
không có thiện. Có phải vậy không quý vị? Cho nên nó 


- 159- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


không còn cái đối tượng đối đãi thì thiện ấy mới thật sự là 
thiện toàn diện. Thiện toàn diện thì tâm ý nó thanh tịnh. 
Nên kinh dạy: “Tự tịnh kỳ ý” Phải không quý vị? Cái ý 
của mình nó thanh tịnh là do mình sống trong thiện pháp, 
toàn thiện, không còn một chút xíu các ác pháp. Còn bây 
giờ mình mới sống được phân nửa thiện còn phân nửa là 
ác. Còn có ác pháp là còn đối tượng của thiện nên thiện 
chưa toàn thiện, chưa trọn vẹn thiện thì còn kẹt trong 
pháp thiện. Nếu chúng ta kiến giải, tưởng giải ra bài kinh 
Pháp Cú này, phân làm hai về. Và như vậy chúng ta đã 
làm lệch ý của Phật, do đó dẫn đến chúng ta tu hành sai 
lạc. Do hiểu sai lệch này chúng ta rơi vào thiền tưởng mà 
không biết, thấy tướng tưởng mà cho là định tướng, cũng 
như gặp ma mà cho là Phật. 


Còn bây giờ chúng ta đang giữ thiện, ly ác pháp, nên tâm 
chưa toàn thiện, tâm chưa toàn thiện thì tâm còn đang kẹt 
ở giữa cái thiện và ác, vì thế tâm chúng ta chưa thanh tịnh 
như trên chúng tôi đã dạy. Thiền định của Đạo Phật chính 
là tâm toàn thiện. Tâm toàn thiên là tâm định chứ không 
phải thân định xin quý vị lưu ý đừng hiểu tâm định và 
thân định giống nhau. Vì thế Đức Phật xác định cho chúng 
ta hiểu rõ: “Tâm định trên thân, Thân định trên tâm” là 
hai loại thiền định rõ ràng: 


1/ Tâm định (Chư ác mạc tác chúng thiện phụng 
hành, tự tịnh kỳ ý). kinh Pháp Cú. 


2/ Thân định (Không thở ra thở vào, tâm trú vào 
thiên định) kinh Tương Ưng. 


Người kiến giải sai lệch câu kinh .àY, nên dùng pháp khác 
để tu tập cho nó thanh tịnh, bằng cách ức chế tâm của 
mình, không cho nó khởi niệm thiện, niệm ác. Và khi niệm 
thiện, niệm ác không khởi thì chắc chắn nó sẽ thanh tịnh 
chứ gì? Tu như vậy, sự thật nó không đúng nghĩa ở trong 


- ló0 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


bài kệ của kinh Pháp Cú. Tu theo đạo Phật chúng ta phải 
hiểu rằng: Tu là phải xả tâm, có nghĩa là ly dục ly ác 
pháp. 

Đức Phật đã nói: “72 mói giới luật, tức là nói ly dục, ly ác 
pháp”. Chỉ có người sống đúng giới luật thì mới ly dục, ly 
ác pháp được. 


Bây giờ Thầy lấy một ví dụ khác: Như ngày ăn ba bữa 
cơm: Sáng, trưa, chiều. Thì thử hỏi Thầy có ly tham chưa? 
Nếu một người sống phá giới thì luận rằng: “Tôi ăn tôi 
biết tôi ăn vậy chứ tôi đâu có cần nghĩ đến tham hay 
không tham?”. Đó là lý luận suông của những nhà học giả. 
Nhưng thật sự ra sáng và chiều không ăn thì người ta cảm 
thấy muốn ăn, thèm ăn, cảm thấy đói. Và như vậy là 
không tập sống ly tham dục. Không tập sống ly tham dục 
thì làm sao gọi là ly dục. Còn muốn ăn, thèm ăn, còn đói 
bụng tức là còn tham dục. 


Một người ngày ăn 1 bữa, thì buỗi sáng người ta ly tham 
được buỗi sáng. Người ta không ăn buỗi chiều thì người ta 
ly tham được buổi chiều. Vì thế, người ta chỉ còn ăn để 
sông trong một ngày, chỉ có ăn vào buổi trưa mà thôi. 
Nhiều khi buổi trưa đôi lúc chúng ta thấy đồ ăn ngon mà 
chúng ta ráng ăn nhiều cho no căng, thì đó chúng ta vẫn 
chưa ly dục. Chưa ly dục ly ác pháp. tức là chưa giải quyết 
tâm tham, sân, sỉ. Cho nên ngon hay dở chúng ta chỉ ăn đề 

sống mà thôi. Khi tâm mà đang còn tham ăn, mặc dù ăn 
ngày 1 bữa nhưng còn tham, chứ đâu phải hết tham. Cho 
nên đức Phật dạy: Phải quán thực phẩm bắt tịnh, để sanh 
ra tâm nhàm chán. 


Nếu chúng ta quán thấy thực phẩm hoàn toàn bắt tịnh, thì 
chúng ta ngán ngâm và sợ hãi, chúng ta ít muôn tham ăn. 
Còn nêu chúng ta dùng tưởng quán thực phâm bât tịnh, 


- lÓ1- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


khi quán sâu quá thì chúng ta không muốn ăn do đó cơ 
thể chúng ta sẽ bị bệnh. 


Bởi vì không ăn thì cơ thể phải bệnh chứ gì? Nên khi quán 
thực phẩm bắt tịnh đến mức độ vừa đủ để nhàm chán thì 
dừng lại, chứ không được quán đến ghê gớm đến không 
muốn ăn thì sai. Cho nên Phật pháp mà không có người 
dạy kinh nghiệm tu hành thì chúng ta tu quán cũng vẫn 
sai. 


Quán đến mức độ chúng ta tưởng ra thực phẩm quá ghê 
gớm. là tự giết mình!!! trước lúc thành đạo. Cũng như 
quán thân vô thường, quán đến mức độ thấy cái thân này 
vô thường hoàn toàn thật sự thì chừng đó mình cầm dao 
đâm mình mà không có chút sợ hãi. Thì đó là mình đã tu 
sai pháp Phật. Cũng như bây giờ Thầy cho ví dụ: Một 
đồng rác đang ở trước mặt các Phật tử, các Phật tử khởi ý 
muốn hốt đống rác cho sạch, nhưng vì Thọ Bát Quan Trai 
nên không hốt rác. Không hốt đống rác, tức là quý Phật tử 
đang bị ức chế tâm. Chỉ một hành động nhỏ như vậy là 
chúng ta đã tu sai. Pháp của Phật là pháp xả. chứ không 
phải pháp ức chế, thấy đồng rác muốn hốt mà nghĩ rằng 
mình là người tu thiên, chỉ biết có thiền chứ không khởi 
niệm đồng rác, đó là bị ức chế tâm, không có xả. Trái lại, 
một người muôn xả tâm thì ngay đó người ta đi hốt đồng 
rác là xả tâm. Bởi vì, tâm mình đã phóng ra đồng rác, 
muốn xả niệm đó thì phải xả đồng rác cho sạch. Xả xong 


bâ 3y giờ. tâm sẽ nhẹ nhàng, thoải mái. Cũng như khi mình 
ngôi thiên hai chân bị tê, thì đó là bị chướng ngại pháp rồi, 


bây giờ chúng ta nói còn tu 30 phút nữa mới hết giờ thiền, 
ta hãy ráng ngồi cho đúng giờ. Và như vậy, rõ ràng mình 
đã ức chế thân của mình. Pháp tu như vậy đối với đạo 
Phật là sai, cho nên ta hãy xả hai chân bị tê đi, xả hai chân 
bị tê thì nó đem lại sự an lạc giải thoát bình thường cho ta 
chứ gì? Muốn chân hết tê, chúng ta tháo chân tréo ra và 


- 162- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


xoa bóp, rồi đứng dậy đi thì thấy hết tê liền, đó là hoàn 
toàn cách tu xả. Cái gì làm khổ chúng ta là chướng ngại 
pháp, là ác pháp. Đạo Phật là đạo giải thoát ngay liên, khi 
chúng ta tu theo pháp Tứ Niêm Xứ. Còn bây giờ chúng ta 
cứ ngôi ức chế thân tâm làm cho thân tâm của chúng ta 
khổ đau thế này hay bằng thế khác mà gọi là tu theo Phật 
giáo thì quý vị đã lầm. 

Bây giờ quý vị ăn ngày ba bữa đã thành thói quen mà bắt 
buộc quý vị ăn ngày một bữa, tức là quý vị đã bị ức chế 
thân tâm rồi đó, quý vị sẽ bị bệnh và khô đau. 


Đức Phật dạy: Các cư sĩ muốn tu thì nên tu tập Thọ Bát 
Quan Trai. Một tháng chỉ 1 ngày, 1 ngày đó thật sự mình 
có ức chế thân tâm, nhưng chỉ ức chế thân tâm cho nó 
quen dần. Tập dần cho nó quen, chứ chưa tu tập gì hết mà 
vội xuất gia, thì mình sẽ bị ức chế thân tâm trong giới luật. 
Và như vậy mình sẽ bị bệnh, không bao giờ mình tránh 
khỏi. Xuất gia tu hành để cầu giải thoát, cớ sao mình lại 
tạo cho mình thêm khổ, chứ có giải thoát gì đâu. Chỉ có 
một ngày Thọ Bát Quan Trai, mà chúng ta còn cảm thấy 
khổ thật. Ngày ăn có một bữa, ngồi dưới đất ăn không 
được nghe hát, trang điểm, cái ham muốn của mình bây 
giờ bị dừng lại hết, nó không còn ham muốn được cái gì 
cả, cho nên nó rất khổ. Chỉ mới có. một ngày Thọ Bát 
Quan Trai. Rồi ta so sánh như cuộc sống thế gian và cuộc 
sông trong ngày Thọ Bát Quan Trai thì thấy khổ, quá khỗ. 
Nhưng sau ngày Thọ Bát Quan Trai, mình tư duy, suy 
nghĩ: Sáng mình khỏi ăn, trưa mình mới ăn, rồi chiều tối 
mình cũng không ăn, mình thấy thực sự rảnh rang, vô sự, 
sung sướng thật, chứ không có khỗ cực gì cả. Từ sự suy 
nghĩ đó mình mới thấy được sự giải thoát trong ngày Thọ 
Bát Quan Trai của đạo Phật. Cuộc sông ngoài thê gian 


hằng ngày bận rộn suy tư chuyện này, chuyện nọ, tính 
toán buôn bán ngày kia, ngày nọ, quá cực khổ, lao tâm, 


- 163 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


tôn trí. Ngày Thọ Bát Quan Trai mình bỏ xuống sạch, chỉ 
ôm bát đi xin ăn như Phật, thật là hạnh phúc. Trong lúc 
Thọ Bát Quan Trai, mỗi tâm niệm gì khởi lên, thì mình 
quán xét, đây lui nó hết, khiến cho tâm mình thanh thản, 
an lạc và giải thoát. Như vậy là giải thoát thật sự phải 
không? Tại sao có sự tham dục? Tham ái cái này cái kia, 
tham nói chuyện này, chuyện kia. Đó là tâm phóng dật, do 
phóng dật tâm mới lăng xăng, tâm lăng xăng chúng ta mới 
có cảm thấy khổ. 


Như vậy, từ chỗ tư duy mình mới thấy rõ và hiểu biết. Đây 
thật sự là con đường giải thoát. Có Thọ Bát Quan Trai tu 
tập một ngày thì mới thấy được sự giải thoát của ngày đó, 
thân và tâm của mình mới thanh thản, an lạc và vô sự. 
Cho nên mình thích thú và ham tu. Mình nghĩ rằng sau 
ngày Thọ Bát Quan Trai mình xin tu thêm một ngày nữa. 
Minh thọ rồi mình ước nguyện giải thoát và có sự giải 
thoát thật sự. 


Nhờ tu tập như vậy, tâm không có động, không có ai làm 
động tâm mình được và không thấy mình có khởi niệm 
tham, sân, sỉ, phiền não, bất toại nguyện gì trong ngày này 
hết. Ngày đó mình sống như Phật, mình làm như Phật, 
mình thấy tâm mình rất an ốn, từ đó mình suy tư và nói: 
“À! Đúng rỗi, sau này mình sẽ tập hai ngày, ba ngày liên 
tục”. Bởi vì có thích tập tu, cảm thấy có thoải mái dễ chịu. 
Nếu mình không thích tu tập, sẽ thấy khỗ sở. Còn ép buộc 
tu tập thì nó không thích, nó không thích thì tâm bị ức 
chế, tâm bị ức chế thì sự tu tập sẽ dễ đỗ vỡ. Cho nên mình 
càng tu mình càng thích, càng hãng hái tu thì tu đúng. Bởi 
vì tu hành là phải tìm thấy kết quả của sự giải thoát. Cho 
nên càng ngày càng sông đúng giới luật, sông đúng giới 
luật tâm càng ham thích, do đó không bao giờ phạm giới. 
Trái lại không có tu tập, không có rèn luyện đúng cách, 
mà cứ ôm giới giữ gìn, thì bị ức chế tâm. Đến khi không 


- 164 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


còn giữ gìn được nữa, thì bắt đầu lén lút làm những 
chuyện không đúng giới luật. 


Ví dụ: Ăn ngày một bữa mà không tập Thọ Bát Quan Trai 
cho quen, ép mình vô tu, ăn ngày một bữa như những 
người tu lâu, đã thuần quen, thì mình chịu không nỗi nên 
bắt đầu mình lén lút để lại bánh trái, ăn uống phi thời. Ăn 
uống phi thời là một tội lỗi rất lớn, tội đọa, rồi bây giờ lại 
thêm một cái tội nữa là ăn lén lút, đó là tội gian xảo dối trá 
không thật. Cho nên ở đây, thật sự ra, có một số người nói 
tôi cũng ăn cơm ngọ, chứ sự thật lại ăn phi thời. Trước 
mặt khác, sau lưng khác. Trước mặt với Phật tử thì nói tôi 
là ăn ngọ nhưng mà sau lưng không phải ăn ngọ. Đó là 
điều tệ hại trong Phật giáo hiện nay. 


Có một số tu sĩ sáng còn ăn bánh mì uống sữa, hoặc không 
ăn chỉ uống sữa, nước ngọt, nước trái cây, v.v... cũng bảo 
rằng mình ăn ngọ. Đó cũng là một sự dối trá trong đạo 
Phật mà chúng ta cũng đã từng thấy và nghe trong các 
chùa. 


Chúng ta ăn ngọ thì biết đó là lối sống của các bậc Thánh, 
lối sống như vậy gọi là Thánh hạnh. Hạnh của một bậc 
Thánh Tăng. Hạnh đó là hạnh ly tham, thế mà người tu sĩ 
theo Phật giáo lại không muốn ly tham thì còn tu hành cái 
øì? 

Cho nên chúng ta sống đúng hạnh đó, trước mặt cũng như 
sau lưng không bao giờ làm sai, có nghĩa là ngày một bữa 
không ăn uống lặt vặt phi thời. Những giới luật của Phật 
dạy chúng ta cách sống Phạm hạnh làm một bậc Thánh, 
và cách sống làm một con người có đạo đức. Nhờ sống có 
ly tham thì chúng ta mới vào được thiền định. 


2V v.v. 
.S% .S% .S% 


- 165- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


GIỚI LUẬT 


Đọc trong kinh giới, Thầy thấy cách sống làm một con 
người mà đức Phật đã dạy cho người cư sĩ rất nhiều giới 
luật, chứ không phải có 5 giới của bậc Thánh. Năm giới 
này người tu sĩ giữ gìn còn chưa trọn vẹn huống là cư sĩ. 
Thầy, Tổ dạy 5 giới cho người cư sĩ là quá cao. Nó là giới 
đức Thánh. Năm giới của người cư sĩ là năm giới đức 
Thánh, năm giới đức này đâu phải đức hạnh tầm thường. 
Cho nên hầu hết quý cư sĩ đều thọ năm giới, nhưng chưa 
chắc ai đã giữ trọn 5 giới này. Nên bây giờ Thầy dạy 
những giới đức làm người cho người cư sĩ là phải giữ gìn 
100 giới chúng học của Phật. Những giới đức cho người cư 
sĩ gồm có như: Phải giữ gìn vệ sinh, một nắm rác không 
được ném ngoài đường hoặc ném vào chỗ bụi cây hoặc 
ném trên bãi cỏ, thì làm cho sự sống trên đám cỏ khi bị 
rác đè, lá bị úa vàng chết đi. Đi đại tiểu tiện, khạc nhỗ 
phải có nơi có chốn. Khi đi đại tiểu tiện có nơi có chốn, đó 
là đạo đức vệ sinh mà cũng là đạo đức lòng hiếu sinh, 
không có thương sự sống của loài vật khác, không có giữ 
vệ sinh chung là người thiếu đạo đức. Bởi vì trong sự sông 
của chúng ta là môi trường sống chung, mọi vật đều sống. 
Nếu không có đạo đức hiếu sinh và đạo đức vệ sinh thì 
chúng ta sẽ hủy diệt sự sống chung nhau trên hành tỉnh 
này. 

Tại sao chúng ta, vì sự sống của mình mà hại đến sự sống 
của các loài vật khác. Lòng từ bỉ của chúng ta đâu? Chúng 
ta phải thương yêu sự sông, chúng ta phải bảo vệ sự sông. 
Một năm rác chúng ta ném ra không biết giữ gìn vệ sinh, 
khi nắm rác mục nát nó trở thành một lớp bụi, lớp bụi đó 
nó sẽ hại chúng ta, tức là nó làm khổ mình khô người. Do 
đạo đức vệ sinh, giữ gìn môi trường sống trong sạch và 
thanh tịnh nên đức Phật cắm chúng ta không được tiêu, 
tiểu, khạc nhỗ, xả rác trong nước, trên có, nơi đông người 


- ló6 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


v.v...Bởi vì nước sẽ lôi các chất dơ ấy và làm cho môi 
trường sống ô nhiễm. Có nhiều người không biết nước 
đang bất tịnh uế trược bẩn thỉu mà ăn uông vào rất là 
nguy hiểm. Tiêu tiểu, khạc nhỗ, những rác bắn phải đem 
bỏ có chỗ nơi kín đáo hẳn hoi. Bởi vì khi mình đại tiểu tiện 
khạc nhỗ ném rác bừa bãi, thì mùi hơi hôi hám sẽ bay lên, 
làm ô nhiễm bầu không khí của chúng ta không còn trong 
sạch nữa. Một ly nước lớn chúng ta bỏ một hạt muối vào 
thì không thấy mặn nhưng nó vẫn có muối trong đó chứ 
không phải không. Phải không hối quý vị? Chúng ta 
thường hay sợ mất công cho nên đi tiểu tiện thì cứ đi ra 
ngoài, chỗ nào vắng vẻ thì tiểu tiện đại, nhưng phải hiểu 
đó là không giữ gìn vệ sinh chung. Đối với đạo Phật không 
chấp nhận những hành động thiếu vệ sinh này. Đức Phật 
nói giữ gìn vệ sinh, thì trước mặt cũng như sau lưng, luôn 
luôn giữ gìn vệ sinh nghiêm túc, chứ không như chúng ta 
trước mặt khác sau lưng khác. 


Có bao giờ chúng ta thấy trong các chùa dạy chúng ta đạo 
đức vệ sinh không? Một trăm giới chúng học này đức Phật 
đã dạy để làm gì đây? Một trăm giới chúng học là những 
hành động đạo đức làm người đấy các bạn ạ! Trong một 
trăm giới chúng học có dạy chúng ta đạo đức vệ sinh, đạo 
đức hiếu sinh. 

Đại Thừa cho những đạo đức này là những giới nhỏ nhặt 
nên các vị Tỳ Kheo xem thường không cần giữ gìn. Những 
giới nhỏ mà không giữ gìn được thì những giới trọng như 
thế nào? Cho nên các Tổ khéo đặt ra một câu chuyện để 
hủy bỏ những giới nhỏ nhặt này, nói rằng: “Khi Đức Phật 
sắp nhập Niết Bàn, Ngài dặn ông ANan những giới nhỏ 
nhặt sau này được quyền bỏ”. Cho nên bây giờ các Tỳ kheo 
đều bỏ những giới nhỏ nhặt. 


- lố7 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Những giới nhỏ nhặt này có lợi ích gì không? Chẳng hạn 
chúng ta giữ gìn vệ sinh như vậy có lợi ích không? Giữ gìn 
môi trường sống trong sạch thanh tịnh có lợi ích không? 
Những giới nhỏ nhặt rất có lợi ích cho đời sống con người. 
Thế mà người ta dám bỏ và xem thường. Những giới nhỏ 
nhặt là những thiện pháp, mà thiện pháp thì không làm 
khô mình khổ người. 


ĐỨC HẠNH LÀM NGƯỜI 


Nói về luật lệ giao thông tức là nói đạo đức giao thông. 
Xưa, Đức Phật đã có dạy đạo đức này, tức là giới cẤm 
không cho hai vị Tỳ Kheo đi song song trên đường. Tại 
sao vậy? 


Ngày xưa đi trên đường mòn, chứ đâu có đường rộng lớn 
tráng đá trải nhựa như bây giờ, còn bây giờ chúng ta thấy 
tốc độ xe cộ chạy nhanh như gió. Hằng ngày chúng ta đọc 
báo chí, những tỉn tức về tai nạn giao thông đã đem đến sự 
đau khổ cho biết bao nhiêu người, có những người chết, có 
những người bị tàn tật, cụt tay, cụt chân, Một hậu quả 
thương đau của xã hội do tai nạn giao thông. Đó là do 
thiếu đạo đức giao thông mà đã để xảy ra những tai họa 
khủng khiếp cho con người, đem đến cho mọi người khổ 
đau, khổ mình và khổ người. Cho nên khi học đạo đức của 
đạo Phật, thì khi lái xe ra đường, người ta phải thấy trách 
nhiệm, bốn phận đạo đức của mình, cân thận khi cầm tay 
lái. Khi uống rượu say thì nhất định không được lái xe, lái 
xe không chạy quá tốc độ làm chủ của mình. Nếu ai ai 
cũng thấy trách nhiệm, bốn phận của mình như vậy, thì ít 
có khi xảy ra tai nạn. Luật lệ giao thông có, theo những 
biển cắm các tài xế lái xe phải tuân theo luật lệ giao thông, 
không được chạy vào những chỗ cấm. Nơi ngã tư đường 
có đèn xanh đèn đỏ. Đèn đỏ chúng ta dừng lại, đèn xanh 
thì chúng ta chạy. Chúng ta đi đúng theo luật lệ giao 


- ló8- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


thông, thì làm sao xảy ra tai nạn. Những luật lệ giao thông 
trên đây là đạo đức mà xưa kia đức Phật đã dạy. Thế mà 
người sau nói rằng đó là những giới nhỏ nhặt cần phải bỏ 
cho hợp thời thì thật là vô minh điên đảo. 


Đây, đức Phật còn dạy chúng ta một đức hạnh nữa, một 
giới luật nhỏ nhặt nữa. Đức Phật đã cắm không cho đệ tử 
của Ngài leo cây, thế mà các Tổ cho giới này là giới nhỏ 
nhặt cần phải bỏ. Một người đệ tử của đức Phật mà leo 
cây thì còn thể thống gì, có khác nào là một con vượn, một 
con khỉ, nhưng khi lỡ tay té xuống chết hay bị gãy tay, gãy 
chân thì ai chịu khổ đau này? 


Theo đức Phật nói: “Con người leo cây không có cây thang 
để trèo đó là một loài chúng sanh, một loài khi, vượn, chứ 
không phải con người”. Muốn sống đúng tư cách của con 
người thì phải sống đúng đạo đức. Muốn sống đúng đạo 
đức, trèo lên cây thì phải có cây thang, bắc thang trèo cây 
chúng ta thấy nó ít nguy hiểm hơn. 


Lỡ chúng ta trèo cây, té xuống thì ai khổ và làm cho ai 
khổ, chắc chắn là chúng ta sẽ khổ, rồi gia đình, những 
người thân của chúng ta khổ. Nếu chúng ta trở thành 
người tàn phế nằm một chỗ, thì đó là chúng ta đã tự làm 
khổ mình, khổ người, và toàn là làm những người thân 
thương của chúng ta khổ. Đó là chúng ta “báo đời” cho 
những người khác, nếu lúc bây giờ chúng ta chết đi thì tốt 
nhất, nhưng nó không chịu chết thì mới thật là khỗ. 

Các con cũng nghe những người trèo cây mà có thể xảy ra 
tai nạn, đưa đến những sự đau khổ này không? 

Ngày xưa đức Phật đã cắm chúng ta những điều này, là vì 
sự lợi ích cho chúng ta không làm khỗ mình khổ người. Đó 
là đạo đức. Đạo đức để biến chúng ta từ một loài động vật 
để trở thành một con người thật sự. Cho nên muốn trèo 


- 169 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


cây, chúng ta phải bắc cây thang, trèo cây có cây thang. Ít 
nguy hiểm hơn là chúng ta ôm cây mà trèo như trên Thầy 
đã dạy. Một hành động nhỏ nhặt như vậy chúng ta không 
nên xem thường. Đó là đạo đức làm người, đó là thiện 
pháp mà đức Phật đã dạy chúng ta để ngăn ngừa những 
ác pháp, những ác pháp ây có thể Xây. đến cho chúng ta 
những tai nạn khỗ ách. Đó là những điều của người cư sĩ 
cân phải học những đạo đức cụ thể, thực tế trong cuộc 
sông. 


Bởi đạo Phật là đạo giải thoát, giải thoát từng việc làm, 
từng hành động tuy nhỏ nhặt nhưng sẽ mang đên cho mọi 
người một sự an vui và hạnh phúc chân thật. 


Cái hiểu lầm của các bạn là tưởng tượng sự giải thoát của 
đạo Phật quá cao siêu, quá mâu nhiệm, vì thế mà từ xưa 
cho đến ngày nay không có ai làm được. 


LÒNG HIẾU SINH 


Nếu dạy người cư sĩ không sát sanh, không trộm cắp, 
không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, thì 
chưa đủ, vì một trăm giới chúng học là một trăm giới đạo 
đức làm người, còn năm giới cầm mày thật sự quá khó giữ 
gìn, không phải dễ. Bởi vì cuộc sống con người đang bị ô 
nhiễm bởi những ác pháp, mà đưa ra những giới luật cấm 
này thì chúng ta chỉ có thọ cho có hình thức, chứ giữ trọn 
vẹn thì chỉ có những bậc Thánh Tăng. Nghĩa là nói cẤm 
sát sanh thì phải nói lòng thương yêu chúng sanh. Nói đến 
lòng yêu thương chúng sanh, là nói đến lòng hiếu sinh, 
lòng hiểu sinh là hiếu sự sống của muôn loài, tức là thương 
yêu sự sống. Nếu không dạy cho chúng ta có lòng thương 
yêu sự sông, mà dạy chúng ta không sát sanh thì không 
thể nào chúng ta không sát sanh. Vì chúng ta chưa có lòng 
yêu thương sự sông thì chắc chắn chúng ta không tránh 
khỏi sự sát sanh. Lòng hiếu sinh là lòng thương yêu rộng 


TH 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


lớn vô bờ bến đối với muôn loài. Lòng thương yêu sự sống 
ấy chỉ có những bậc Thánh Tăng và Thánh Ni mới thể 
hiện được, vì đời sống của họ ba y một bát, thiểu dục tri 
túc nên không hề vi phạm sát sanh, làm khổ đau chúng 
sanh. 


Nếu chúng ta là một bậc Thánh thì không nói vọng ngữ, 
không vọng ngữ chỉ có bậc Thánh mới làm được, chứ một 
con người như chúng ta khó mà làm được. Tuy rằng 
chúng ta nói vọng ngữ không hại mình hại người khác, 
nhưng đó cũng là một điều kiện làm cho chúng ta mắt uy 
tín với mọi người, nó làm cho người khác xem thường, 
không tin tưởng mình. Nhưng khi chúng ta hiểu đó là đức 
hạnh uy tín làm người, làm Thánh. Dù lòi nói vọng ngữ đó 
không hại ai hết nhưng chúng ta cũng không nói, huống là 
nói dối hại mình hại người thì lại càng không được nói. 
Nếu chúng ta nói thật mà làm hại người thì sao? Chúng ta 
có quyền không nói chứ? Không nói tức là che dấu tội ác 
của kẻ khác ư? 


Giới luật đạo đức của đạo Phật khó như vậy, vì thế chúng 
ta phải được học hỏi và tu tập rèn luyện dần dần mới 
thành thói quen đạo đức được, mới trả lời được những 
câu hồi trên. 

Thầy thiết nghĩ, muốn đi vào con đường của đạo Phật thì 
phải đi vào con đường giới luật, tức là con đường đức 
hạnh. Khi chúng ta có đức hạnh rồi thì chúng ta mới có 
thiền định. Đức Phật nói: Khi tâm ly dục ly ác pháp thì 
tâm định tỉnh, nhu nhuyến, dễ sử dụng. Lúc tâm nhu 
nhuyến dễ sử dụng thì muốn nhập các định dù bất cứ định 
nào cũng không có khó khăn, không có mệt nhọc. Trong 
các kinh đức Phật đã xác định rõ ràng như vậy. Thế 
chúng ta sống giới luật không nghiêm chỉnh, ăn uống phi 
thời như người giàu có, danh lợi cuốn mình vào trong cái 


-171- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


lớp áo giàu sang thì làm sao mình ly dục ly ác pháp được. 
Muốn ngôi thiền nhập định mà không ly dục ly ác pháp 
thì làm sao nhập định được. Cho nên do không sống đúng 
giới luật thì không bao giờ nhập định được như trên Thầy 
đã nói. 

Tóm lại lòng hiếu sinh là một đức hạnh cao quý tuyệt vời 
của con đường giải thoát mà người đệ tử đạo Phật dù tu sĩ 
hay cư sĩ đều phải thực hiện cho bằng được, nhờ thực hiện 
cho bằng được thì từ đó chúng ta có một tâm hồn biết 
chan hoà tình thương yêu với sự sống muôn loài trên hành 
tỉnh này thì không còn làm khổ mình, khỗ người và khổ 
chúng sanh nữa. 


NGẮN ÁC DIỆT ÁC PHÁP 


Các cư sĩ về đây muốn tu tập thì Thầy sẽ dạy cho ngăn ác 
diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp. Trong 
gia đình phải đối xử với nhau hòa thuận như nước với sữa. 
Cha mẹ đối xử với con như thế nào? Chứ đừng đụng 
chuyện gì, cũng la, cũng mắng chửi rủa con cái, rốt cuộc 
rôi con cái của mình, tuy sông gần nhưng lại cách xa 
mình, nó làm những việc gì, nó không dám cho cha mẹ 
biết, nó đều che dấu cha mẹ. Bởi vì con cái sợ la rầy thì 
làm sao nó dám nói thật với mình. Làm cha mẹ nên xem 
nó như người bạn, còn xem nó là đứa con nít, là con của 
mình, thì tự mình đã lìa xa con cái rồi. Như vậy bổn phận 
làm cha mẹ chưa tròn đạo đức. Cha mẹ cần phải học đạo 
đức nhân bản - nhân quả không làm khổ mình khỗ người, 
dù nó là con mình, mình sanh ra, mình cũng không có 
quyền làm khổ nó. Nó cũng là một con người, như bao 
nhiêu con người khác, phải đối xử với nó như thế nào cho 
đúng đạo đức. Cho nên có học đạo đức mình mới biết đối 
xử với con cái của mình. Còn con cái của mình có học đạo 
đức thì nó mới biết đối xử với cha mẹ. Nó không bao giờ 


- 172- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


làm cho cha mẹ buồn khỗ. Như vậy rõ ràng chúng ta cần 
phải học đạo đức không làm khô mình khô người, tức là 
ngăn ác diệt ác pháp. 

HỌC TẬP ĐẠO ĐỨC 


Chúng ta tu theo đạo Phật, mà không học tu tập đạo đức, 
mà lại đi học thiền định, để kiến tánh thành Phật hoặc đi 
tụng niệm. để cầu được sanh về Cực Lạc Tây Phương, để 
cầu siêu cầu an thì điều này có đúng không? Những điều 
này chỉ là ảo tưởng của chúng ta mà thôi, chứ làm sao mà 
nhập định được? Khi tâm còn tham, sân, sỉ ...Và làm sao 
có cảnh giới Tây Phương được mà cầu về đó. Phỏng chừng 
có cõi Cực Lạc ở Tây Phương thực sự thì Đức Phật Di Đà 
có dám rước chúng ta về đó không? Tâm chúng ta còn dẫy 
đầy tham, sân, sỉ ngút ngàn...Chưa có một chút gì là đạo 
đức thì ai dám rước mình về. Nếu rước về nước Cực Lạc, 
thì chắc nước Cực Lạc sẽ không còn là Cực Lạc nữa. 


Ví dụ: Trong nhà Thầy, hoàn toàn mọi người đang sống 
hòa thuận, yên ốn, bây giờ rước thêm một cô dâu về nhà. 
Cô dâu không phải là người hiền đức, nên mọi sự việc xảy 
ra, rầy rà, la khóc,... Trong nhà này giống như địa ngục. Ở 
đây Thầy đem ví dụ để nói tâm chúng ta đang còn tham, 
sân, sỉ không có đạo đức mà muôn về nước Cực Lạc thì 
nước đó có còn cực lạc nữa không như trên đã nói? Để 
chúng ta rõ, khi tâm chúng ta chưa hết tham, sân, sỉ thì 
không có Đức Phật nào dám rước chúng ta đâu: Nên 
chúng ta đừng có sống trong ảo tưởng về việc cầu vãng 
sanh. Không được đâu các bạn ạ? Điều đó chắc chắn 
không ai rước mình đâu? Còn nếu mà mình sống đạo đức 
hắn hoi thì Đức Phật Di Đà đến thỉnh mình, mình cũng 
không muốn đi nữa. Vì mình vẫn ở trong Cực Lạc rồi, 
không cần về nước Phật, mình vẫn ở trong nước Phật. Bởi 
thiện pháp không làm khố mình khổ người thì nó là Cực 


s73 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Lạc rồi, an vui rồi, chứ đi tìm nơi đâu nữa. Đó là một sự 
thực tê không có ảo tưởng. Phải không hỡi các bạn? 


Cho nên chúng ta sống đúng, tu tập đúng pháp ngăn ác 
diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, sông đúng tâm hồn 
thanh thắn, an lạc, vô sự thì đó là Cực Lạc, đó là Niết Bàn, 
đó là Thiên Đàng. Chính đó là 7U TẬP ĐẠO ĐÚC LÀM 
NGUỜI. 


BÁT ĐỘNG TÂM ĐỊNH 


Đức Phật nói: Tâm ly dục, ly ác pháp là nhập Sơ thiền, do 
Iy dục sanh hỷ lạc nhưng chúng ta đang còn ở trong 5 chỉ 
thiền của nó: Tâm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm tức là chúng ta 
đang ở trạng thái Sơ Thiền Thiên. Còn nếu như chúng ta 
xả năm chỉ thiền này ra thì chúng ta đang ở trong trạng 
thái bất động, bắt động đó là Niết Bàn. Lúc bấy giờ chúng 
ta có cần tu gì nữa không? Hay chỉ ly dục, ly ác pháp xả 
năm chỉ Sơ Thiền là nhập vào Bất động tâm định hay là 
Vô tướng tâm định là đủ. Mà đã ly dục, ly ác pháp là đạo 
đức của loài người, đạo đức không làm khổ mình, không 
làm khổ người. Cho nên lúc nảy Thầy nói đức Phật dạy: 
“Ta nói: Ly dục ly ác pháp tức là Ta nói giới luật”. Người 
nào sống đúng giới luật tức là ly dục, ly ác pháp, còn 
người nào sông không đúng giới luật là không ly dục, ly ác 
pháp. Nhưng muôn sông đúng giới luật mà không ức chế 
thân tâm, thì phải có pháp hành để tu. Pháp hành để tu 
như thế nào? Tứ Chánh Cần ngăn ác, diệt ác, sanh thiện 
tăng trướng thiện. Khi ngăn ác diệt ác xong, chúng ta tiếp 
tục quét sạch những pháp ác vỉ tế trên thân, thọ, tâm, 
pháp của chúng ta. Thân, thọ, tâm, pháp là thân ngũ uẫn 
của chúng ta. Thân ngũ uẫn của chúng ta gồm có: Sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức. Trên thân ngũ uẫn gồm đủ bốn, 
chỗ, thân, thọ, tâm và pháp. Nên đức Phật dạy chúng ta tu 
Tứ Niệm Xứ trên bốn chỗ này để chúng ta quan sát và đây 


siÍ74- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


lùi chướng ngại pháp trên đó. Nhờ có tu tập như vậy nên 
toàn bộ thân thọ, tâm, pháp của chúng ta thanh tịnh. Mà 
tâm đã thanh tịnh là tâm không phóng dật, tâm không 
phóng dật là tâm đã ly dục, ly ác pháp hoàn toàn. 


Như vậy rõ ràng trong giai đoạn đầu chúng ta tu pháp gì? 
Tu Tứ Chánh Cần, giai đoạn kế tu pháp Tứ Niệm Xứ. Tu 
pháp môn Tứ Niệm Xứ chúng ta chỉ có quan sát để quét 
sạch những ác pháp vi tế trên thân, thọ, tâm, pháp của 
chúng ta. Vậy thì, Tứ Chánh Cần chúng ta sống như các 
cư sĩ, đang chung đụng mọi pháp ác. Gặp pháp nào ác 
chúng ta đều ngăn và diệt ác pháp Ấy, làm cho đời sống 

của chúng ta tràn đầy đạo đức không làm khô mình khổ 
người. Còn bây giờ, với chiếc áo tu sĩ như Thầy thì vào 
thất, không có ai làm động mình hết, vì vậy mình ngồi đây 
quét sạch chướng ngại trên thân tâm của mình giống như 
ông Châu Lợi Bàn Đặc. Khi ông học bài kệ bốn câu không 
thuộc, thì người anh của ông, đuổi ông về nhà, ông ngôi 
khóc, đức Phật đi ngang qua thất ông, ông mới trình bày 
cho đức Phật biết nguyên do ông khóc. Đức Phật bảo: “Tz 
sẽ dạy con, chỉ cần quét cái tâm cho sạch”. Quét tâm cho 
sạch, tức là tu Tứ Niệm Xứ. Sau một thời gian ngắn ông 
thực hiện trọn vẹn lời dạy pháp môn Tứ Niệm Xứ, và 
chứng quả A La Hán, đầy đủ Tam Minh. 


Cho nên trong giai đoạn đầu chúng ta tu Tứ Chánh Cần 
ngăn ác, diệt ác pháp, cuối cùng chúng ta vào trong tu 
viện, sống độc cư trầm lặng rồi chúng ta quét sạch những 
ác pháp vi tế trên thân, thọ, tâm, pháp của chúng ta, tức là 
tu Tứ Niệm Xứ. Khi tâm đã hoàn toàn sung mãn Tứ Niệm 
Xứ, thì có bốn Thần Túc đầy đủ trong thâm tâm Khi có 
bốn Thấn Túc đầy đủ thì nhập thiền định đâu còn có khó 
khăn, nên đức Phật bảo rằng: “7m định tỉnh như nhuyễn 
dễ sử dụng thì nhập định không có khó khăn, không có mệt 
nhọc, không có phí sức”. Nghĩa là lúc bấy giờ mình chỉ 


sƒ75~ 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


dùng Định Như Ý Túc tức là Định Thần Túc, là muốn 
nhập định nào, thì sẽ nhập định như thế ấy một cách dễ 
dàng. Khi tâm đã thanh tịnh không còn tham, sân, sỉ thì 
mình bảo: Diệt tẦm tứ nhập Nhị Thiền, tức thì tâm diệt 
tầm tứ và nhập vào trạng thái Nhị Thiền tức khắc. 


Vậy ai diệt tầm tứ? Tâm thanh tịnh của chúng ta diệt tầm 
tứ, chứ không pháp nào khác hơn nữa, tức là tâm lực của 
chúng ta do tu tập Tứ Niệm Xứ sung mãn mà có, chứ 
không thể nào ngồi lâu mà chúng ta diệt nỗi tầm tứ, diệt lỗ 
tai, diệt con mắt, mũi, miệng, thân và diệt ý thức của 
chúng ta được....Ở đây chúng ta ngồi nghỉ đừng cho khởi 
niệm là diệt nó sao? Diệt không thể được đâu? Vì vậy 
chúng ta chỉ cần tu tập Tứ Niệm Xứ sung mãn thì có Tứ 
Thần Túc, trong Tứ Thần Túc có Định Như Ý Túc như 
trên đã nói. 

Các Phật tử có nghe đức Phật thuật lại: Khi đức Phật 
nhập định, cách đó 200 mét (200m) Trời sét đánh chết hai 
con bò. Tiếng sét to lớn như thế mà đức Phật trong định 
không nghe thấy gì cả. Bởi vì nhĩ căn đã ngưng hoạt động, 
nhĩ căn không hoạt động, thì giống như người điếc phải 
không quý Phật tử? Người điếc thì còn nghe được âm 
thanh gì nữa. Dù tiếng lớn cũng như tiếng nhỏ. 


Không nghe nhưng chúng ta vẫn tỉnh bơ, vẫn biết như 
thường chỉ không nghe, không tác ý, không suy nghĩ. Lúc 
bây giờ cái biết của chúng ta giống như cái biết trong giác 
mộng. Cho nên khi nhập Nhị Thiền thì chúng ta rơi vào 
thế giới tưởng. Khi bước vào chỗ này, thì đức Phật bảo 
phải ly tẤt cả hỷ (Ly hỷ trú xả), ly tất cả các trạng thái hỷ 
tưởng. Có 18 loại trạng thái hỷ tưởng, phải xả ra hết. Lúc 
bấy giờ xả cho sạch mới nhập được Tam Thiền có đúng 
như vậy không? Còn chúng ta nhập Nhị Thiền thấy hỷ lạc 
tưởng cho rằng định sanh hỷ lạc này là thật, nhưng không 


- 176 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


ngờ đó là trạng thái của xúc tưởng hỷ lạc. Xúc tưởng hỷ 
lạc là một trong 18 loại tưởng. Nếu không biết xả thì 
chúng ta sẽ bị rơi vào trong thế giới ma tướng, chứ không 
phải là thiền định gì cả. Hầu hết các Sư Thầy. hiện giờ 
đang rơi vào loại thiên định này mà họ tưởng răng mình 
nhập được Chánh định. Ôi! Thật là vô minh, tội nghiệp 
thay! Một cuộc đời tu hành xả bỏ hết, nay còn gì đâu nữa. 


Có những người tu ức chế tâm, thấy sắc tưởng hay thỉnh 
tưởng cho là định tướng xuất hiện. Những người này đã 
rơi vào mê hồn trận của định tưởng mà không biết. Khi 
rơi vào trong mê hồn trận này thì chẳng bao giờ họ nhập 
được Tam Thiền, họ chỉ còn loanh quanh trong cái thế 
giới tưởng này để đạt đến thần thông tưởng (ngũ thông). 


Chúng ta muốn nhập Tứ Thiền thì sau khi đã dừng tất cả 
các trạng thái tưởng, được xem như người ngủ không còn 
chiêm bao, không còn chiêm bao thì lúc bấy giờ chúng ta 
nhập Tứ Thiền mới được an toàn. Chúng ta tịnh chỉ hơi 
thở, tức là chúng ta ra lệnh cho hơi thở phải tịnh chỉ, 
ngưng, nhập Tứ Thiền, chứ không phải chúng ta nín thở. 
Ngay đó theo sự lệnh truyền của chúng ta, thì dần dần 
tuần tự hơi thở sẽ dừng lại. Nhưng khi dừng lại thân tâm 
của chúng ta không hoại diệt vì thân tâm chúng ta thanh 
tịnh, sông đúng giới luật, không hề vi phạm một lỗi nhỏ 
nhặt nào. Còn như cơ thể của chúng ta bắt tịnh thì ngừng 
thở là chết ngay liền tức khắc. Bởi vì cơ thể của chúng ta 
đang tiếp xúc và đang được nuôi dưỡng với những chất ô 
nhiễm, ô trược...Tâm thì còn dẫy đầy tham, sân, sỉ luôn 
sống trong đau khổ, mà bảo hơi thở dừng thì làm sao nó 
dừng được? Nếu nó dừng được thì đó chỉ là hơi thở tưởng 
dừng, chứ không phải hơi thở thật dừng. 


Các nhà Yoga họ tập luyện, tâm họ chưa ly dục, ly ác 
pháp hoàn toàn mà họ dừng được hơi thở. Họ dừng được 


Si 77< 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


hơi thở là tại sao? Ở đây họ phải dùng tưởng để tu tập 
như: Tưởng thở bằng trán, bằng lỗ chân lông, v.v... họ 
thở được là nhờ năng lực của tướng. Người tu theo tưởng 
định chỉ có Ngũ thông tưởng chứ nó không có Lục thông, 
Tam Minh, bởi vì không có Lậu Tận Minh nên nghiệp tái 
sanh vẫn còn, phải tiếp tục tái sanh luân hồi, tức là tâm 
tham, sân, sỉ còn nguyên. Còn một người tu ly dục ly ác 
pháp hoàn toàn, tâm thanh tịnh thì sẽ la hết các lậu hoặc. 
Lìa hết các lậu và tiếp tục tu các thiền định và Tam Minh 
thì mới chấm dứt nghiệp tái sanh luân hồi. Đó là con 
đường tu tập đúng của đạo Phật là như vậy. Tâm lực giúp 
chúng ta tự tại nhập Định, tự tại đưa tâm đến Tam Minh. 
Ngoài sự tu tập này không còn có cách nào khác giúp 
chúng ta nhập định và thực hiện Tam Minh được. Cho 
nên chúng ta tu đúng pháp thì có giải thoát, còn tu không 
đúng thì không có giải thoát. 

Vì thế căn bản sự tu tập thiền định của đạo Phật là ở chỗ 
giới luật, nhờ có giới luật tâm mới ly dục ly ác pháp, nhờ 
có ly dục ly ác pháp mà tâm mới bắt động. Tâm bắt động 
là giải thoát hoàn toàn, ra khỏi nhà sinh tử, chấm dứt luân 
hồi. Còn vấn đề thiền định và Tam Minh là vấn đề phụ. 


THỌ BÁT QUAN TRAI 


Hôm nay trong chiếc áo của người cư sĩ tu tập Thọ Bát 
Quan Trai, thì giữ gìn tắm giới không có gì khó, chứ đừng 
có vội xuất gia tu hành. Khi xuất gia tu hành chúng ta thọ 
Sa Di giới, Tỳ Kheo giới, tất cả những giới này đâu phải dễ 
giữ gìn được, đâu phải sống ngay liền được. 

Ví dụ: Trong thập giới Sa Di thôi, có một giới cấm ăn 
uống phi thời, chỉ ngày ăn một bữa, có giới cầm cất giữ 
tiền bạc, có giới cắm nghe ca hát và tự ca hát, có giới cầm 
trang điểm làm đẹp làm dáng. Thế mà ông Thầy nào cũng 
ăn ngày ba bốn bữa, cũng cất giữ tiền bạc, cũng xem ca 


- 178- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


hát, thì thử hỏi như vậy có đúng không? Nếu tu sĩ ăn uống 
phi thời thì làm sao Phật giáo sống được. Mấy ông Thầy 
ăn uống ngủ nghỉ sai giới luật, có ông thì đi chân trần, có 
ông thì mang dép da thú vật, có ông lại có xe hơi riêng, xe 
cúp, xe hon đa chạy bắt kế luật lệ đi đường, lại có Thầy lái 
xe lại đèo thêm một cô Phật tử; lại có Thầy đèo thêm một 
cô Ñi sau lưng, thì thử hỏi đạo Phật còn có nghĩa lý gì của 
đạo Phật nữa? Giới luật ở chỗ nào nữa? Làm sao ly dục, ly 
bất thiện pháp được? Đó là những cái đau lòng nhất của 
Phật giáo hiện nay. Đó là những điều kiện để cho chúng ta 
xác định Phật giáo đang suy đồi, ngoại đạo mạo danh Phật 
giáo để làm suy đồi Phật giáo, chứ không hưng thịnh. Mặc 
dù bây giờ có hàng vạn tu sĩ Phật giáo nhưng tu danh, tu 
lợi...Bao nhiêu trường Phật học mở cửa để đào tạo tu sĩ 
tài đức. Những nhân tài học thức như vậy, chẳng có lợi ích 
gì cho xã hội, mà còn thêm gánh nặng cho mọi người. 
Những hạng tu sĩ danh lợi này quá đông, còn những tu sĩ 
tìm tu giải thoát của Phật giáo thì quá ít. Số tu sĩ tu danh, 
tu lợi này là gánh nặng cho tín đô. Các cư sĩ phải nuôi, 
phải cúng dường. Mỗi lần trai Tăng là mỗi lần quý vị phải 
đóng góp nhau từng đồng, từng các để cho họ ăn, họ sông, 
họ học, họ chia của cải trên mô hôi nước mắt của quý vị. 
Cho nên quý vị biết rằng. “Giới luật còn là đạo Phật còn, 
Giới luật mất là đạo Phật mắt”. Chúng ta không nên nối 
giáo cho những người này, họ là giặc trong Phật giáo, họ 
đang diệt Phật giáo. 


Quý vị đừng nghĩ rằng người nào làm tội là họ phải chịu 
tội. Tội những người làm cho Phật giáo suy đồi, họ không 
tránh khỏi nhân quả đó đâu. Nhưng quý vị cúng dường 
không đúng chánh pháp là tiếp tay làm hư hoại Phật giáo, 
thì quý vi là người đệ tử cư sĩ tại gia của đức Phật sẽ 
không xứng đáng. quý vỉ cũng phải chỉu trách nhiêm tôi 
lỗi phá hoại Phật giáo. 


3/792 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Ví dụ: Một người ngoại quốc vào đất nước Việt Nam, đến 
chùa, lăng, miêu chỗ đông người, nơi đâu cũng đều thấy 
ăn mày đi xin tiền xin thực phẩm, thì họ sẽ chê đất nước 
nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Phải không các bạn? 


Tại sao lại có ăn mày như vậy? 

Tại vì, quý vị đặt lòng thương không đúng chỗ, có nghĩa là 
thấy ăn mày là quý vị bồ thí. Bố thí như vậy quý vị sẽ biến 
đất nước này thành đất nước ăn mày. Nhà nước có bốn 
phận phải tập trung những người ăn mày tàn tật vào một 
cái trại nào đó. Chúng ta những người dân cùng Nhà 
Nước sẽ bỏ ra tiền bạc để nuôi những người ăn mày này, 
những người bất hạnh, chứ không nên để những người bắt 
hạnh tàn tật ăn mày này đi xin rải rác khắp nơi làm xấu 
cho đất nước chúng ta. 


Cũng như bây giờ quý vị cứ nuôi những ông Thầy phá giới 
luật, phạm giới luật như vậy, quý vị tưởng như vậy thì 
Phật pháp còn ư? Hoặc quý vị bố ra hàng tỷ bạc như vậy 
để xây cất những ngôi chùa đẹp thì như vậy có phải làm 
hưng thịnh Phật giáo không? 


Không đúng đâu. Quý vị làm cảnh đẹp tham quan để quý 
vị đi giải trí quên sự mệt nhọc, băng những hình thức tu 
tập, chứ tu tập như vậy đi đên đâu thưa quý vị? 


Quý vị quên rằng nơi của Phật giáo không phải là những 
cảnh tham quan đẹp đẽ. Hình ảnh của Phật giáo là sống 
không chùa, không nhà cửa, chỉ ba y một bát, chòi tranh 
vách lá mà thôi. Đời sống người tu sĩ là sống du tăng khất 
SĨ, rày đây mai đó, không dính mắc một cái øì hết. Quý vị 
cất chùa cho tốt đẹp và ông Thầy là một công nhân viên để 
phục vụ cúng bái câu an, cầu siêu, ma chay, làm tuần, làm 
tự, xin xăm, bói quẻ, xem ngày giờ tốt xấu cho quý vị... 
Như vậy quý vị rất thỏa mãn tỉnh thần. Quý vị đã làm hư 
hoại Phật pháp hết rồi! Phật pháp không phải là chỗ để an 


- 180- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


ủi tỉnh thần cho quý vị mà là chỗ để quý vị thắp đuốc lên 
mà đi trên đường giải thoát. Cho nên tu là phải tu đúng 
pháp, chùa là nơi đề cho quý vị đến đó Thọ Bát Quan Trai 
để quý vị tu tập một ngày làm Phật, làm Thánh Tăng, 
Thánh Ni, chứ đâu phải chùa là nơi để cho quý vị đến đó 
tham quan, ngoạn cảnh, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, 
lạy lễ hồng danh sám hối theo kiểu Bà La Môn. Cho nên 
những gì Thầy nói ra là những gì muốn xây dựng lại cái 
tốt cái đẹp cho Phật giáo. Những gì Thầy nói ra là muốn 
đem lại cho quý vị được một ngày làm Phật, một ngày 
được giải thoát, chứ không phải ở đây lý luận nói thế này, 
nói thế khác, để rồi rốt cuộc tu hành chẳng ra øì. Tu sĩ 
phải ra tu sĩ, mà cư sĩ phải ra cư sĩ, đầu ra đó hắn hoi. Cư 
sĩ phải hộ trì Phật pháp, hộ trì đúng chánh pháp, chứ 
không thể hộ trì không đúng pháp. Thây nói thật sự, được 
nøhe lời Thầy là may mắn cho quý Phật tử. Dù sao quý 
Phật tử cũng còn mang những kiến chấp, cho Thầy quá cô 
chấp, quá sân hận, quá nặng lời, quá lỗi thời không hợp 
với thời đại này. Đối với Thấy, quý vỉ muốn nói sao cũng 
được, miễn là lời nói của Thầy là chân thật của Phật giáo, 
làm sống lại Phật giáo. Thật ra pháp môn gì mà đức Phật 
ngày xưa đã để lại thì ngày nay chúng ta áp dụng vào đời 
sống và đem lại lợi ích và hạnh phúc cho con người, chứ 
không phải lỗi thời. 

Thường thường người ta nghĩ rằng. Thầy chấp giới, chấp 
cái này, chấp cái kỉa, vì vậy cho Thầy lỗi thời không hợp. 


Bây giờ vật chất, tiền của, xe cô tất cả mọi thứ hiện đại 
tiên nghỉ như vậy mà Thầy ôm bát đi bộ. xin ăn thì quá lỗi 
thời. Vì hiện giờ ăn uống đây đủ, ngày xưa không đây đủ 
thì đành chịu, còn bây giờ đầy đủ Thầy còn chấp chặt 
những điều thiểu dục, tri túc đó, thì không hợp thời. Ở 
đây Thầy suy nghĩ, tư duy cái nào giải thoát, cái nào 
không giải thoát, cái nào đưa đến dục lạc và cái nào không 


- 181- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


đưa đến dục lạc. Cái chỗ này là chỗ quan trọng mình phải 
tư duy suy nghĩ kỹ lưỡng, vì mình phải chấp nhận sông 
đúng đời sông của một vị tu sĩ Thánh Tăng. Khi mình 
sống đúng hạnh giải thoát thì người cư sĩ ủng hộ và bảo trì 
Phật pháp. Thật ra Phật pháp còn là do bàn tay của 
những người cư sĩ. Còn tu sĩ chỉ là những người có nhiệm 
vụ tu tập để thực hành đúng Phạm hạnh, để thực hiện 
được gương hạnh cho người cư sĩ, để người cư sĩ nương 
theo. Người tu sĩ đừng nên sa ngã, chạy theo dục lạc, chạy 
theo lòng ham muốn của mình nó là ác pháp, nó làm cho 
người cư sĩ khỗ đau, phiền não trong lòng. Hôm nay Thầy 
nói ra để chúng ta thấy biết rõ ràng. 


Tóm lại, muốn tu tập để được giải thoát hoàn toàn thì 
chúng ta mỗi người dù tu sĩ hay cư sĩ đều phải tu tập Thọ 
Bát Quan Trai. Vì đó là bắt đầu cho một cuộc sống ly dục 
ly ác pháp, cuộc sống làm Phật, cuộc sống thánh thiện, 
cuộc sông giải thoát, cuộc sống cao thượng. 


LÀM CHỦ SỰ SÓNG CHÉT 


Nếu Thầy làm chủ được bệnh của Thầy, tức là Thầy làm 
chủ được cái chết. Làm chủ được cái chết, tức là làm chủ 
nhân quả, Ngoài nhân quả ra thì không có cái chết. Bởi vì 
thân của Thây là thân nhân quả, cho nên nó phải có sanh 
có diệt. Khi tu tập theo giáo pháp của đức Phật, thì trước 
tiên Thầy làm chủ cái tâm, làm chủ cái tâm là phải làm 
chủ tâm không sân, không tham, không sỉ. Do làm chủ 
tâm nên mới không tham, sân, si. Nếu không làm chủ tâm 
được thì tâm tham, sân, sỉ cũng giống như mọi người, Khi 
làm chủ được tâm không tham, sân, si rồi Thầy làm chủ 
được bệnh. Đầu của Thây đau nhức, Thầy bảo: “cái fhọ 
này vô thường, cái đầu đau nhức này phải rời khỏi thân này 
đi và không được đau nhức nữa”. Khi hướng tâm như vậy, 
thì tự cái đau nhức đầu sẽ đi mất. Như vậy có phải cần 


- 182- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


uống thuốc không hỡi quý Phật tử? Đâu có cần uống gì. 
Nay Thầy đã sông trên 78 tuổi rồi (năm 2005) mà Thầy 
vần sông bình thường, không có đau bệnh gÌ khó khăn 
khỗ sở. Nếu có đau Thầy sẽ đuổi nó đi. Khi Thầy sắp chết 
Thầy bảo hơi thở ngưng đi, cái thân già yếu này sông làm 
chỉ cho thêm cực khỗ quá vậy, chết đi cho rồi. Thì bắt đầu 
nó ngưng hơi thở Thầy chết. Bởi vì Thầy làm chủ được 
thân nhân quả. Cho nên đức Phật nói: 


Thiên thượng thiên hạ 
Duy ngã độc tôn 
Nhất thiết thế gian 
Sanh, lão, bệnh, ft”. 
Giải nghĩa: 

Trên trời, dưới trời 
Con người duy nhất 
Khắp trong thế gian 
Vượt qua sanh, già 
Làm chủ bệnh, chết”. 


Đức Phật đã vượt qua sanh, già, bệnh, chết, tức là làm chủ 
sanh tử. Vậy thì người tu theo đạo Phật vôn có tâm niệm 
với mục đích làm chủ được bôn nỗi khô đau này. 


Mục đích của chúng ta là tu tập ngồi thiền để làm chủ sự 
sông chêt và chầm dứt luân hôi phải không? 


Ở đây, Thầy chỉ dạy cho quý vị ngăn ác diệt ác pháp, có 
nghĩa là người ta chửi mình, mình không giận, mình 
không tham muốn gì hết. Dù thấy các vật đẹp mình cũng 
không ham muốn, chứ không phải ngồi thiền hít thở, niệm 
Phật, niệm chú, tụng kinh, sám hối, v.v...Và như vậy quý 
vị đã làm chủ được cái tâm tham, sân, sỉ của mình, tức là 
quý vị đã làm chủ được nhân quả trong cuộc sống của 
mình, tức là làm chủ nhân quả của tâm. Khi đã làm chủ 
nhân quả của tâm được rồi thì tiếp tục tu tập để làm chủ 


- 183- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


nhân quả của thân. Làm chủ nhân quả của thân, là làm 
chủ bệnh tật và chết phải không? Vì có làm chủ được tâm 
thì đó mới làm chủ được cái nhân. Làm chủ được cái nhân 
chưa đủ, nên phải làm chủ cho được cái thân, làm chủ 
được cái thân, tức là làm chủ được cái quả. Cái quả thân 
của chúng ta hiện giờ có là do nhân đời trước. Nhờ làm 
chủ được tâm thì mới làm chủ được thân. Nếu không làm 
chủ được tâm thì không thể nào làm chủ được thân. Khi 
chưa làm chủ được tâm thì thân của quý bạn có nhức đầu, 
dù cho quý vị có biết dùng pháp hướng nhắc tâm đến cả 
ngàn lần thì nó cũng nhức đầu, chứ không bao giờ hết, 
Còn bây giờ Thầy đã làm chủ được cái tâm thì Thầy chỉ 
nhắc nó một vài lần là nó hết nhức đầu ngay liền. Làm chủ 
được bệnh khổ như vậy thì dù có đem tiền bạc chất như 
núi Thái Sơn cho Thầy, thì Thầy cũng không ham. Người 
ta chửi Thầy, Thầy không giận, cái không sân của Thây, 
dù ai có đối chùa to Phật lớn, Thầy cũng không ham, Tại 
vì, Thầy đã làm chủ tâm của mình được rồi, nên danh lợi 
sang giàu đối với Thầy trở thành vô nghĩa. Do danh lợi 
sang giàu trở thành vô nghĩa đối với Thây, thì Thầy phải 
làm chủ được bệnh. Làm chủ được bệnh thì Thầy làm chủ 
được chết của mình, làm chủ được cái chết của mình, thì 
Thây phải chấm dứt tái sanh luân hồi của Thầy. Có phải 
vậy không? Giống như trên Thầy đã dạy. Vì thế, chúng ta 
đã tịnh chỉ hơi thở nhập Tứ Thiền. Khi nhập xong Tứ 
Thiền thì chúng ta thực hiện Tam Minh. Mà thực hiện 
Tam minh, thì nghiệp lậu hoặc không còn nữa, do đó Thây 
đã chấm dứt sự tái sanh luân hồi của mình. Chấm dứt 
luân hồi tái sanh, tức là chấm dứt nghiệp lực tái sanh, chứ 
không phải có thần thức, linh hồn đi tái sanh, mà chính là 
nghiệp. Nghiệp là do hành động thiện ác của chúng ta tạo 
thành. 


- 184 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Ví dụ: Chúng ta uống rượu, nó sẽ thành quen đi với rượu, 
nếu không có rượu thì cơ thể chúng ta khó chịu phải 
không? Chúng ta hút thuốc nó quen đi, bây giờ không hút 
thuốc, nghe buồn bã, nghe khó chịu trong lòng, hút thuốc 
vào là khoẻ trong người liền. Đó là nghiệp dẫn dắt mình 
ham thích dục lạc, nó làm cho mình khổ sở, do như vậy 
chúng ta bị nhiễm. Sự nhiễm như vậy trở thành nghiệp. 
Bây giò chúng ta làm chủ nghiệp, thì làm sao nghiệp đi tái 
sanh luân hồi được. Phải không? Nếu chúng ta còn tham, 
sân, sỉ thì còn nghiệp, nghiệp còn thì tiếp tục đi tái sanh. 
Hằng ngày Thầy tu tập làm chủ nghiẹp. Tu tập làm chủ 
nghiệp tức là tu tập tâm không tham, không sân, không sỉ. 
Hằng ngày Thầy thường nhắc: “Tâm không tham, sân, sỉ 
phải ly dục, ly ác pháp đi”, hoặc Thầy nhắc: “Tâm như 
cục đất ly tham, sân, sỉ đi, dừng có tham, sân, sỉ nữa, tham 
sân sỉ là ác pháp, là khổ đau”. Thầy nhắc nó như vậy, hằng 
ngày nên nó trở thành nghiệp không tham, sân, sỉ. Khi 
chưa biết tu tập chúng ta thường hay tham, sân, sỉ, lâu 
ngày nó huân tập thành nghiệp tham, sân, sỉ. Còn bây giờ 
Thầy huân tập nghiệp không tham, sân, sỉ. Nghiệp không 
tham, sân, sỉ thì nó có tái sanh không quý vị? Nghiệp 
không tham, sân, sỉ thì không tái sanh. Còn chúng ta đi tái 
sanh là do nghiệp tham, sân, sỉ. Như vậy có đúng không? 
Vì đức Phật xác định thân ngũ uẫn của chúng ta là sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức, và thức cũng là một trong năm thứ 
hoại diệt của thân ngũ uẫn. Thân này hoại diệt thì rã hết 
năm uẫn kia. Sắc thân này tan rã thì thức này cũng tan rã, 
thì thân ngũ uẫn có còn cái gì đâu. Thế mà chúng ta chấp 
ở trong thân này còn có thần thức, linh hồn, tánh biết, 
tánh thấy, tánh nghe. Nếu có linh hồn nhập vào đồng, cốt 
thì đó là tướng thức của chúng ta tạo tác, chứ không phải 
có linh hồn, chúng ta đã nhận sai rồi không đúng đâu. Vì 
đức Phật nói, khi chúng ta chết đi thì không còn có cái gì 


- 18§5- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


tồn tại hết. Nó chỉ còn lại nghiệp do hành động thiện ác 
của chúng ta, nghiệp đó nó tái sanh như trên đã nói. Vì thế 
chúng ta mãi mãi tái sanh mà không bao giờ dứt. Hôm 
nay chúng ta đã rõ biết được. Vậy biết rõ chúng ta phải tu 
tập. tu tập để có được tâm không tham, sân, sỉ. Hằng ngày 
chúng ta huân tập pháp như lý tác ý, nhờ pháp như lý tác 
ý mà trở thành nghiệp lực không tham, sân, sỉ. 


Nghiệp tái sanh luân hồi là nghiệp tham, sân, si. Nghiệp 
không tham, sân, sỉ là nghiệp châm dứt tái sanh luân hồi. 
Do đó đức Phật dạy: “Con người là thừa tự nghiệp”. 


Nghiệp không tái sanh luân hồi đức Phật ví như lõi cây. 
Muốn tìm lõi cây thì chúng ta phải bỏ vỏ, bỏ giác. Cũng 
vậy muốn tu giải thoát thì phải bỏ tham, sân, sỉ, còn lại cái 
không tham sân sỉ. Cây mới mọc lên thì không có lõi liền 
được. Nó phải có một quá trình thời gian lâu dài thì mới 
có lõi được. Chúng ta là con người sống trong đau khổ, 
muốn thoát ra sự khô đau thì phải có một quá trình thời 
gian tu tập. Nhưng phải tu đúng pháp. còn tu sai thì chắng 
bao giờ có giải thoát được. Nếu không có pháp Tứ Chánh 
Cần, không có Tứ Niệm Xứ, không có pháp hướng tâm 
như lý tác ý...thì đù quý vị có tu ngàn đời cũng chẳng giải 
thoát được. 

Tóm lại, làm chủ sanh tử chấm dứt luân hồi là làm chủ 
nghiệp. làm chủ nghiệp là làm chủ tâm. tức là tâm không 
tham, sân, sỉ, mạn, nghỉ nữa. Làm chủ tâm là tâm phải bất 
động trước các ác pháp và các cảm thọ tức là tâm không 
còn dục lậu, hữu lâu vô minh lậu nữa thì mới siải thoát 
hoàn toàn. 

PHẬT TÁNH 


Quý vị đừng lầm trong mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, 
Phật tánh là một ảo tưởng của những nhà ảo tưởng. Tu 


- 186 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


mà nuôi ảo tưởng thì chẳng bao giờ có giải thoát, tâm quý 
vị mãi mãi vần còn tham, sân, sỉ. Còn nếu cho rằng có 
Phật tánh thường hằng, bất biến trong mỗi chúng sanh thì 
hóa ra Phật tánh quá ngu. Tại sao vậy? 

Phật tánh mà cứ đi đầu thai tái sanh hoài không phải là 
ngu sao? Phật là tánh giác, mà sao không giác lại ngu, để 
rồi tham đắm mà chịu tái sanh mãi, Phật Tánh chỉ là ảo 
tướng của các Tổ sư Thiền Đông Độ và Đại Thừa, chứ 
trong chúng ta chỉ là một khối các duyên hợp lại mà 
thành. Chúng ta sinh ra từ cái môi trường sông, tức là môi 
trường nhân quả. Nếu chỗ nào không có môi trường sống 
thì chỗ đó không có nhân quả. Tại sao vậy? Tại vì nơi đó 
không có duyên hành. Có duyên hành thì mới có mưa, 
bão, nắng, gió phải không? Có hành, có mưa, có bão, có 
nắng, có gió thì có khí hậu ôn hòa, mát mẻ, thì mới có độ 
âm ướt, từ khi có độ âm ướt có thì rong rêu, cây, có, thảo 
mộc mới sanh ra. Cây, có sanh ra trước rồi mới có loài 
động vật sanh ra, nhờ có cây có mà loài động vật mới ăn 
cây có để sống, chứ loài động vật sanh ra mà không có cây 
cô sanh ra thì loài động vật lấy gì để ăn mà sống? 


Đây, Thầy đặt lại vấn đề thân tứ đại làm cho rõ ràng. 
Thân của chúng ta đức Phật nói là do tứ đại đất, nước, 
gió, lửa hợp lại mà thành. Nếu không có tứ đại bên ngoài 
thì lấy cái gì ăn để nuôi tứ đại bên trong mà sống thì chắc 
chắn thân chúng ta sẽ bị hoại diệt. Từ rong rêu, cây cỏ 
sanh ra trước. Sau đó lần lượt đến những loài động vật 
sanh nơi ẩm ướt, rồi kế đó đến loài noãn sanh, tức là loài 
sanh trứng, rồi thai sanh, sau cùng mới đến loài hóa sanh. 
Hóa sanh là những người sanh ra bằng tâm lực, bằng sự 
hợp chất do tâm lực, bằng hợp chất do máy móc. Chúng ta 
đừng hiểu hoá sanh là biến hoá, hoá sanh không có nghĩa 
biến hoá đâu. Mà do năng lực, tâm lực của người đã tu 
chứng Tam Minh. Trong tập 2 Đường Về Xứ Phật, Thầy 


- l87- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


đã nói đến năng lực này. Nghĩa là chúng ta dùng năng lực 
của tâm hợp tắt cả các gen (gen) ở trong không gian, trong 
không gian các gen này có đủ, ta hợp chúng lại, sẽ hoá 
sanh thành con người. Nếu một người chưa toàn thiện thì 
không làm được. Cái năng lực toàn thiện của tâm mới có 
làm được việc này. Con người được hoá sanh là con người 
toàn thiện. Con người toàn thiện thì không sống trong xã 
hội này được, vì con người trong thế gian rất ác độc. 


Nếu toàn bộ loài người tu hành hết thì con người sẽ là 
những con người hoá sanh. Con người hoá sanh hoàn toàn 
không có đau khổ. Bởi vì tâm chúng hoàn toàn thiện do 
hoàn toàn thiện nên không còn quả khổ. 


Khi chúng ta tu đúng thì kết quả tự tại sanh tử là vậy, tự 
tại sanh tử không nghĩa là an phận trong sự sống chết. Tự 
tại sanh tử, tức là làm chủ sự sông chết đều theo ý muốn 
của mình. 


Tóm lại, đi tu theo đạo Phật không phải vì đi tìm Phật 
tánh hay bât cứ một việc gì khác, mà vì làm chủ bôn sự 
đau khô của kiêp làm người: sanh, già, bệnh, chết. 


NHỮNG CÂU HỎI 
Kính Bạch Thây! Kính Thưa Đại Chúng! 


Đây cũng là những câu hỏi của nhiều cư sĩ thắc mắc: Khi 
Đức Phật nhập diệt, các vị Thánh Tăng đệ tứ của đức Phật 
cũng đều nhập diệt rồi, thì hơn 2500 năm nay có vị Thánh 
Tăng nào hay không? Nếu có thì sách sử không thấy nói 
đến? Nếu thật có những bậc A La Hán tu chứng. Theo như 
Đại Thừa nói là các vị A La Hán không có lòng thương xót, 
không có lòng từ bi, cho nên quý Ngài không có thị hiện để 


cứu độ chúng sanh. Vậy chúng con xin T hãy chỉ dạy dùm: 
CÓ VỊ THÁNH T.ĨNG (A LA HÁN) NÀO XUẤT HIỆN KHÔNG? 


- 188 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Đáp: Từ khi đức Phật nhập diệt đến nay, giáo pháp của 
Ngài đã bị dìm mắt bởi những nhà học giả chịu ảnh hưởng 
tư tưởng giáo pháp của ngoại đạo Bà La Môn, nên tu hành 
không đúng chánh pháp của Phật và sự tu hành cũng 
chưa đến nơi đến chốn. Vì thế, tưởng giải, kiến giải theo 
lối mòn của ngoại đạo, nên tìm một vị chứng quả A La 
Hán rất khó, vì thế từ ngày đức Phật nhập diệt đến nay 
chúng ta không thấy sử Phật giáo có ghi chép những bậc A 
La Hán kế tiếp, nhưng có những bậc độc giác A La Hán 
xuất hiện tu chứng quả, những vị này không nằm trong 
Phật giáo Đại Thừa cũng như Phật giáo Tiểu Thừa Nam 
Tông, nên không được lịch sử Phật Giáo ghỉ chép. 


Lịch sử Nam truyền và Bắc truyền có ghi chép những bậc 
Đại Sư học giả thường gọi là Bồ Tát, vì những người này 
chưa nhập được Tứ Thánh Định của Phật và Tam Minh, 
họ chỉ nhập được Tứ Thiền của ngoại đạo, tức là một loại 
thiên tưởng và thần thông tưởng. Cho nên sử Phật giáo 
không dám xác định và ghi chép họ là những bậc A La 
Hán. 


Trong kinh sách Nguyên Thủy cũng như kinh sách phát 
triển Đại Thừa đều có dạy rằng: “Một vị 4 La Hán, một vị 
Phật xuất hiện ra đời là trên thế gian này sẽ xảy ra 6 cách 
chấn động”. Vì thế từ ngày đức Phật nhập diệt đến nay 
chúng ta chưa từng thấy có chấn động, chưa có chấn động 
tức là chưa có A La Hán ra đời. 


Tóm lại, khi đức Phật tịch thì các ngoại đạo cố tình diệt 
Phật giáo. Âm mưu của chúng là phân hóa Phật giáo. Các 
Tỳ Kheo tu chưa chứng, đều bị âm mưu này. Phật giáo 
chia thành nhiều bộ phái, giáo lý của Phật đã bị thêm bớt 
quá nhiều và những pháp hành của Phật không có người 
có kinh nghiệm, nên người sau không biết đường tu tập. 
Vì thế không có bậc A La Hán xuất hiện. 


- 189- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


BẠC A LA HÁN CÓ TÂM ĐẠI BI KHÔNG? 


Đáp: Đại Thừa cho bậc chứng quả A La Hán không có 
tâm đại bi, không thương xót chúng sanh là không đúng. 


Một vị Phật, một vị A La Hán xuất hiện là do đại nhân 
duyên của chúng sanh trong thời đó. Nếu có đủ duyên thì 
bậc A La Hán xuất hiện bằng ngược lại là không. Nếu 
chúng sanh sống hung dữ, tàn ác, không chánh tín, theo tà 
kiến, không có tâm tha thiết cầu sự giải thoát, v.v... thì A 
La Hán không xuất hiện. 


Cuộc sống con người xuất hiện nhiều tà giáo ngoại đạo. 
Đạo Phật bị dìm mắt thì Phật và A La Hán không xuất 
hiện. 

Phước chúng sanh có, duyên chúng sanh đủ, và tâm tha 
thiết của chúng sanh muốn tìm tu giải khổ. Mặc dù hiện 
giờ tà giáo ngoại đạo nhiều, nhưng bậc A La Hán vẫn xuất 
hiện, xuất hiện để làm sống lại nền đạo đức của Phật giáo, 
xuất hiện để quân bình cuộc sống cho con người trong đạo 
đức nhân bản - nhân quả. Cũng giống như thời đức Phật 
xuất hiện. Toàn là tà giáo ngoại đạo (lục sư ngoại đạo). 
Nhưng chúng sanh trong thời đức Phật có đại nhân duyên, 
đó là duyên giải thoát. đức Phật xuất hiện dựng lại những 
giáo pháp đúng mà ngoại đạo đã ném bỏ. 


Thường khi đức Phật thuyết một bài pháp xong thì các cư 
sĩ ca ngợi tán thán đức Phật bằng cách: “Sø môn Gofama, 
thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vì diệu thay bạch Thế 
Tôn! Như người dựng đứng lại những gì đã quăng ngã 
xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ 
lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tôi đễ những di có 
mắt có thể thấy sắc”. 

Theo Thầy thiết nghĩ đức Phật đâu có pháp môn gì mới 
đâu? Ngài dám nói thẳng những cái sai cái đúng; Ngài 


- 190- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


dám bài bác chú thuật thần thông của ngoại đạo; Ngài 
dám bài bác cúng tế, cầu siêu, cầu an của ngoại đạo; Ngài 
dám bài bác 62 hệ tư tướng của ngoại đạo; Ngài dám bài 
bác thế giới siêu hình không có chỉ là thế giới của tưởng 
tri. Cũng như bây giờ Thầy dựng lại những pháp môn gì 
của Phật mà Đại Thừa và ngoại đạo ném bỏ xuông, Thầy 
dựng lên, chứ Thầy đâu có pháp môn gì mới. Thầy cũng 
dám nói thẳng như Phật, mặc dù Phật còn có một giáo 
đoàn rất đông đảo và có cả nhiều vua chúa ủng hộ, còn 
Thầy có một mình, không có thế lực, không tiền bạc chỉ có 
một tâm nguyện muốn đem lại lợi ích cho loài người trên 
hành tỉnh này, một nền đạo đức nhân bản — nhân quả 
Phật giáo mà mọi người sống không làm khổ mình khổ 
người; mà mọi người sông biết thương yêu nhau, thương 
yêu sự sống của muôn loài trên quả địa câu này. Rồi đây, 
Thầy sẽ không còn một mình, mà có nhiều người, nhiều 
người khắp trên hành tỉnh này.. 


Nói A La Hán thương hay không thương, độ hay không độ 
chúng sanh, là người ta nói, chứ những bậc A La Hán biết 
thời tiết nhân duyên lúc nào đúng, lúc nào chưa đúng, lúc 
nào độ, lúc nào chưa độ và biết mình phải làm những gì 
đối với chúng sanh. Với trí phàm phu hữu hạn mà trách 
các bậc A La Hán không thương xót chúng sanh, không 
độ chúng, thì Thầy e rằng quý vị không hiểu A La Hán. 
Quý vị đừng nghe theo những danh từ lời nói lừa đảo của 
Đại Thừa “Thương xót chúng sanh, độ chúng sanh”. Bồ 
Tát đô chúng sanh hay là dắt chúng sanh vào bệnh thân 
kinh. hay biến chúng sanh thành người xảo trá lừa đảo nói 
láo. Dẫn nhau đi vào hỗ thăm mà không biết. 

Ông Phú Lâu Na, một vị A La Hán, đệ tử của Đức Phật 
đến xin Ngài đi hóa độ những người dân hung ác ở một xứ 
xa. Đức Phật chấp nhận. Một hình một bóng, ông ra đi về 


- 191- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


hướng đó và chẳng bao lâu ông đã độ được dân nước đó 
theo chánh pháp của Phật tu hành. Hành động như vậy, ai 
dám bảo rằng A La Hán không thương xót chúng sanh? 
Chỉ có những người phỉ báng Phật giáo như các nhà Đại 
Thừa và các ngoại đạo. 

A LA HÁN CHƯA HÉT LẬU HOẶC 


Hỏi: Kính thưa Thấy! Người ta nói bên Đại Thừa và một số 
người khác khi mà dọc được một số sách hay là nghe băng 
của Thây họ có thắc mắc như thế này, họ vấn nạn. Nếu là vị 
A la Hán đã giác ngộ rồi thì phải có cái tâm từ bỉ. Lời nói là 
lời ái ngữ, còn lời nói của Thây thì phê phán họ quá nặng. 
Vậy, tức là vị này chưa có đắc đạo. Một ông sư đã dẫn 
chứng lời của Thây Chơn Quang cho rằng: A La Hán vẫn 
còn những lậu hoặc, tức là chưa xả sạch hết, xin Thầy từ bỉ 
chỉ giáo. A La Hán chưa hết lậu hoặc làm sao gọi là A La 
Húun. Phái không? 

XIN QUÝ VỊ ĐỪNG PHỈ BÁNG BẠC A LA HÁN RÁT TỘI 


Đáp: Vị A La Hán phải hết sạch lậu hoặc mới gọi là A La 
Hán. Nói A La Hán chưa hết lậu hoặc là phỉ báng A La 
Hán. Người ta chỉ tưởng ra mà nói, chứ chưa biết rõ thế 
nào là hết lậu hoặc thế nào là chưa hết lậu hoặc. Ở trong 
định nào mà hết lậu hoặc và ở trong định nào mà không 
hết lậu hoặc. Đừng dùng kinh sách Đại Thừa như: “kinh 
Duy Ma Cật, kinh Bỏ Những Giới Nhỏ Nhặt, kinh Đại Bát 
Niết Bàn v.v...” mà phỉ báng những bậc A La Hán đại đệ 
tử của Phật thì thật đáng thương, tự mình đã giết mình 
mà không biết. Đó là mục đích của Bà La Môn dùng 
những kinh sách này diệt Phật giáo, kiến giải của Thầy 
Chơn Quang là nối giáo cho giặc diệt Phật giáo, chứ 
không phải chấn hưng Phật giáo. Tội phỉ báng bậc A La 
Hán và nối giáo diệt Phật giáo là tội rất nặng, sẽ mất 
chủng tử giải thoát, đời đời kiếp kiếp phải đoạ địa ngục 


-192- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


(tức là thân thường thọ bệnh khổ, không bao giờ dứt) chịu 
nhiều sự khổ đau và quả vị A La Hán không bao giờ 
chứng được. 


Nói đến người chứng quả A La Hán là nói đến người giới 
luật nghiêm chỉnh, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt 
nào, Bốn Thánh Định phải được nhập xong và Tam Minh 
phải được đầy đủ. 


Như vậy, xét qua các pháp môn mà một vị A La Hán đã 
thực hiện xong thì lậu hoặc còn chen chân vào chỗ nào 
được mà gọi là A La Hán còn lậu hoặc. Chỉ có những 
người chưa chứng được Bốn Thiền và Tam Minh thì lậu 
hoặc mới còn, mà chưa chứng được Bốn Thiền và Tam 
Minh thì làm sao gọi là A La Hán? 


Cho nên, các vị chưa hiểu A La Hán mà phỉ báng A La 
Hán thì tội nghiệp cho quý vị, vì phỉ báng A La Hán là tội 
rât nặng. 


Tóm lại, chưa chứng A La Hán thì không nên bàn hay nói 
đến A La Hán, vì trí tuệ hữu hạn phàm phu của quý vị 
làm sao hiểu nỗi những bậc Thánh Tăng A La Hán đệ tử 
của đức Phật. 


Xin quý vị đừng dùng tưởng trỉ mà luận Thánh quả thì e 
răng quý vị đã sai lâm lớn. Câu tục ngữ của Tô Tiên ta 
dạy: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”. 
DÙNG ÁI NGỮ NHƯ THÊ NÀO CHO ĐÚNG? 


Đáp: Tại sao Thầy lại gay gắt với Thiền Đông Độ và kinh 
sách Đại Thừa mà không dùng ái ngữ với những giáo 
pháp này? Vì Thiền Đông Độ và kinh sách Đại Thừa đã 
giết bao nhiêu thế hệ tín đồ Phật giáo, biến Phật giáo 
thành thần giáo ngoại đạo, biến giáo pháp Phật giáo thành 
những giáo pháp mê tín, trừu tượng ảo giác v.v... Những 
giáo pháp này còn hù dọa, lừa đảo quyến rũ, cám dỗ tín đồ 


- 193- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


v... Trong đời Thầy đã chứng kiến biết bao nhiêu Thầy 
Tổ phải chịu chết trong đau khổ với những pháp môn này. 
Xưa, Đức Thế Tôn hoàn toàn bác sạch sáu mươi hai luận 
thuyết của Ngoại Đạo, Ngài mạnh dạn nói thắng chẳng hề 
biết sợ lục sư ngoại đạo là gì. Thậm chí thế giới siêu hình 
mà các tôn giáo đều có. Đức Phật mạnh dạn xác định 
không có thế giới siêu hình, chỉ là thế giới tưởng tri. Mà 
trong thời đức Phật đâu phải dễ nói thế giới siêu hình 
không có. Con người thời đó sự hiểu biết về khoa học còn 
thấp kém, đời sống còn lạc hậu. Thế mà đức Phật dám nói, 
chỉ có những bậc A La Hán, họ mới là những người dám 
ăn dám nói một sự thật. 


Ông Galilé một nhà thám hiểm nói một sự thật: “Quả đất 
tròn” trong thời đó mọi người đều tin rằng quả đất vuông. 
Do thế người ta bắt buộc ông phải nói quả đất vuông thì 
không kết tội tử hình, nhưng đứng trước cái chết, ông vẫn 
ung dung nói một sự thật mà ông đã biết: “Không thể quả 
đất vuông được”. Người ta đưa ông lên đoạn đầu đài. 


Một nhà thám hiểm, trước cái chết còn đám nói thắng một 
sự thật, thật là gương can đảm và anh hùng. Còn chúng ta 
thì sao? Là những nhà tôn giáo, là tượng trưng cho đạo 
đức mà không dám nói thẳng, nói mạnh một sự thật sai là 
sai, đúng là đúng, chỉ biết cúi đầu a dua nịnh bợ. 


Lời nói thắng, nói mạnh thì quý vị cho rằng lời nói không 
ái ngữ, còn lời nói a dua nịnh bợ cái gì cũng cho là đúng, 
cái gì cũng cho là phải thì quý vị cho đó là lời nói ái ngữ. 
Lời nói thắng nói mạnh là để giúp cho người tỉnh giấc mơ, 
để người ta trở về với sự thật, giúp cho người ta thoát ra 
khỏi sự lừa đảo của kẻ khác. Đó là lời ái ngữ có phải vậy 
không? Thưa các bạn. 


- 194 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Trong thời đại của chúng ta là thời đại văn mỉnh khoa học 
nên Thầy mạnh dạn nói rằng thế giới siêu hình không có. 
Nói thế giới siêu hình không có là làm một điều chướng 
ngại rất lớn không những cho các nhà Đại Thừa, Thiền 
Tông mà còn chướng ngại tẤt cả các tôn giáo khác trên 
hành tỉnh này. Xưa, đức Phật đã nói thế giới siêu hình là 
thế giới tưởng tri, ngăn gọn. Vì thê ngoại đạo dễ che lắp 
lời nói này. Còn bây giờ Thầy vạch trần ra hết, tất cả 
những sự lừa đảo, phi đạo đức của Đại Thừa và Thiên 
Tông cho mọi người thấu rõ sự gian xảo thì người ta bảo 
Thây là người không có ái ngữ. Thây xin chấp nhận mình 
không ái ngữ với Đại Thừa và Thiền Tông. Mà Thầy có ái 
ngữ với những người không có kiến chấp đem lại lợi ích 
cho họ. Nếu Thầy có ái ngữ với những giáo pháp này, thì 
những giáo pháp này sẽ giết Phật giáo và giết hết những tu 
sĩ Phật giáo sau này. Nếu không nói thăng nói thật thì ai 
biết Đại Thừa và Thiền Đông Độ là sai, là phi đạo đức, là 
không phải là của Phật giáo, là của Bà La Môn Giáo; nếu 
không nói thẳng nói thật, thì ai biết thế giới siêu hình là 
không có; nếu không nói thẳng nói thật, thì ai biết được 
Phật giáo có một nền đạo đức nhân bản - không làm khổ 
mình khỗ người; nếu không nói thẳng nói thật, thì ai biết 
được những âm mưu thâm độc diệt Phật giáo của ngoại 
đạo; nếu không nói thẳng nói thật, thì ai biết được những 
tu sĩ ẫn nương cửa Phật kinh doanh làm giàu trên xương 
máu của đồng bào Phật tử; nếu không nói thắng nói thật, 
thì ai biết được những tu sĩ tu danh, tu lợi đang lợi dụng 
mồ hôi nước mắt của đồng bào Phật tử để ăn trên ngồi 
trước; nếu không nói thẳng nói thật, thì làm sao làm sống 
lại Phật giáo, thì làm sao làm sống lại nền đạo đức của 
Phật giáo; nếu không nói thẳng nói thật, thì làm sao dẹp 
sạch những nạn mê tín lạc hậu, làm hao tốn tiền của đồng 
bào Phật tử một cách nhảm nhí....Vì thế phải nói thắng, 


- 195- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


nói thật, nói mạnh, chứ không thể nào ái ngữ ngọt ngào 
êm dịu với Đại Thừa và Thiền Đông Độ được. Người tu 
chứng đạo, biết sử dụng ngôn ngữ, đối với người nào phải 
dùng ái ngữ, đối với người nào không dùng ái ngữ, chứ 
không phải lúc nào cũng dùng ái ngữ. Cũng như người 
cầm cân pháp luật là phải biết phạt, trị tội người nào; biết 
tha và biết giảm tội cho người nào. Lúc nào dùng ái ngữ, 
ngọt ngào an ủi; lúc nào nộ nạt tra tấn đánh đập. Người 
mới phạm tội lần đầu thì tha thứ, cảnh cáo, giáo dục họ, 
dạy họ để họ sửa lại những sự sai lầm. Còn người nào ba 
lần năm lượt không chịu sửa đổi phải cưỡng bức họ cải 
tạo, giam giữ bằng cách này, bằng cách khác. Cho nên 
chúng ta không phải lúc nào cũng dùng ái ngữ. Xưa, đức 
Phật cũng dùng ngôn ngữ không ái ngữ: “Ông ngu sỉ, ông 
điên đảo....” Như vậy, đức Phật không chứng đạo sao? 
Nếu họ bảo rằng: Người tu chứng lúc nào cũng dùng ái 
ngữ, dùng ái ngữ như vậy là người a dua, nịnh bợ, không 
dám nói thẳng nói thật. Người chứng đạo như vậy là 
người nhát gan sợ hãi, người hèn nhát. Như vậy gọi là 
chứng đạo là không đúng. 


Một người ác, một quỷ vương, một ác thú mà chúng ta 
dùng ái ngữ thì chúng có tha cho chúng ta không? Cho 
nên chúng ta phải là người sáng suốt, phải là người trí tuệ 
mới biết dùng ái ngữ. Vì vậy, phải biết sử dụng ái ngữ với 
những người nào và không sử dụng ái ngữ đối với những 
người nào. Chúng ta cần phải diệt cho sạch những ác pháp 
đó đề đem lại sự an vui cho mọi người. Đó là cách thức xử 
sự của một người trí tuệ, của một người tu chứng. 


Dùng từ “ái ngữ” hay dùng từ “địa ngục” là để bịt miệng 
mọi người, để mọi người không dám nói thắng sự sai trái 
trong Phật giáo hiện nay là một điều tôi tê nhất, đó là một 
sự để nuôi dưỡng một giáo lý không chân chánh để biến 
Phật giáo thành ma giáo. 

- 196 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Ví dụ: Hiện giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện dạy 
đạo bảo rằng Đại Thừa là giáo pháp mê tín, phi đạo đức 
của ngoại đạo... Thiền Đông Độ là thiền tưởng không đúng 
là thiền của Phật thì người ta vẫn chê Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni là lỗi thời và không ái ngữ. 

Những lý luận che đậy, bưng bít, dụ dỗ, hù dọa trong sách 
Đại Thừa đầy dẫy. Sau khi tu hành thành đạo, đức Phật 
đã tự xưng mình thành chánh đẳng, chánh giác. Thì chẳng 
ai dám nói: “Còn thấy tu chứng là chưa chứng” Còn 
chúng ta ngày nay ai nói chứng quả A La Hán, hoặc thành 
chánh giác, thì người ta bắt chước trong kinh sách Đại 
Thừa nói: “Còn thấy chứng là chưa chứng.” 


Ví dụ: Không lẽ tâm chúng tôi hết tham, sân, sỉ mà chúng 
tôi không biết hay sao? Không lẽ chúng tôi có Tam Minh 
mà không biết hay sao? Không lẽ chúng tôi nhập định, 
làm chủ sự sống chết mà không biết hay sao? Không lẽ 
ngày chúng tôi ăn một bữa mà không biết hay sao? Phải 
không các bạn? TẤt cả những kết quả tu tập này chúng tôi 
đều biết rất rõ, biết rất rõ không phải chúng tôi chứng hay 
sao? Còn thấy mình chứng là chưa chứng đó là lối lừa đảo 
để cho mọi người không nhận ra được “chứng hay không 
chứng” người tu hành phải biết. Còn tu chứng mà không 
dám nói mình tu chứng, tức là tu chưa chứng, vì mình tu 
chưa chứng, đó là lối xảo trá khéo che đậy, bưng bít để lừa 
đảo người khác để được sống trên mồ hôi nước mắt của 
Phật tử, làm giàu trên xương máu của người khác. 

Tội lừa đảo người khác là tội rất nặng. Còn chúng tôi nói 
thật rõ ràng để mọi người hiểu biết Phật giáo có tu được 
hay không, chứ không thể dùng ngôn ngữ tránh né trườn 
uốn như con lươn; “Vô sở đắc, còn thấy tu chứng là chưa 
chứng đắc”. Sở dĩ có những lời nói này là vì pháp môn Đại 
Thừa và thiền Đông Độ không có tu chứng. Chúng tôi nói 


- 197- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


chứng đắc của đạo Phật là có sự thật chứng đắc giải thoát, 
từ sự chứng đắc khi sắp mới bước chân vào đạo tu tập cho 
đến chứng đắc cao hơn khi nhập Tứ Thiền, Tam Minh 
làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Do có sự chứng đắc giải 
thoát thật sự như vậy nên chúng tôi mới làm sống lại nền 
đạo đức nhân bản của Phật giáo đã bị dìm mắt từ xưa. 
Nền đạo đức đó giúp cho mọi người sống có nhân bản đạo 
đức, nhờ thế mới đem lại sự an vui, hạnh phúc chân thật 
cho mọi người. Sự an vui, hạnh phúc cho mọi người, đó là 
sự chứng đắc giải thoát chân thật của đạo Phật giúp cho 
con người không còn khổ đau nữa. 


Còn chúng tôi chỉ là một tu sĩ thiểu dục, tri túc, ba y, một 
bát, sông đời sông trắng bạch như vỏ ôc, không hề tham, 
sân, sỉ; không hê có những vật dụng như người đời. 


Có người nói rằng: “Thầy bảo: Thầy làm chủ được hơi 
thở thì họ đâu có tin Thây. Họ bảo rắng Thây phải tịnh 
chỉ hơi thở cho họ xem thì họ mới tin. Phải không?” 


Nhưng khi Thầy thực hiện tịnh chỉ hơi thở thì người ta 
theo Thầy tu hành rất đông, nhưng tu để tịnh chỉ hơi thở, 
chứ không phải để tu học đạo đức giải thoát. Phải không? 
Đó là những người muốn tu thuận theo Thầy, còn những 
người có tà kiến, ác kiến với Thầy thì họ bảo rằng: “Thầy 
dùng tà thuật mạ con mắt người ta”. 


Bây giờ người ta thấy Thầy dùng thần thông bay lên trời, 
phóng hào quang, thì người ta theo Thầy tu hành rất đông 
và cúng dường cho Thầy rất nhiều tiền, để tu theo thần 
thông của Thấy, chứ không phải họ tu theo Thầy để tìm 
chỗ tâm bắt động giải thoát? Đó là những người không có 
ác kiến với Thây, còn những người có ác kiến với Thầy thì 
bảo rằng: “Thầy dùng bùa chú hay trò ảo thuật lừa gạt 
người”. 


- 198- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Hầu hết hiện giờ người ta tu hành là nhắm vào mục đích 
thần thông, danh, lợi,...nên khi Thầy khép vào giới luật 
thì nhìn lại không còn ai dám tu theo Phật giáo. Hầu như 
tu sĩ hiện giờ không có người nào sống đúng giới luật của 
Phật. 


Thầy nghĩ rằng: Lấy thật dạy thật, không thể lấy giả 
(phương tiện) mà dạy thật được. Vì thế Thây sống đúng 
giới luật đức hạnh của bậc Thánh Tăng, thì Thầy dạy 
người đạo đức, Còn nếu đem thần thông dụ dỗ để họ theo 
mình tu hành rồi dạy họ đạo đức thì không bao giờ dạy 
được, vì tâm họ ham mê thần thông, chứ không ham mê 
đạo đức. Chính đạo đức mới có sự giải thoát, còn thần 
thông chẳng có sự giải thoát. Muốn có thân thông thì phải 
có đạo đức, chính đạo đức mới xác định thần thông chân 
chánh. Thầy xin bảo đảm điều này. Chỉ có đạo đức mới đi 
đến sự giải thoát, còn thần thông chỉ là một trò ảo thuật 
chăng có ích lợi gì cho đời sông con người. Chỉ có đạo đức 
mới đem lại lợi ích cho mình cho người mà thôi. 

Nếu Thầy không nỗ lực, không nhiệt huyết, không có lời 
sách tấn của Hoà Thượng Thanh Từ thì chắc chắn không 
bao giờ Thầy sẽ tu được như thế này. Bởi vì phải có đủ 
duyên mới hợp lại thành, HT Thanh Từ sách tấn cũng là 
một nhân duyên. Thầy thích sống trong giới luật Phật 
cũng là một nhân duyên đời trước. Sống trong giới luật 
không hề vi phạm. Thấy ai sống phạm giới là Thầy không 
bằng lòng. Đến chùa nào ăn ba bốn bữa là Thầy không 
chấp nhận. Tại sao vây? Tại vì Thầy đã huân tạo thành 
nghiệp thanh tỉnh của giới luật. Nhờ đức giới cuối cùng 
duyên may giúp Thây đi vào hướng giáo pháp Nguyên 
Thủy. Nhưng không theo các sư Nguyên Thủy Nam Tông 
mà Thầy tự tu tập thực hiện được đến sự làm chủ sanh tử. 


- 199- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT-TẬP NĂM- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Thời đức Phật có 1250 vị Tỳ Kheo là đều tu chứng quả A 
La Hán. Điều này không đúng, chỉ có một số người ít, chứ 
không phải chứng quả A La Hán hết. Trong kinh Đức 
Phật đã xác định: “Một hôm có người hỏi Đức Phật: Trong 
500 vị Tỳ Kheo đang theo Phật tu hành có chứng quả hết 
chưa? Đức Phật đáp: Có 90 người chứng Tam Minh; có 90 
người chứng đạt thiền định, còn lại bao nhiêu đều chứng 
giới luật”. Như vậy thì đâu thể nào gọi là chứng quả A La 
Hán hết được. 


Phật nhập diệt hơn 2500 năm đến bây giờ không có một 
người nào làm sống lại giáo pháp của đức Phật. Chỉ vì 
chúng sanh không đủ duyên và không có lòng tha thiết với 
đạo Phật, nong muốn để làm sông lại đạo Phật, để làm 
sống lại nền đạo đức nhân bản của đạo Phật. Vì vậy cho 
đến giờ này cũng vẫn chưa có người xuất hiện cứu lẫy đạo 
Phật. Chỉ vì không dám nói thẳng nói thật, nói mạnh vì sợ 
người khác cho mình không có ái ngữ. 


Tóm lại, người tu chứng là người biết dùng ái ngữ đúng 
lúc, đúng thời, đúng pháp, đúng người, chứ không phải 
lúc nào cũng dùng ái ngữ để trở thành những người vô 
mỉnh không biết sai đúng, chỉ còn biết a dua, nịnh bợ, hèn 
nhát ve vấn vuốt đuôi để được gọi là “ái ngữ” dung hợp 
theo kiểu hòa đồng tôn giáo. 


Lời nói thắng nói mạnh của Thầy như những nhát búa 
chém mạnh vào những tà kiến của Đại Thừa và Thiền 
Tông, khiến cho ai kiến chấp nó, thì bị những nhát búa 
này chém thắng vào đầu, nên phải la hét kêu gào trước khi 
tà kiến đó bị chết. 


(Hết Tập Năm — Xin Mời Quí Phật Tử Đọc Tập Tiếp Theo) 


— `... 


- 200 - 


